QUYÊN “BÁY” 


(Saftaka- Nipafa) 


H 


Về Bản Dịch AN 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Pali-Anh của nhà sư Tỳ Kheo Bồ- 
Đề (BhikkhU Bodlhi, đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên bác, nhà từ thiện). 
Có nhiều chỗ tham chiếu với bản dịch của nhà sư Ajahn Sujato. 


- Để quý vị hình dung nhanh: Bộ Kinh AN này gồm có 1¡ QUYỀN 
(nipara) được đặt tên lần lượt là QUYỀN “MỘT” cho đến QUYỀN “MUỜI 
MỘT”, trong đó “Một”... vừa là tên của QUYỀN kinh (nói về một điều, một 
pháp, một người ...) vừa là số fh của QUYỀN kinh. Mỗi QUYỀN lại có 
nhiều NHÓM kinh (vagga, phẩm), toàn bộ kinh AN này có 180 NHÓM kinh. 
Các QUYỀN I, 2 và 11 đơn giản đánh số các NHÓM kinh từ I đến cuối. Các 
Quyền 3-70 thì gom các NHÓM kinh vào những PHẨÂN “Năm Mươi Kinh” 
(Đầu Tiên... Thứ Tư) và có QUYỀN có thêm PHẨN “Năm Mươi Kinh 
Thêm” ở cuỗi. 

- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 


thêm nghĩa theo tiếng Việt của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các giải thích, diễn dịch trong ngoặc vuông [...] có trong kinh và trong 
cả phần chú-thích cuối sách là của thầy Tỳ Kheo Bồ-Đè (có chỗ ghi luôn 
[TKBĐI). 


- Các chú-giải của các luận giảng kinh điển (như Mp, Mp-t, Patis ...) thì 
đã được ghi rõ ngay đầu câu. 


- Trong phần chú-thích có chỉ dẫn các kinh chỉ ghi số như 3:101, 7:215 
thì có nghĩa nó thuộc bộ kinh AN này; vì nếu thuộc bộ kinh khác thì đã ghi rõ 
là SN, MN, hay DN... trước số kinh rồi. Và các số đầu như 3 và 7 chính là 
số QUYỀN 3 và 7 (tức là: Quyền AN 3 kinh 101, AN 7 kinh 215). 


- Một số chữ Hán-Việt đã được quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì 
được người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: sự tạo-tác cỗ ý (hành), những 
hiện-tượng (các pháp), nhận-thức (tưởng), sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ)... 

+ Lời nhắn gửi của người dịch: người tu học nên lần lượt đọc hết những 
lời dạy của Phật!, vì làm vậy cũng không mấy khó khăn. Ví dụ trong bộ kinh 
AN này, mỗi ngày dành ít thời gian đọc một số NHÓM bài kinh, thì trong 


một số ít ngày quý vị sẽ đọc hết một PHẢN, rồi một QUYÉN, rồi sẽ hết Bộ 
Kinh. Số kinh tóm-lược theo một mẫu-kinh là rất nhiều, nhưng quý vị chỉ cần 
đọc lướt qua. Bản dịch bằng ứiếng Việt phổ thông nên ai cũng có thê đọc hiểu 
được (và lời nói của Phật là rõ ràng từng câu chữ). Đọc qua các kinh quý vị 
sẽ có được cách-nhìn rộng mở hơn mà sâu sắc và đúng đắn hơn về đạo Phật, 
hiểu đúng giáo lý đích thực và lý tưởng của Phật để tu hành. Và chắc chắn 
tâm sẽ dần đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng buông bỏ giải thoát của đạo 
Phật. 


- Do bộ kinh có 17 QUYỀN khác nhau nên quý vị có thể chọn bất kỳ 
QUYÉN nào đề đọc. Nhưng nếu không ưu tiên hay cần đọc những chủ-đề nào 
trước, quý vị nên đọc theo thứ tự từ đầu tới cuối, như cách đã từng đọc một 


tiểu thuyết hay sách giáo khoa vậy. 


+ Nên đọc một bài kinh từ đầu đến cuối đề nắm được nghĩa chính của 
kinh, ngay cả khi có chữ nào khó hiểu. (Hầu hết lời các kinh là đơn giản, tự 
rõ nghĩa nên không cần đọc những chú-thích). ĐỪNG LO ĐỌC NHỮNG 
CHÚ-THÍCH. Vì nếu cứ dừng lại để tra chú-thích thì người đọc có thể bị lạc 
khỏi ý chính của bài kinh, do tâm trí chúng ta hay chuyền nhảy qua các chủ 
đề và liên tưởng khác khi đọc các chú-giải này nọ. Nếu có câu nào, chữ nào, 
hay thuật ngữ nào khó hiểu thì sau khi đọc mới nên tra các chú-thích đề hiểu. 
Còn nếu đã hiểu dễ dàng thì đơn giản đừng đọc những chú-giải, vì đa phần 
những chú-giải chỉ là những diễn dịch và giải thích của các giảng luận 
sau kinh. 

Cuối cùng, là phước lành lớn lao nhất trong muôn vàn kiếp, người dịch đã 
gặp gỡ và hưởng dụng đại công trình dịch thuật tận tâm, tỉ mỉ và trọn vẹn 
nhất từ xưa đến nay của Ngài Tỳ Kheo Bồ-Đề từ Tạng Kinh Päli, dựa vào đó 
dịch các bộ kinh ra tiếng Việt phổ thông. Mãi mãi biết ơn công đức như thái 
dương của thầy. 


Nhà Bè, mùa mưa 2019 (PL 2564) 


(hoàn chỉnh và in cuối năm thảm dịch Covids 2021) 


MỤC LỤC 


Võ Bì Dịch Ä NT sai sseagioicsdbibtbseastbstokitisoduôiatbreibiiekujogste ii 
[Năm Mươi Kinh Đầu].......................-- SE se ESE‡E SE ke EEEEEEEEEkerkrkereei l 
TH T11 xxx auuctnebaoosaepidbadedibddreacasó l 
T110 da eiaaaaaioriekednladediysuolckalgaadgse l 
PP) \c 7 T6) NGÔ cố 0 0000 0007000 00 0ố 0 0 š 

3 (3) Những Năng Lực - Nói Ngắn Œọm............................----52cccccccsrsereee 2 

4 (4) Những Năng Lực - Nói Chỉ TIẾT.........................----5-©5+©5e+csccvcsecrccreee 3 

5 (5) Sự Giàu Có - Nói Ngắn Gọn......................... 5 5 ScScnctcrrrere + 
ĐữI X# Giai CẾ= Nói CN THẾ: cauabilidiasbiliibdddakaatlA-dl2e 5 
TH 0 0á6sketGiUAandàesioapadeabesbkoe 6 
G0). H7 HE da lá 4y à 0004 040Qkáoskobiladisbaxeadkeo t 
TH HN Tác 2 0446016 kiodis0806idclsgebio z 
TH an haixeoBesasseoobieseesel 8 
NHÓM 2. NHỮNG KHUYNH HƯỚNG TIÊM ÂN.........................- 8 
11 (1) Những Khuynh Hướng Tiềm “Ấn (I)..........................-----5c©5c55<5cs2 8 
12 (2) Những Khuynh Hướng Tiềm Ấn (2)..........................-------©5c55<ccs2 9 
s00 0Ú ga 26 4seoaodae 9 
TẾ GÀ) TVHINH Ï HỆ TH se dgctce0tácL0 4614 6t411616xk0636G012601040109614LL0e3d<ee, 10 
15 (5) Giống Những Người Dưới Nước..........................----ccccccccscccerrcee 10 
r.17/10/vVý PT 6n 0T 09 090000000 000 17 090) 13 
bư j8 TP NI NV T0 0 000/09/0 00097 77 0/0 0 (7.100) 70 9 14 


Thi () TH E tuc ty tiện GhÉbagi44021061003BIà1426020x1ttdattciolbilsi8t0asisdxke 15 


TẾ TL He 2 62á264226416266ei66e106 2i 6saasesosk 16 


20 (10) Những Cơ Sở Đề [Thành Người] “Không Có Mười: .............. l6 
I.†:/8)8- 7-2. 3HNI#›7 5 1ã TỶ... ốc 17 
21 (1) Ngôi Đền Mái Nhụn......................... 5-55-5225 vEEEterrrrerereu 17 
22 (2) Tế T G0 TT dao c1 0 tc0i0014000901006 604012006010 seia 18 
23 (3) Không Sa ®Sút (Ï) ..................... -©52-552S5SSEcEEEE 212212211 cEtcrree 22 
24 (4) Không Sa ®Sút (2) ..................... . -22-552S7S SE E2 2112212211111. tre 23 
25 (5) Không Sa Sút (3) ........................---22-252c 55c SccSctcSEtErkerkrrrrrrrrrrved 24 
26 (6) Không Sa ®Sút (4)).................... -52-552 25c E2 221112112111. cee 25 
27 (7) Không Sa ®Sút (Š) ......................5-52-552 25c SE E2 2122122111. 1 .rcee 25 
50617, 1.171, 3.; TS TIẾN G000 V07 T0 26 
ly n0 26c 27 
TH 2o nlAcAaariieaiaei %8 
8ú //T;  . RUN U00 009/00 (009 000 0109 071V 29 
NHÓM 4. NHỮNG THIÊN THÂN....................................---.ccc-cccse. 29 
Ñ' (l1 Sự [ huy CN can eo bung c6 hài Giờ) kg önRköicdqdtssbib 29 
33 (2) Sự Biết Xấu Hỗ Về Mặt Đạo Đức ........................... 525cc xe 30 
34 (3) Dễ Tu Sửa (Í) ,.............c c2 0 gà Hà 4 H416 111112 116 31 
TT asebcedesdadmdesuesessueloeusagd 31 
l0 L1 cá exeeieandkdehbsGiAdbkaateuakdasdodtsbslbisaGiosabeisam 32 
TL 494 ba t2ssintetonakdseoskoasbÐngdkessGxaeb 33 
38 (7) Trí Biết jHi.mb TĨNh Phần TỊCH (lÌ |iidicdiiiddblblsiiadessasce 34 
39 (6) Trí Biết NHHHP TÍNH PHẦN TIỀN ([lÌ ;icuebagiitcaatildbesnosdosesaece 35 


0 17100 bi Can HT Qua Go bat 066 44 q6as6l462nàả1 666 ssstdckdiiodntafedondda óc 


VI 


 J08/J 0) JIi lơ  IP) SH TRỢ NT 0 007000001777 36 
42 (11) Những Cơ Sở Để [Thành Người] “Không Có Mười” (1) .......36 
43 (12) Những Cơ Sở Để [Thành Người] “Không Có Mười” (2) ........38 
ND E6 112 vdadssaaeeaae 39 
 jJjc co. 7 ớớớớớ xố... 00 0 70 7 71 / óc, 
đu In Ễ 1 acdogh ác SG GoatdbbadgtoodDsoisObsiceegyiobag 40 
la gnngevgatebbtsadidokloee2erdnielytbsegbeeuelsmeeogd 40 
M7 (4) Sự Cú TẾ cusaiidHkiikbkediadliaseeiikesDlkdrdlikebosasree 41 
48 (5) Những Nhận Thức (Ï) ........................---¿-©5ccccccccztcsrkerrrrrrrrrrree 45 
49 (6) Những Nhận Thức (2) ........................---¿-©5c ccccccctcsrkcrrrrrrrrrree 45 
SH 07 01 TH tá bác 00iic9062640651ã400-6ã00a854g0agseiclladcoe 51 
CICIhi co ý.) TRANG 0 0 n6 0000 1 vn! 54 
SẺ Í Lái lAAdaasiAdiieaoobsêu 56 
53 (10) ẢNandldiđfiH........................ - -  -  - Sa 3 1 KTS g3 1 kg key 59 
[Năm Mươi Kinh Thứ Ha] ............................. . .---- 25-552 ++<<s£*++ssss+++ssss2 65 
NHÓM 1. KHÔNG ĐƯỢC TUYÊN BÓ............................-----75-55 55c: 65 
54 (1) Không Được Tuyên Bố (])..........................-- 275 5cccseccccrxersecrerreee 65 
55 (2) Những Nơi Đến Của Những Người Tu .............................-- 5-55: 67 
DE L II) Í 1  E cá sy G02 tãx000302114104611LLữxagtiildÔytiitiepiissiasiidltbiiotidosveiddakboso 7l 
TINH da eaeoaddadoiddadaetioloetisaibdeedlosedasiin 75 
58 (5) Không Cần Che Giấu ..........................----- + 2+©s+E++E+E+E2EEEsrkerrsrsee 79 
59 (6) Ngài Kimbila.................................---5- 5555 SE 2112.21.11. 81 
60 (7) Bảy Phẩm Chắt......................... -- 5 ©5s SE kề EEEE1211211211211 11.111 xe 82 


0Ẻ 101111777 E1 na esxeanbeioai0uibasletepbtoasiaeboeloalb45 sge6naadieeokie 82 


VIHI 


lo () THHP P CŨNE DỊ cábicicd6y0A00n16Á4A3G061Qảxg114ci0ag456416i4.016622aE S5 
ÑO (10) Những HD THÍ su cvcexenkibi2L00 816600 daszboliasdoeckbsoddessssaces S8 
TT 1 00 e2 6easeee 90 
T1 111 san deeioodieald dieiGbasdseksult 95 
65 (1) Sự Xấu Hỗ Về Mặt Đạo Đức ............................--2- 2 2©cz+seccszsze 95 
KP L1 aanaaeaeddtdoiodscaiogieaeokdadÔsdliadeiesasglieae 96 
ý (TT! Lá Tí T111 TT La bà s23 dlcdindfiiaatEkddtieitiikGelggiatidg 101 
68 (4) Người Biết Giáo Pháp.........................- - 5c St SE trrreert 108 
6Ð (5) PifiCChHH~d:cccosabi Ga cú Quang 41142ố40 tá 661440314134521244 0144 112 
TU (0) ¡01T ST oto sec6i13/21sanstioiibeetllbiisieghoeghittitgibdeglestgeeidalledba 115 
TÔ llI TL ca cá 2660666 deueaeecsea at Sse: 119 
Cư ó4 (TT TU cv T9 0n y9 1 r. yn 121 
tò  I) ĐH DH là HH BÊ NG tá cá b1d0 6 66y00a566661234ả64G2angxtofốsaSordbsosáoasike 157 
NT TK HH HH HT ái 04446xdGnaezee 129 
NH1 11111 cagoaeiedaetaoddigisgfgabbsiadiaehdaede 131 
II Ni SẺ li an... 7 77 r0 131 
T70 771: xeawsedoadeloetedeedzriiedtetirktolodksdasa R,* 
sử GÌ. 07 1ï ¡1 Tí (Ea de lao YdlbioeegiidaoaxdogkDsgbadgeioaikgeoi 133 
T0 (7.77 1Á 41111 ae dbadkeeeeseadbatEdiobdisedbbssdiogagaaol IKk, 
79 (5) Một Bậc Trì Luật Là Sáng Ngời (Ï) ...............................---«-s- << c<<+ 134 
80 (6) Một Bậc Trì Luật Là Sáng Ngời (2) ...............................---<<<<<<<++ 134 
81 (7) Một Bậc Trì Luật Là Sáng Ngời (3) ..............................--.--c~<<<<<5 134 
82 (8) Một Bậc Trì Luật Là Sáng Ngời (44) .............................. «sec. 134 


TH 0xx g4 2laả)4226à46a6xsadadtdoibdsdaeG 134 


718/1 3Y 6 j1. VN TƯ NG TH 90 00000 00/0 99/0077 © 135 
I'{ 18), 3§.08920)02. MP PT TỶ...  ố U 136 
S184 xi zẽẽớớớẽa CC cổ 136 
218185 20 n9 9 "acc 136 
"z6 136 
88 (4) Một Học Giả ..........................-- 55c 25c S22 S222 1 errerveo 136 
G2170 xe egeipsbosenbaeediokasedbbsgtelnaiadiasb 136 
90 (6) Một Bậc Thây Hiểu Biết Về Wệ- Đà .......................-- 5-5525: 137 
91 (7) Một Bậc Thánhh........................ 5 55 5e CS SE SE 02111112 211111 1e 137 
92 (8) Một A-la-háï:...................À....... -- 55-552 SSS2SE SE 2131215221111. 137 
ĐH. HÀ Ho ỶaỶ.nanne- 137 
FT HH á k it on g6 2xaoaae¿ 137 
NHÓM 5. NG DƯỢC TẠNG O1 uadgidngididieaddadnoaoa 138 
95 (1) Quán Sát Sự Vô Thường Trong Mắt ............................----- +55: 138 
96 (2) — 102 (8) Quán Sát Sự Khổ Trong Mắt .........................-- --s-: 140 
103 (9) — 614 (520) Sự Vô Thường Trong Tai................................. .. 140 
NHÓM 6. NHÓM “THAM” LẶP LẠI & TÓM LƯỢC ................ 143 
` -............‹-. sa. số .ẻẽằsS . (‹.sS 143 
(ò1 10 TH TH HN T0 T071. 10/000 T03 T007 00010 71700 TH 9 07 143 
3000; ST Thì nh 0n TÔ HN T1 hn Êt 143 
EÌÍf 0T = ElÀ LÍ tá ndH00ảiả001646660g12u8061lùu0u0aG(6b04bsai 144 
bê  Ú = 1H10 LH Lúa ka ni gi hà Gilixgàö61kg430 62 0806000ssuả 144 
I‡7.9v# 34153 lu T777... ốẽ.ẽẽ 145 


Z Z 
CHU THỊÍCH 000000 0000000000000000000000000000000000000000000000606000606000600600660606006060°°66666 1 10 


Kính Lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! 


[Năm Mươi Kinh Đầu] 


NHÓM 1 
SỰ GIÀU CÓ 


1 (1) Dễ Mến (1) 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthi 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi gia chủ) Cấp Cô Độc (Anãthapindika). Ở đó, đức Thế Tôn đã 
nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, có bảy phẩm chất, một Tỳ kheo là khó ưa (khó 
thích, khó mến) và khó chịu (khó hài lòng, bất đồng) bởi những Tỳ kheo 
đồng đạo, và cũng không được họ kính trọng hay tôn trọng. Bảy đó là gì? 
Ở đây, (1) một Tỳ kheo ham muốn lợi-lộc, (2) sự tôn-vinh, và (3) danh- 
tiếng;!“Š (4) người đó không biết xấu-hồ về mặt đạo đức, và (5) bất-chấp 
về mặt đạo đức; (6) người đó có những tham-muốn xấu ác, và (7) nắm giữ 
cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Có bảy phẩm chất này, một Tỳ kheo là khó ưa 
và khó chịu bởi những Tỳ kheo đồng đạo, và cũng không được họ kính 
trọng hay tôn trọng. 


“Này các Tỳ kheo, có được bảy phẩm chất, một Tỳ kheo là dễ mến 
(dễ thích, dễ ưa) và dễ chịu (hài lòng, thuận tình) bởi những Tỳ kheo đồng 
đạo, và cũng được họ tôn kính và kính trọng. Bảy đó là gì? Ở đây, (1) một 
Tỳ kheo không ham muốn lợi-lộc, (2) sự tôn-vinh, và (3) danh-tiếng: (4) 
người đó biết xấu-hồ về mặt đạo đức, và (5) biết sợ-hãi về mặt đạo đức; 


(6) người đó có ít tham-muốn, và (7) nằm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh 


2 * Bộ Kinh Tăng Chỉ— QUYỀN 7 


kiến). Có được bảy phẩm chất này, một Tỳ kheo là dễ mến và dễ chịu bởi 
những Tỳ kheo đồng đạo, và cũng được họ tôn kính và kính trọng.” 


2 (2) Dễ Mến (2) 


“Này các Tỳ kheo, có bảy phẩm chất, một Tỳ kheo là khó ưa và khó 
chịu bởi những Tỳ kheo đồng đạo, và cũng không được họ kính trọng hay 
tôn trọng. Bảy đó là gì? Ở đây, (1) một Tỳ kheo ham muốn lợi-lộc, (2) sự 
tôn-vinh, và (3) danh-tiếng; (4) người đó không biết xấu-hồ về mặt đạo 
đức, và (5) bất-chấp về mặt đạo đức; (6) người đó ghen-ty, và (7) keo-kiệt. 
Có bảy phẩm chất này, một Tỳ kheo là khó ưa và khó chịu bởi những Tỳ 
kheo đồng đạo, và cũng không được họ kính trọng hay tôn trọng. 


“Này các Tỳ kheo, có được bảy phẩm chất, một Tỳ kheo là đễ mến và 
dễ chịu bởi những Tỳ kheo đồng đạo, và cũng được họ tôn trọng và kính 
trọng. Bảy đó là gì? Ở đây, (1) một Tỳ kheo không ham muốn lợi-lộc, (2) 
sự tôn-vinh, và (3) danh-tiếng: (4) người đó biết xấu-hỗ về mặt đạo đức, 
và (5) biết sọ-hãi về mặt đạo đức; (6) người đó không ghen-ty, và (7) 
không keo-kiệt. Có được bảy phâm chất này, một Tỳ kheo là dễ mến và dễ 
chịu bởi những Tỳ kheo đồng đạo, và cũng được họ tôn kính và kính 


trọng.” 


3 (3) Những Năng Lực - Nói Ngắn Gọn 


“Này các Tỳ kheo, có bảy năng-lực này. Bảy đó là gì? Năng lực 
niềm-tin, năng lực nỗ-lực, năng lực biết xâu-hỗ về mặt đạo đức, năng lực 
biết sợ-hãi về mặt đạo đức, năng lực chánh-niệm, năng lực định-tâm, và 


năng lực trí-tuệ. Đây là bảy năng lực.” 


Năng lực niễm-tin, năng lực nỗ-lực, 
Năng lực biệt xâu-hô và biệt sợ-hãi vê mặt đạo đức, 
Năng lực chánh-niệm, năng lực định-tâm, 


Và trí-tuệ là năng lực thứ bảy; 


Một Tỳ kheo có được những năng lực này là trí hiền, 


Và sống một cách hạnh phúc. 


Người đó xem xét Giáo Pháp một cách kỹ càng, 
Và nhìn thấy ý nghĩa một cách sâu sắc bằng trí-tuệ. 
Giống như sự tắt lửa một ngọn đèn, 


Là sự giải-thoát của cái tâm. 


4 (4) Những Năng Lực - Nói Chỉ Tiết 


“Này các Tỳ kheo, có bảy năng lực này. Bảy đó là gì? Năng lực 
niềm-tin, năng lực nỗ-lực, năng lực biết xấu-hồ về mặt đạo đức, năng lực 
biết sợ-hãi về mặt đạo đức, năng lực chánh-niệm, năng lực định-tâm, và 
năng lực trí-tuệ. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là năng lực niềm-tin (tín)? Ở đây, 
một đệ tử thánh thiện được phú cho niềm-tin. Người đó đặt niềm-tin vào 
sự giác-ngộ của Như Lai như vây: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán (đã tu 
thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu về trí-biết 
đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) thế 
giới, người dẫn dắt tối thượng của những người cần được thuần hóa, thầy 
của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.” Đây 
được gọi là năng lực niềm-tin. 

(2) “Và cái gì là năng lực nỗ-lực (tỉnh tấn)? Ở đây, một Tỳ kheo phát 
khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) để dẹp bỏ những phẩm chất bắt thiện và tích tạo 
những phẩm chất thiện; người đó là mạnh mẽ, vững vàng trong sự cố- 
găng, không bỏ lơ bốn phận tu dưỡng những phẩm chất thiện. Đây được 
gọi là năng lực nỗ-lực. 


(3) “Và cái gì là năng lực biết xấu-hồ về mặt đạo đức? Ở đây, một đệ 
tử thánh thiện có một cảm-nhận biết xấu-hồ về mặt đạo đức; người đó xấu 
hồ với những hành-vi sai trái của thân, lời-nói, và tâm (ba ác hành); người 
đó xấu hồ với sự có-thêm những phẩm chất xấu ác, bất thiện. Đây được 


gọi là năng lực biệt xâu-hô về mặt đạo đức. 


4* Bộ Kinh Tăng Chỉ— QUYỀN 7 


(4) “Và cái gì là năng lực biết sợ-hãi về mặt đạo đức? Ở đây, một đệ 
tử thánh thiện sợ những việc làm sai trái; người đó sợ hãi những hành-vi 
sai trái của thân, lòi-nói, và tâm (ba ác hành); người đó sợ hãi với sự tích- 
thêm những phẩm chất xấu ác, bất thiện. Đây được gọi là năng lực biết sợ- 
hãi về mặt đạo đức. 


(5) “Và cái gì là năng lực chánh-niệm? Ở đây, một đệ tử thánh thiện 
là có chánh-niệm, có được sự chánh-niệm và sự rõ-biết (tỉnh giác) cao 
nhất (tối thượng), là người ghi nhớ và nhớ lại điều đã được làm và được 
nói từ lâu. Đây được gọi là năng lực chánh-niệm. 

(6) “Và cái gì là năng lực định-tâm? Ở đây: (ï) “Tách ly khỏi những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một 
đệ tử thánh thiện chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất 
(Nhất thiền)... [ớp tục mô tả sự chứng đắc 04 tầng thiền định như trong 
kinh 5:14, đoạn (4)] ... Đầy được gọi là năng lực định-tâm. 

(7) “Và cái gì là năng lực trí-tuệ? Ở đây, một đệ tử thánh thiện là có 
trí; người đó có được loại trí-tuệ để nhận thấy sự sinh và sự diệt, (trí-tuệ 
đó) là thánh thiện và mang tính thâm nhập và dẫn tới hoàn toàn diệt-khô. 


Đây được gọi là năng lực trí-tuệ. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bảy năng lực.” 


[Phân thi kệ giống như kinh 7:03 kế trên. 


5 (5) .Sự Giàu Có - Nói Ngắn Gọn 


“Này các Tỳ kheo, có bảy loại sự giàu có. Bảy đó là gì? Sự giàu có về 
niềm-tin, sự giàu có về giới-hạnh, sự giàu có về cảm-nhận biết xấu-hồ về 
mặt đạo đức, sự giảu có về cảm-nhận biết sợ-hãi về mặt đạo đức, sự giàu 
có về học-hiều, sự giàu có về sự rộng-lòng bồ thí, và sự giàu có về trí-tuệ. 


Đây là bảy loại sự giàu có.” 


Sự giàu có về niêm-tin, sự giàu có về giới-hạnh, 


Sự giàu có về cảm-nhận biệt xâu-hô và sợ-hãi vê mặt đạo đức, 


Sự giàu có về học-hiêu, sự giàu có vê sự bô-thí, 
Và trí-tuệ là loại giàu có thứ bảy: 

Khi một người có bảy loại sự giàu có này, 

Dù đó là nữ hay nam, 

Người ta nói người đó không nghèo, 

Răng người đó sông cuộc sông không vô ích. 
Bởi vậy một người thông minh, 

Ghi nhớ giáo lý của Đức Phật, 

Nên nhắm tới niềm-tin và giới-hạnh, 


Nhắm tới sự tự-tin và tầm-nhìn của Giáo Pháp. 


6 (6) Sự Giàu Có — Nói Chỉ Tiết 


“Này các Tỳ kheo, có bảy loại sự giàu có. Bảy đó là gì? Sự giàu có về 
niềm-tin, sự giàu có về giới-hạnh, sự giàu có về cảm-nhận biết xấu-hồ về 
mặt đạo đức, sự giảu có về cảm-nhận biết sợ-hãi về mặt đạo đức, sự giàu 
có về học-hiều, sự giàu có về sự rộng-lòng bồ thí, và sự giàu có về trí-tuệ. 


Đây là bảy loại sự giàu có.” 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự giàu có về niềm-tin (tín)? Ở 
đây, một đệ tử thánh thiện được phú cho niềm-tin. Người đó đặt niềm-tin 
vào sự giác-ngộ của Như Lai như vầy: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán ... 
bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.” Đây được gọi là sự giàu có về niềm-tin. 

(2) “Và cái gì là sự giàu có về giới-hạnh (giới)? Ở đây, một đệ tử 
thánh thiện kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục, 
kiêng cữ nói-dối nói láo, kiêng cữ uống rượu nặng, rượu nhẹ và dùng 
những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Đây được 
gọi là sự giàu có về giới-hạnh. 

(3) “Và cái gì là sự giàu có về cảm-nhận biết xấu-hồ về mặt đạo đức? 
Ở đây, một đệ tử thánh thiện có cảm-nhận biết xấu-hỗ về mặt đạo đức; 


người đó xâu hô với những hành-vIi sai trái của thân, lời-nói, và tâm (ba ác 


6 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


hành); người đó xấu hỗ với sự tích-thêm những phẩm chất xâu ác bất 


thiện. Đây được gọi là sự giàu có về sự biệt xâu-hô vê mặt đạo đức. 


(4) “Và cái gì là sự giàu có về cảm-nhận biết sợ-hãi về mặt đạo đức? 
Ở đây, một đệ tử thánh tihện sợ những việc làm sai trái; người đó sợ hãi 
những hành-vi sai trái của thân, lời-nói, và tâm (ba ác hành); người đó sợ 
hãi với sự tích-thêm những phẩm chất xấu ác bất thiện. Đây được gọi là sự 


giàu có về cảm nhận biệt sợ-hãi vê mặt đạo đức. 


(5) “Và cái gì là sự giàu có về sự học-hiêu. Ở đây, một đệ tử thánh 
thiện đã học-hiểu nhiều, ghi nhớ những điều mình đã học, và tích lũy 
những điều mình đã học. Những giáo lý đó là tốt lành ở, tốt lành ở giữa, 
và tốt ở phần cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn, (chúng) tuyên bố 
(cho thấy) đời sống tâm linh toàn thiện và tinh khiế—những giáo lý đó 
người đó đã học nhiều, đã lưu giữ trong tâm, đã tụng đọc bằng miệng, đã 
điều tra bằng tâm, và đã thâm nhập một cách thiện khéo bằng cách-nhìn 
(chánh kiến). Đây được gọi là sự giàu có về sự học-hiều. 

(6) “Và cái gì là sự giàu có về sự rộng-lòng bố thí? Ở đây, một đệ tử 
thánh thiện sống ở nhà với một cái tâm không bị nhiễm tính keo-kiệt, rộng 
lòng bố-thí, giang tay giúp-đỡ, vui thích sự từ-bỏ, là người tận tâm với 
việc tù-thiện, vui thích sự cho-đi và chia-sẻ. Đây được gọi là sự giàu có về 
sự rộng-lòng bồ thí. 

(7) “Và cái gì là sự giàu có về trí-tuệ? Ở đây, một đệ tử thánh thiện có 
được loại trí-tuệ nhận thấy sự sinh và sự diệt, (trí-tuệ đó) là thánh thiện và 
mang tính thâm nhập và dẫn tới hoàn toàn diệt-khô. Đây được gọi là sự 
giàu có về trí-tuệ. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bảy loại sự giàu có.” 


[Phân thi kệ giống như kinh 7:05 kế trên. 


7 (7) Tổ Tướng Ugga 


Lúc đó có ông Ugøa là tế tướng của nhà vua đã đến gặp đức Thế Tôn, 


kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa Ngài, thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, là cách ông Migära ở 
xứ Rohana thật là giàu có, với nhiêu tài sản và của cải nhiêu như vậy.” 

“Nhưng ông Migära của xứ Rohanpa giàu theo cách nào? Theo cách 
nào là ông ây có nhiêu tài sản và của cải?” 


1455 chưa kê sô lượng bạc.” 


“Ông ấy có cả trăm khối vàng đúc, 

“Này Ugga, đó là một loại sự giàu có, ta không chối cãi. Nhưng loại 
sự giàu có đó có thê bị mất đi do hỏa hoạn, do lũ lụt, bởi vua chúa (tịch 
thu), bởi trộm cướp, và bởi những người thừa kế bất nghĩa. Tuy nhiên, này 
Ugga, có bảy loại sự giàu có không thể bị mắt đi do hỏa hoạn, do lũ lụt, 
bởi vua chúa, bởi trộm cướp, và bởi những người thừa kế bất nghĩa. Bảy 
đó là gì? Sự giàu có về niềm-tin, sự giàu có về giới-hạnh, sự giàu có về 
cảm-nhận biết xấu-hồ về mặt đạo đức, sự giàu có về cảm-nhận biết sợ-hãi 
về mặt đạo đức, sự giàu có về học-hiểu, sự giàu có vỀ sự rộng-lòng bồ thí, 
và sự giàu có về trí-tuệ. Đây là bảy sự giàu có không thể bị mất đi do hỏa 
hoạn, do lũ lụt, bởi vua chúa, bởi trộm cướp, và bởi những người thừa kế 
bất nghĩa.” 


[Phân thi kệ giống như kinh 7:05 kế trên. ] 


ổ (8) Những Gông Cùm 

“Này các Tỳ kheo, có bảy gông-cùm (kiết sử). !'*7 Bảy đó là gì? Gông 
cùm thuận-tình (tham), sông cùm ác-cảm (ác ý, sân), gông cùm quan- 
điểm (kiến), gông cùm nghi-ngờ (nghi), gông cùm tự-ta (ngã mạn), gông 
cùm tham-muốn được hiện-hữu (hữu dục), và gông cùm vô-minh. Đây là 


bảy gông cùm.” 


9 (9) Sự Dẹp Bỏ 


“Này các Tỳ kheo, đời sống tâm linh được sống là để đẹp bỏ và xóa 


§ * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


bỏ bảy gông-cùm. Bảy đó là gì? Gông cùm thuận-tình (tham), gông cùm 
ác-cảm (ác ý, sân), gông cùm quan-điểm (kiến), gông cùm nghi-ngờ 
(nghi), gông cùm tự-ta (ngã mạn), gông cùm tham-muốn được hiện-hữu 
(hữu dục), và gông cùm vô-minh. Đây là bảy gông cùm. Đời sống tâm 


linh được sống là để đẹp bỏ và xóa bỏ bảy gông-cùm này.” 


“Khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ gông cùm thuận-tình, đã cắt bỏ nó tận 
gốc, đã làm nó thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó để không 
còn không còn khởi sinh trong tương lai; khi người đó đã dẹp bỏ gông 
cùm ác-cảm ... gông cùm quan-điểm này nọ ... gông cùm nghi-ngờ ... 
gông cùm tự-ta ... sông cùm tham-muốn được hiện-hữu ... gông cùm vô- 
minh, đã cắt bỏ nó tận gốc, đã làm nó thành như gốc trơ của cây cọ chết, 
đã xóa số nó để không còn không còn khởi sinh trong tương lai, thì người 
đó được gọi là một Tỳ kheo đã cắt bỏ dục-vọng, đã tháo bỏ gông-cùm, và 
bằng sự hoàn toàn xuyên phá sự tự-ta, người đó đã làm nên sự chấm-dứt 
khô.” 


10 (10) Sự Keo Kiệt 

“Này các Ty kheo, có bảy gông-cùm này. Bảy đó là gì? Gông cùm 
thuận-tình (tham), gông cùm ác-cảm (sân), gông cùm quan-điểm này nọ 
(tà kiến), gông cùm nghỉi-ngờ (nghi), gông cùm tự-ta (ngã mạn), gông cùm 


ghen-ty, và gông cùm keo-kiệt.!“? Đây là bảy gông-cùm.” 


NHÓM 2 
NHỮNG KHUYNH HƯỚNG TIÊM ẤN 


11 (1) Những Khuynh Hướng Tiềm Ẩn (1) 


“Này các Tỳ kheo, có bảy khuynh-hướng tiềm ấn (tùy miên). Bảy đó 
là gì? Khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra (dẫn tới) tham-dục, khuynh-hướng 
tiềm ấn tạo ra sự ác-ý, khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra những quan-điểm này 
nọ (tà kiến), khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra sự nghi-ngờ, khuynh-hướng 


.9 


tiềm ấn của sự tự-ta (ngã mạn), khuynh-hướng tiềm ân tạo của tham-muốn 
được hiện-hữu (hữu dục), và khuynh-hướng tiềm ân tạo ra vô-minh. Đây 
là bảy khuynh-hướng tiềm ân.” 


12 (2) Những Khuynh Hướng Tiềm Ấn (2) 


“Này các Tỳ kheo, đời sống tâm linh được sống là để dẹp bỏ và xóa 
sạch bảy khuynh-hướng tiềm ấn (tùy miên). Bảy đó là gì? Khuynh-hướng 
tiềm ấn tạo ra (dẫn tới) tham-dục, khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra sự ác-ý, 
khuynh-hướng tiềm ân tạo ra những quan-điểm này nọ (tà kiến), khuynh- 
hướng tiềm ẩn tạo ra sự nghi-ngờ, khuynh-hướng tiềm ẩn của sự tự-ta 
(ngã mạn), khuynh-hướng tiềm ấn tạo của tham-muốn được hiện-hữu (hữu 
dục), và khuynh-hướng tiềm ân tạo ra vô-minh. Đời sống tâm linh được 
sống là để dẹp bỏ và xóa sạch những khuynh-hướng tiềm ấn này. 


“Khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra tham-dục, 
đã cắt bỏ nó tận gốc, đã làm nó thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa 
số nó để không còn không còn khởi sinh trong tương lai; khi người đó đã 
đẹp bỏ khuynh-hướng tiềm ấn tạo ra sự ác-ý ... khuynh-hướng tiềm ấn tạo 
ra tà-kiến ... khuynh-hướng tiềm tạo ra sự nghi-ngờ ... khuynh-hướng 
tiềm ấn của sự tự-ta... khuynh-hướng tiềm ấn tạo ra tham-muốn được 
hiện-hữu ... khuynh-hướng tiềm tạo ra vô-minh, đã cắt bỏ nó tận gốc, đã 
làm nó thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó để không còn 
không còn khởi sinh trong tương lai, thì người đó được gọi là một Tỳ kheo 
không còn những khuynh-hướng tiềm ân, ''“° là người đã cắt bỏ dục-vọng, 
đã tháo bỏ gông-cùm, và bằng sự hoàn toàn xuyên phá sự tự-ta (phá ngã), 


người đó đã làm nên sự chầm-dứt khô.” 


15 (3) Những Gia Đình 


“Này các Tỳ kheo, có bảy yếu tố, một gia đình chưa đến gặp thì 
không đáng để đến gặp, hoặc nếu đã đến gặp thì không đáng để ngồi lại 


10 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


với họ.!“! Bảy đó là gì? (1) Họ không đứng dậy một cách trân trọng (vui 
vẻ, dễ chịu). !“ (2) Họ không kính lễ (xá chào, lễ lạy, chấp tay cúi chảo) 
một cách trân trọng. (3) Họ không mời chỗ ngôi một cách trân trọng. (4) 
Họ che giấu những thứ mình có. (5) Ngay cả họ có nhiều họ cũng bồ thí ít 
ỏi. (6) Ngay cả họ có những thứ tốt ngon họ cũng bồ thí những thứ thô dở. 
(7) Họ bố thí không có sự kính trọng, một cách bất kính. Có bảy yếu tố 
này, một gia đình chưa đến gặp thì không đáng để đến gặp, hoặc nếu đã 
đến gặp thì không đáng để ngồi lại với họ. 


“Này các Tỳ kheo, có được bảy yếu tố, một gia đình chưa đến gặp thì 
đáng để đến gặp, hoặc nếu đã đến gặp thì đáng để ngòi lại với họ. Bảy đó 
là gì? (1) Họ đứng dậy một cách trân trọng. (2) Họ kính lễ một cách trân 
trọng. (3) Họ mời chỗ ngồi một cách trân trọng. (4) Họ không che giấu 
những thứ mình có. (5) Nếu họ có nhiều họ bố thí nhiều. (6) Nếu họ có 
những thứ tốt ngon họ bồ thí những thứ tốt ngon đó. (7) Họ bố thí với sự 
kính trọng, một cách kính trọng. Có được bảy yếu tô này, một gia đình 
chưa đến gặp thì đáng để đến gặp, hoặc nếu đã đến gặp thì đáng để ngồi 


lại với họ.” 


14 (4) Những Loại Người 


“Này các Tỳ kheo, có bảy người là xứng đáng được tặng quà, đáng 
được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo 
trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng ở trên đời). 
Bảy đó là gì? Người được giải-thoát cả hai phương-diện, người được giải- 
thoát bằng trí-tuệ, người thân-chứng, người đạt tới chánh-kiến, người giải- 
thoát bằng niềm-tin, người tu theo Giáo Pháp (căn trí), và người tu theo 
niềm-tin (căn tín). Bảy người này là xứng đáng được tặng quà, đáng được 
tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng 


công-đức cao nhất trong thê gian.”1463 


15 (5) Giỗng Những Người Dưới Nước 


°«lI 


“Này các Tỳ kheo, có bảy loại người được thấy có trong thế gian 
giống như những người dưới nước. Bảy đó là gì? (1) Ở đây, có người 
chìm xuống nước một lần và ở luôn dưới đó. (2) Có người trồi lên và chìm 
xuống lại. (3) Có người đã trồi lên và ở yên chỗ đó (mặt nước). (4) Có 
người đã trồi lên, nhìn thấy rõ ràng, và nhìn xung quanh. (5) Có người đã 
trồi lên và đang bơi qua. (6) Có người đã trồi lên và tìm được một chỗ 
đứng vững chắc (như cù lao, đảo nhỏ). (7) Có người đã trồi lên, đã bơi 


qua, đã vượt qua bờ bên kia, là một bà-la-môn đứng trên nên đât cao. !4 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một người đã chìm xuống 
nước một lần và ở luôn dưới đó? Ở đây, có người chỉ có toàn những 
phâm-chất tối, bất thiện. Theo cách này là một người đã chìm xuống nước 
một lần và ở luôn dưới đó. 

(2) “Và theo cách nào là một người đã trồi lên và chìm lại xuống 
nước? Ở đây, có người đã khởi sinh [ý nghĩ]: “Tốt thay niềm-tin vào [sự tu 
dưỡng] những phâm-chất thiện là tốt lành; tốt thay sự biết xấu-hồ về mặt 
đạo đức để có [sự tu dưỡng] những phẩm-chất thiện; tốt thay sự biết sợ- 
hãi về mặt đạo đức đề có [sự tu dưỡng] những phẩm-chất thiện; tốt thay sự 
nỗ-lực (tỉnh tấn) để có [sự tu dưỡng] những phẩm-chất thiện; tốt thay trí- 
tuệ để có [sự tu dưỡng] những phẩm-chất thiện.” Tuy nhiên, niềm-tin đó 
của người đó không được ổn định hay tăng trưởng mà giảm đi. Sự biết 
xấu-hồ về mặt đạo đức của người đó ... sự biết sợ-hãi về mặt đạo đức của 
người đó ... sự nỗ-lực của người đó ... trí-tuệ của người đó không được 
ồn định hay tăng trưởng mà giảm giảm đi. Theo cách này là một người đã 
trồi lên và chìm lại dưới nước. 

(3) “Và theo cách nào một người đã trồi lên và ở yên chỗ đó? Ở đây, 
có người đã khởi lên [ý nghĩ]: “Tốt thay niềm-tin vào [sự tu dưỡng] những 
phâm-chất thiện là tốt lành ... tốt thay trí-tuệ để có [sự tu dưỡng] những 
phâm-chất thiện." Niềm-tin đó của người đó không giảm đi cũng không 
tăng trưởng; nó chỉ ở yên mức đó. Sự biết xấu-hồ về mặt đạo đức của 
người đó ... sự biết sợ-hãi về mặt đạo đức của người đó ... sự nỗ-lực của 


người đó ... trí-tuệ của người đó không giảm đi cũng không tăng trưởng; 


12 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


nó chỉ ở yên mức đó. Theo cách này là một người đã trồi lên và ở yên chỗ 
đó. 

(4) “Và theo cách nào là một người đã trôi lên, nhìn thấy rõ ràng, và 
nhìn xung quanh? Ở đây, có người đã khởi sinh [ý nghĩ]: “Tốt thay niềm- 
tin vào [sự tu dưỡng] những phâm-chất thiện là tốt lành ... tốt thay trí-tuệ 
để có [sự tu dưỡng] những phẩm-chất thiện.” Bằng sự phá sạch ba gông- 
cùm (đầu tiên), người này là một bậc Nhập-lưu, không còn bị [tái sinh 
trong] cõi dưới, đã định xong vận mệnh, đang hướng tới sự giác-nsộ. 
Theo cách này là một người đã trồi lên, nhìn thấy rõ ràng, và nhìn xung 
quanh. 


(5) “Và theo cách nào là một người đã trồi lên và đang bơi qua? Ở 
đây, có người đã khởi sinh [ý nghĩ]: “Tốt thay niềm-tin vào [sự tu dưỡng] 
những phẩm-chất thiện là tốt lành ... tốt thay trí-tuệ để có [sự tu dưỡng] 
những phẩm-chất thiện.” Bằng sự diệt sạch ba gông-cùm (đầu tiên), và 
cộng với sự giảm thiểu tham, sân, si, người này là bậc Nhất-lai, sau khi 
quay lại thế gian này chỉ một lần nữa, sẽ làm nên sự chấm-dứt khổ. Theo 
cách này là một người đã trồi lên và đang bơi qua. 


(6) “Và theo cách nào là một người đã trồi lên và đã tìm được một 
chỗ đứng vững chắc? Ở đây, có người đã khởi sinh [ý nghĩ]: “Tốt thay 
niềm-tin vào [sự tu dưỡng] những phẩm-chất thiện là tốt lành ... tốt thay 
trí-tuệ để có [sự tu dưỡng] những phẩm-chất thiện." Bằng sự phá sạch năm 
gông-cùm thấp hơn (đầu tiên; hạ phần kiết sử), người này là bậc tái sinh tự 
động (trong một trong năm cõi trời trong-sạch (tịnh cư thiên) của những 
bậc thánh Bắt-lai), và ở đó sẽ đến lúc chứng ngộ luôn Niết-bàn cuỗi cùng 
(bát-niết-bàn), chứ không còn quay lại thế gian này từ cõi đó nữa. Theo 


cách này là một người đã trôi lên và đã có được một chỗ đứng vững chắc. 


(7) Và theo cách nào là một người đã trồi lên, đã bơi qua, đã vượt qua 
bờ bên kia, là một bà-la-môn đứng trên nền đất cao? Ở đây, có người đã 
khởi sinh [ý nghĩ]: “Tốt thay niềm-tin vào [sự tu dưỡng] những phẩm-chất 
thiện là tốt lành ... tốt thay trí-tuệ để có [sự tu dưỡng] những phẩm-chất 


thiện.” Bằng sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, băng trí-biết 


s13 


trực tiếp, người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người 
đó an trú trong đó. Theo cách này là một người đã trồi lên, đã bơi qua, và 


đã vượt qua bờ bên kia, là một bà-la-môn đứng trên nên đất cao. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bảy loại người được thấy có trong thế gian 
giống những người ở dưới nước.” 


16 (6) Vô Thường 


“Này các Tỳ kheo, có bảy loại người là những người đáng được tặng 
quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là 
ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng 
ở trên đời). Bảy đó là gì? 

(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, có người an trú quán sát sự vô-thường 
trong tất cả những hiện-tượng có điều-kiện (mọi pháp hữu vi), nhận thức 
sự vô-thường, trải nghiệm sự vô-thường, bằng tâm chú-định (tập trung, 
hội tụ) vào nó một cách thường trực, liên tục và không gián đoạn, và thấu 
đạt nó băng trí-tuệ. - Với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận), ngay trong 
kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải- 
thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng 
nhập trong đó, người đó an trú trong đó. Đây là loại người thứ nhất đáng 
được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được 
kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian. 


(2) “Lại nữa, có người an trú quán sát sự vô-thường trong tất cả 
những hiện-tượng có điều-kiện, nhận thức sự vô-thường, trải nghiệm sự 
vô-thường, bằng tâm chú-định vào nó một cách thường trực, liên tục và 
không gián đoạn, và thấu đạt nó bằng trí-tuệ. - Đối với người này, sự diệt 
hết ô-nhiễm (lậu tận) và sự kết thúc sinh-mạng (mạng chung, chết) xảy ra 


cùng lúc.!“ Đây được gọi là loại người thứ hai đáng được tặng quà ... 


(3) “Lại nữa, có người an trú quán sát sự vô-thường trong tât cả 


những hiện-tượng có điều-kiện, nhận thức sự vô-thường, trải nghiệm sự 


14 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


vô-thường, bằng tâm chú-định vào nó một cách thường trực, liên tục và 
không gián đoạn, và thấu đạt nó bằng trí-tuệ. - Bằng sự diệt sạch năm 
gông-cùm thấp hơn (đầu tiên; hạ phần kiết sử), người đó trở thành một 
người chứng ngộ bát-niết-bàn [Niết-bàn cuối cùng] trong nửa-đầu kiếp 


sau.!“% Đây là loại người thứ ba đáng được tặng quà ... 


(4) - “Bằng sự tiêu diệt năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), 
người đó trở thành một người chứng ngộ Niết-bàn trong nửa-sau kiếp 


sau.!“®7 Đây là loại người thứ tư đáng được tặng quà ... 


(S)- “Bằng sự tiêu diệt năm gông-cùm thấp hơn, người đó trở thành 
một người chứng ngộ Niết-bàn không cần sự cố-gắng thêm.!“3 Đây là loại 


người thứ năm đáng được tặng quà ... 


(6) - “Bằng sự tiêu diệt năm gông-cùm thấp hơn, người đó trở thành 
một người chứng ngộ Niết-bản nhờ sự cố-gắng thêm. Đây là loại người 


thứ sáu đáng được tặng quà ... 


(7) “Lại nữa, có người an trú quán sát sự vô-thường trong tất cả 
những hiện-tượng có điều-kiện, nhận thức sự vô-thường, trải nghiệm sự 
vô-thường, bằng tâm chú-định vào nó một cách thường trực, liên tục và 
không gián đoạn, và thấu đạt nó bằng trí-tuệ. - Bằng sự tiêu diệt năm 
gông-cùm thấp hơn, người đó trở thành một người hướng thượng lưu, 
đang hướng tới cõi trời Akanittha (Sắc cứu kính thiên, là cõi trời cao nhất 
thọ nhất trong 05 cõi trời trong-sạch (tịnh cư thiên) dành cho các bậc 
thánh Bắt-lai).!“2 Đây là loại người thứ bảy đáng được tặng quà ... 


“Này các Tỳ kheo, đây là bảy loại người là những người đáng được 
tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, 


là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian” 


17 (7) Khổ 


“Này các Tỳ kheo, có bảy loại người là những người đáng được tặng 


quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là 


“15 


ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng 
ở trên đời). Bảy đó là gì? 

(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, có người an trú guán sát sự khổ trong 
tất cả những hiện-tượng có điều-kiện (mọi pháp hữu vi), nhận thức sự khổ, 
trải nghiệm sự khô, bằng tâm chú-định (tập trung, hội tụ) vào nó một cách 
thường trực, liên tục và không gián đoạn, và thấu đạt nó bằng trí-tuệ. - Với 
sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận), ngay trong kiếp này, bằng trí-biết 
trực tiếp, người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người 
đó an trú trong đó. Đây là loại người thứ nhất đáng được tặng quà, đáng 
được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo 


trồng công-đức cao nhất trong thế gian. 


[Còn lại từ (2)-(7) giống tương tự kinh 7:16 kế trên, chỉ khác là thay chữ 


“quán sát sự vô-thường” băng chữ “quán sát sự khổ`.] 


18 (8) Vô Ngã 19 


“Này các Tỳ kheo, có bảy loại người là những người đáng được tặng 
quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là 
ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng 
ở trên đời). Bảy đó là gì? 

(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, có người an trú quán sát sự vô-ngã 
trong tất cả những hiện-tượng (mọi pháp),!'”! nhận thức sự vô-ngã, trải 
nghiệm sự vô-ngã, bằng tâm chú-định (tập trung, hội tụ) vào nó một cách 
thường trực, liên tục và không gián đoạn, và thấu đạt nó bằng trí-tuệ. - Với 
sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận), ngay trong kiếp này, bằng trí-biết 
trực tiếp, người đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người 
đó an trú trong đó. Đây là loại người thứ nhất đáng được tặng quà, đáng 
được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo 


trồng công-đức cao nhất trong thế gian. 


16 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


[Còn lại từ (2)-(7) giống tương tự kinh 7:16 kế trên, chỉ khác là thay chữ 


“quán sát sự vô-thường” băng chữ “quán sát sự vô-ngẩ`. | 


19 (9) Hạnh Phúc 


“Này các Tỳ kheo, có bảy loại người là những người đáng được tặng 
quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là 
ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng 
ở trên đời). Bảy đó là gì? 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, có người an trú guán sát sự hạnh-phúc (lạc) 
trong Niết-bàn, nhận thức sự sự hạnh-phúc, trải nghiệm sự sự hạnh-phúc, 
bằng tâm chú-định (tập trung, hội tụ) vào nó một cách thường trực, liên 
tục và không gián đoạn, và thấu đạt nó bằng trí-tuệ. - Với sự đã tiêu diệt 
mọi ô-nhiễm (lậu tận), ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, người 
đó đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát 
nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó. 
Đây là loại người thứ nhất đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng 
được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao 


nhất trong thế gian. 


[Còn lại từ (2)-(7) giống tương tự kinh 7:16 kế trên, chỉ khác là thay chữ 


“quán sát sự vô-thường” bằng chữ “quán sát sự hạnh-phúc”.] 


20 (10) Những Cơ Sở Để [Thành Người] “Không Có Mười 


“Này các Tỳ kheo, có bảy cơ-sở để [thành người] “không có mười” 


(mười năm, mười tuôi ...).!'”2 Bảy đó là gì? 


“Ở đây, (1) một Tỳ kheo có mong-muốn nhiệt thành thụ nhận việc tu- 
tập và không mất đi sự vui-thích thụ nhận sự tu-tập trong tương lai. (2) 
Người đó có mong-muốn mạnh mẽ để chú-tâm tới Giáo Pháp và không 
mất đi sự vui-thích để chú-tâm tới Giáo Pháp trong tương lai. (3) Người 


đó có mong-muôn mạnh mẽ đê loại bỏ những ước nguyện vô ích và không 


»« 17 
mất đi sự vui-thích loại bỏ những ước nguyện vô ích trong tương lai.!3 
(4) Người đó có mong-muốn mạnh mẽ để sống tách-ly (ân dật) và không 
mất đi sự vui-thích sống tách-ly trong tương lai. (5) Người đó có mong- 
muốn mạnh mẽ để phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) và không mắt đi sự vui- 
thích phát khởi sự nỗ-lực trong tương lai. (6) Người đó có mong-muốn 
mạnh mẽ đề (có được) sự chánh-niệm vả sự rõ-biết (tỉnh giác) và không 
mất đi sự vui-thích sự chánh-niệm và sự rõ-biết trong tương lai. (7) Người 
đó có mong-muốn mạnh mẽ đề thâm nhập bằng chánh-kiễn và không mất 
đi sự vui-thích thâm nhập băng chánh-kiến trong tương lai. Đây là bảy cơ- 


An 


sở để [thành người] “không có mười'. 


NHÓM 3 
VAHIBẢÁY 


21 (1) Ngôi Đền Mái Nhọn 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở VesälT 
(Tỳ-xá-li) trong Ngôi Đền Mái Nhọn (Sãrandada). Rồi một số người Lic- 
chavi đã đến gặp, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế 
Tôn đã nói điều này với họ: 

“Này những người Licchavi, ta sẽ dạy cho các người “bảy nguyên tắc 


để không bị suy-yếu”. Hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.”1⁄4 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, những người Licchavi đáp lại. Đức Thế Tôn đã 
nói điều này: “Và này những người Licchavi, cái gì là 'bảy nguyên tắc để 
không bị suy-yếu'? 

(1) “Này những người Licchavi, chừng nào những người Vajji còn tô 
chức đại hội đồng thường xuyên và định kỳ, thì họ chỉ đang cường thịnh, 
chứ không suy yếu. 

(2) “Chừng nào người Valji còn gặp nhau hội họp trong sự hòa hợp, 
chia tay nhau trong sự hòa hợp, và làm ăn với nhau trong sự hòa hợp, thì 
họ chỉ đang cường thịnh, chứ không suy yếu. 


18 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


(3) “Chừng nào người Vajji không ban hành những điều không được 
ban hành trước đó, và họ không hủy bỏ những điều đã được ban hành 
trước đó, mà họ chỉ làm theo những điều đã được ban hành theo truyền 
thống Vajji cô kính của họ, thì họ chỉ đang cường thịnh, chứ không suy 


yêu. 


(4) “Chừng nào người dân Vajji tôn vinh, tôn trọng, tôn kính, và lễ 
chào những bậc trưởng lão, và nghĩ những vị bô lão đó nên được chú 


trọng, thì họ chỉ đang cường thịnh, chứ không suy yếu. 


(5) “Chừng nào người dân Vajji không bắt cóc cưỡng đoạt vợ và con 
gái của người khác để đem về sống với mình, thì họ chỉ đang cường thịnh, 
chứ không suy yếu. 


(6) “Chừng nào người dân Valji còn tôn vinh, tôn trọng, tôn kính, và 
lễ lạy các bàn thờ miễu thờ của người Vajji ở trong [thành]!“”Š hay ở bên 
ngoài, họ không lơ là những việc chăm sóc và lễ cúng đã có từ trước, !“ 


thì họ chỉ đang cường thịnh, chứ không suy yếu. 


(7) “Chừng nào người dân Vajji còn còn chu cấp sự bảo-hộ đúng đắn, 
chỗ-ở, và sự bảo-vệ cho những vị A-la-hán để những vị A-la-hán đến sống 
ở đó, nhờ đó sau này những bậc A-la-hán khác có thê đến sống ở đó, và 
những bậc A-la-hán đang ở đó thì đang sống an lạc, thì họ chỉ đang cường 
thịnh, chứ không suy yếu. 


“Này những người Licchavi, chừng nào “bảy nguyên tắc để không bị 
suy-yêu” này còn tiếp nối trong những người Vajji, và còn thấy những 
người Vajji [được thiết lập] trong những nguyên tắc đó, thì họ chỉ đang 
cường thịnh, chứ không suy-yếu.” 


22 (2) Tế Tướng Vassakãära 

Tôi nghe như vây.!“? Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Rãjagaha (Vương Xá) trên Đỉnh Núi Kền Kèn (Linh Thứu). Bấy giờ, vào 
lúc đó có Vua Ajãtasattu (A-xà-thế) Vedehiputta của xứ Ma-kiệt-đà 


«19 


(Magadha) muốn tiến đánh những người Vajji (Bạt-kỳ). Nhà vua nói: “Dù 
những người VaJji hùng mạnh và lớn mạnh cỡ nào, ta cũng sẽ hủy diệt họ, 


tiêu diệt họ, mang tai họa và thảm nạn đến cho họ.” 


Rồi Vua Ajãtasattu A-xà-thế nói với quan tế tướng của nước Ma-kiệt- 
đà là bà-la-môn Vassakãra: “Này bà-la-môn, hãy đến gặp đức Thế Tôn và 
nhân danh ta xin cuối đầu xuống chân đức Thế Tôn để kính lễ. Hãy hỏi 
thăm đức Thế Tôn có thích nghi và khỏe mạnh, đi lại dễ dàng và mạnh 
giỏi, và cảm thấy an nhiên hay không. Rồi hãy thưa như vây: “Thưa Thế 
Tôn, Vua A-xà-thế muốn tiến đánh những người Vajji. Nhà vua nói như 
vầy: “Dù những người Vajji hùng mạnh và lớn mạnh cỡ nào, ta cũng sẽ 
hủy diệt họ, tiêu diệt họ, mang tai họa và thảm nạn đến cho họ.”? Rồi hãy 
nghe rõ đức Thế Tôn trả lời ông ra sao rồi về báo lại với ta, bởi vì những 
Như Lai thì không nói saI.” 


“Dạ, thưa đức vua”, bả-la-môn Vassakãra đáp lại. Rồi ông ta đứng 
dậy khỏi chỗ ngồi và đến chỗ đức Thế Tôn. Ông ta chào hỏi qua lại với 
đức Thế Tôn, và sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi 


xuông một bên và thưa: 


“Thưa Thầy Cồ-đàm, Vua A-xà-thế của xứ Ma-kiệt-đà xin cuối đầu 
xuống hai chân đức Thế Tôn để kính lễ. Nhà vua có lời hỏi thăm Thầy Cồ- 
đàm có thích nghi và khỏe mạnh, đi lại dễ dàng và mạnh giỏi, và cảm thấy 
an nhiên hay không. Thưa Thầy Cô-đàm, Vua A-xà-thế muốn tiến đánh 
những người Vajji. Nhà vua nói như vầy: 'Dù những người Vajji hùng 
mạnh và lớn mạnh cỡ nào, ta cũng sẽ hủy diệt họ, tiêu diệt họ, mang tai 


họa và thảm nạn đến cho họ.?” 

Lúc đó có Ngài Änanda đang đứng bên cạnh hầu quạt đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn mới nói với thầy Änanda: 

(1) “Này Änanda, thầy có nghe những người Vajji vẫn đang tổ chức 
đại hội đồng thường xuyên và định kỳ, hay không? 

“Dạ, thưa Thế Tôn, con có nghe họ vẫn đang như vậy.” 


“Này Änanda, chừng nào những người Vajji vẫn còn tổ chức đại hội 


20 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


đồng thường xuyên và định kỳ, thì chỉ có thể coi họ đang cường thịnh, chứ 
không suy yếu. 


(2) “Này Änanda, thầy có nghe những người Vajji vẫn đang họp mặt 
với nhau trong sự hòa hợp, chia tay nhau trong sự hòa hợp, và làm ăn với 


nhau trong sự hòa hợp, hay không? 
“Dạ, thưa Thế Tôn, con có nghe họ vẫn đang như vậy.” 


“Này Ananda, chừng nào những người Vajji vẫn còn họp mặt với 
nhau trong sự hòa hợp, chia tay nhau trong sự hòa hợp, và làm ăn với 
nhau trong sự hòa hợp, thì chỉ có thể coi họ đang cường thịnh, chứ không 


suy yêu.” 


(3) “Này Änanda, thầy có nghe những người Vajji không ban hành 
những điều không được ban hành trước đó, và họ không hủy bỏ những 
điều đã được ban hành trước đó, mà họ chỉ làm theo những điều đã được 
ban hành theo truyền thống Vajji cổ kính của họ, hay không? 


“Dạ, thưa Thế Tôn, con có nghe họ vẫn như vậy.” 


“Này Ananda, chừng nào những người Vajji vẫn không ban hành 
những điều không được ban hành trước đó, và họ không hủy bỏ những 
điều đã được ban hành trước đó, mà họ chỉ làm theo những điều đã được 
ban hành theo truyền thống Vajji cổ kính của họ, thì chỉ có thể coi họ đang 
cường thịnh, chứ không suy yếu.” 

(4) “Này Änanda, thầy có nghe những người Vajji vẫn tôn vinh, tôn 
trọng, tôn kính, và lễ chào những bậc trưởng lão, và nghĩ những vị bô lão 
đó nên được chú trọng, hay không? 

“Dạ, thưa Thế Tôn, con có nghe họ vẫn đang như vậy.” 

“Này Änanda, chừng nào những người Vajji còn tôn vinh, tôn trọng, 
tôn kính, và lễ chào những bậc trưởng lão, và nghĩ những vị bô lão đó nên 
được chú trọng, thì chỉ có thể coi họ đang cường thịnh, chứ không suy 
yếu.” 


(5) “Này Änanda, thầy có nghe những người Vajji không bắt cóc 


«21 


cưỡng đoạt vợ và con gái của người khác để đem về sống với mình, thì họ 
chỉ đang cường thịnh, hay không? 


“Dạ, thưa Thế Tôn, con có nghe họ không làm vậy.” 


“Này Ananda, chừng nào những người Vajji vẫn không bắt cóc 
cưỡng đoạt vợ và con gái của người khác đê đem vê sông với mình, thì chỉ 
có thê coi họ đang cường thịnh chứ không suy yêu.” 


(6) “Này Ananda, thầy có nghe những người Vajji vẫn tôn vinh, tôn 
trọng, tôn kính, và lễ lạy các bàn thờ miếu thờ của người Vajji ở trong 
[thành] hay ở bên ngoài, họ không lơ-là những việc chăm sóc và lễ cúng 
đã có từ trước, hay không? 


“Dạ, thưa Thế Tôn, con có nghe họ vẫn đang như vậy.” 


“Này Ananda, chừng nào những người Vajji còn tôn vinh, tôn trọng, 
tôn kính, và lễ lạy các bàn thờ miếu thờ của người Vajji ở trong [thành] 
hay ở bên ngoài, họ không lơ là những việc chăm sóc và lễ cúng đã có từ 
trước, thì chỉ có thể coi họ đang cường thịnh, chứ không suy yếu.” 


(7) “Này Ananda, thầy có nghe những người Vajji vẫn đang chu cấp 
sự bảo-hộ đúng đắn, chỗ-ở, và sự bảo-vệ cho những vị A-la-hán để những 
vị A-la-hán đến sống ở đó, nhờ đó sau này những bậc A-la-hán khác có 
thể đến sống ở đó, và những bậc A-la-hán đang ở đó thì đang sống an lạc, 
hay không? 

“Dạ, thưa Thế Tôn, con có nghe họ vẫn đang làm vậy.” 

“Này Änanda, chừng nào những người Vajji vẫn chu cấp sự bảo hộ 
đúng đắn, chỗ ở, và sự bảo vệ những vị A-la-hán để những vị A-la-hán 
đến sống ở đó, nhờ đó sau này những bậc A-la-hán khác có thể đến sống ở 
đó, và những bậc A-la-hán đang ở đó thì đang sống an lạc, thì chỉ có thể 
coi họ đang cường thịnh, chứ không suy yếu.” 

Rồi đức Thế Tôn mới nói với bà-la-môn Vassakãra, vị tế tướng của 
nước Ma-klệt-đà: 


“Này bà-la-môn, trước kia trong một lần khi ta đang sống ở VesälT 


22 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


(Tỳ-xá-ly) chỗ Ngôi Đền Mái Nhọn (Sãrandada). Ở đó ta đã dạy cho 
những người Vajji “bảy nguyên tắc để không bị suy-yêu”. Chừng nào “bảy 
nguyên tắc đề không bị suy-yêu” này còn tiếp nối trong những người Va- 
jji, và còn thấy những người Vajji [được thiết lập] trong những điều đó, 
thì chỉ có thể coi họ đang cường thịnh chứ không suy yếu.” 


Sau khi điêu này được nói ra, bả-lamôn Vassakara mới nói với đức 
Thê Tôn: 


“Thưa Thầy Cổ-đàm, nếu những người Vajji chỉ tuân thủ thậm chí 
một trong “bảy nguyên tắc để không bị suy-yếu' này thì cũng có thê coi họ 
chỉ đang cường thịnh chứ không suy yếu. Vậy còn nói chi nếu họ tuân thủ 
hết cả bảy nguyên tắc đó? Vậy là, thưa Thầy Cô-đàm, Vua A-xà-thế của 
xứ Ma-kiệt-đà không thể tiên đánh những người Vajji, ngoại trừ cách gài 
người tạo phản hoặc gây chia rẽ họ mà thôi. Và bây giờ, thưa Thầy Cồ- 
đàm. tôi phải đi đây. Chúng tôi bận bịu và có nhiều việc phải làm.” 

“Này bà-la-môn, ông cứ tùy tiện mà đi.” 


Rôi bà-la-môn Vassakara, vị tê tướng của nước Ma-kiệt-đà, sau khi 
hài lòng và vui mừng với lời nói của đức Thế Tôn, ông đứng dậy khỏi chỗ 


ngôi và ổi vê. 


23 (3) Không Sa Sút (1) 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trên Đỉnh Núi Kền Kèn. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ 
kheo: 


“Này các Tỳ kheo ta sẽ dạy cho các thầy “bảy nguyên tắc đề không bị 


sa-sút”. Hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.”1473 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 
“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là 'bảy nguyên tắc để không bị sa-sút ? 


(1) “Chừng nào các Tỳ kheo còn tổ chức họp mặt thường xuyên và 


«23 


định kỳ, thì chỉ có thể coi họ đang tăng trưởng (cường thịnh) chứ không sa 
sút (suy yếu). 


(2) “Chừng nào các Tỳ kheo còn gặp nhau trong sự hòa hợp, chia tay 
nhau trong sự hòa hợp, và làm việc với nhau trong sự hòa hợp, thì chỉ có 


thể coi họ đang tăng trưởng chứ không sa sút. 


(3) “Chừng nào các Tỳ kheo vẫn không ban hành những điều đã 
không được ban hành, và không hủy bỏ những điều đã được ban hành, mà 
họ chỉ làm theo những điều đã được ban hành bởi những giới-luật tu hành, 
thì chỉ có thể coi họ đang tăng trưởng chứ không sa sút. 


(4) “Chừng nảo các Tỳ kheo còn tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và lễ 
chảo các bậc trưởng lão đã thụ giới xuất gia lâu năm, là những người cha 
(sư phụ) và những người dẫn dắt của Tăng đoàn. thì chỉ có thể coi họ đang 


tăng trưởng chứ không sa sút. 


(5) “Chừng nào các Tỳ kheo không bị điều khiển bởi dục-vọng đã 
khởi sinh bên trong họ dẫn tới sự tái hiện-hữu, thì chỉ có thể coi họ đang 


tăng trưởng chứ không sa sút. 


(6) “Chừng nào các Tỳ kheo còn ý-định tới những chỗ trú-ở trong 
rừng (sống tu trong rừng), thì chỉ có thể coi họ đang tăng trưởng chứ 


không sa sút. 


(7) Chừng nào các Tỳ kheo mỗi người còn thiết lập sự chánh-niệm 
[với ý-định]: 'Làm cách nào để những Tỳ kheo thiện hành chưa đến sẽ 
đến ở tu và những Tỳ kheo thiện hành đã ở đây thì an trú an ồn thư thái?', 
thì chỉ có thể coi họ đang tăng trưởng chứ không sa sút. 

“Này các Tỳ kheo, chừng nào “bảy nguyên tắc để không bị sa-sút” 
còn tiếp nối trong số những Tỳ kheo và những Tỳ kheo còn được thấy 
[được thiết lập] trong những điều đó, thì chỉ có thể coi họ đang tăng 
trưởng chứ không sa sút.” 


24 (4) Không Sa Sút (2) 


24 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


“Này các Tỳ kheo ta sẽ dạy cho các thầy “bảy nguyên tắc để không bị 


sa-sút”. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 
“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là “bảy nguyên tắc để không bị sa-sút ? 


(1) “Chừng nào những Tỳ kheo không thích thú công việc, ham thích 
công việc, chỉ lo làm công việc, thì chỉ có thể coi họ đang tăng trưởng chứ 
không sa sút. (2) Chừng nào những Tỳ kheo không thích thú nói chuyện 
.... (3)... không thích thú ngủ ... (4) ... không thích thú gặp gỡ tụ tập ... 
(5)... không có những tham-muốn xấu ác ... (6)... không giao kết với 
những bạn xấu, đồng hành xấu, đạo hữu xấu ... (7) ... không nửa-chừng 
dừng lại [sự tu tập] chỉ vì mới thành tựu một vài sự khác-biệt còn nhỏ 
nhược (mới chứng đắc vài điều đã tự mãn ngưng tu),!“? thì chỉ có thể coi 


họ đang tăng trưởng chứ không sa sút. 


“Này các Tỳ kheo, chừng nào “bảy nguyên tắc để không bị sa-sút” 
còn tiếp nối trong số những Tỳ kheo và những Tỳ kheo còn được thấy 
[được thiết lập] trong những điều đó, thì chỉ có thể coi họ đang tăng 
trưởng chứ không sa sút.” 


25 (5) Không Sa Sút (3) 


“Này các Tỳ kheo ta sẽ dạy cho các thầy “bảy nguyên tắc để không bị 
sa-sút”. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là 'bảy nguyên tắc để không bị sa-sút ? 

(1) “Chừng nào những Tỳ kheo còn được phú cho niềm-tin, thì chỉ có 
thể coi họ đang tăng trưởng chứ không sa sút. (2) Chừng nào họ còn có 
cảm-nhận biết xâu-hồ về mặt đạo đức ... (3) còn biết sợ-hãi về mặt đạo 
đức ... (4)... có học-hiểu nhiều ... (5)... nỗ-lực (tỉnh tấn)... (6)... có 
chánh-niệm ... (7)... có trí, thì chỉ có thể coi họ đang tăng trưởng chứ 


không sa sút. 


“25 


“Này các Tỳ kheo, chừng nào “bảy nguyên tắc để không bị sa-sút” 
còn tiếp nối trong số những Tỳ kheo và những Tỳ kheo còn được thấy 
[được thiết lập] trong những điều đó, thì chỉ có thể coi họ đang tăng 
trưởng chứ không sa sút.” 


26 (6) Không Sa Sút (4) 

“Này các Tỳ kheo ta sẽ dạy cho các thầy “bảy nguyên tắc để không 
bị sa-sút”. Hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là 'bảy nguyên tắc để không bị sa-sút ? 

(1) “Chừng nào những Tỳ kheo còn tu tập chi giác-ngộ là chánh-niệm 
(niệm), thì chỉ có thể coi họ đang tăng trưởng chứ không sa sút. (2) Chừng 
nảo họ còn tu tập chi giác-ngộ là điều-tra những hiện-tượng (trạch pháp) 

.. (3)... chỉ giác-ngộ là nỗ-lực (tính tắn)... (4)... chỉ giác-ngộ là sự ho- 
an-hÿ (hỷ) ... (S5)... chi giác-ngộ là sự tính-lặng (khinh an)... (6)... chi 
giác-ngộ là sự định-tâm (định) ... (7) ... chi giác-ngộ là sự buông-xả (xả), 
thì chỉ có thể coi họ đang tăng trưởng chứ không sa sút. 

“Này các Tỳ kheo, chừng nào “bảy nguyên tắc để không bị sa-sút” 
còn tiếp nối trong số những Tỳ kheo và những Tỳ kheo còn được thấy 
[được thiết lập] trong những điều đó, thì chỉ có thể coi họ đang tăng 
trưởng chứ không sa sút.” 


27 (7) Không Sa Sút (5) 


“Này các Tỳ kheo ta sẽ dạy cho các thầy “bảy nguyên tắc đề không bị 


sa-sút”. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 
“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là “bảy nguyên tắc để không bị sa-sút ? 


(1) “Chừng nào những Tỳ kheo còn tu tập nhận-thức về sự vô- 


26 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


thường, thì chỉ có thể coi họ đang tăng trưởng chứ không sa sút. (2) 
Chừng nảo họ còn tu tập nhận-thức về sự vô-ngã ... (3) ... nhận-thức sự 
không hấp-dẫn (của thân) ... (4)... nhận-thức về sự nguy-hại ... (5)... 
nhận-thức về sự dẹp-bỏ ... (6)... nhận-thức về sự chán-bỏ ... (7)... 
nhận-thức về sự chấm-dứt, thì chỉ có thể coi họ đang tăng trưởng chứ 


không sa sút. !49 


“Này các Tỳ kheo, chừng nào “bảy nguyên tắc để không bị sa-sút” 
còn tiếp nối trong số những Tỳ kheo và những Tỳ kheo còn được thấy 
[được thiết lập] trong những điều đó, thì chỉ có thể coi họ đang tăng 
trưởng chứ không sa sút.” 


28 (8) Một Học Nhân 


“Này các Tỳ kheo, bảy phẩm chất này dẫn tới sự sa-sút của một Tỳ 
kheo là bậc học nhân. Bảy đó là gì? Thích thú làm công việc này nọ, thích 
thú nói chuyện, thích thú ngủ, thích thú gặp gỡ giao lưu, không phòng hộ 
các cửa của các căn cảm-nhận (giác quan), thiếu tiết độ trong ăn uống, và 
khi có những vấn đề thuộc về Tăng Đoàn [cần được giải quyết] trong 
Tăng Đoàn, vị Tỳ kheo là bậc học nhân đó không biết suy xét như vầy: “8! 
“Trong Tăng Đoàn có những bậc trưởng lão lâu năm, đã xuất gia từ lâu, có 
trách nhiệm, là những người đảm nhận trách nhiệm cho [việc giải quyết] 
đó.” Người đó cứ tự mình đảm nhận chúng. “3 Đây là bảy phẩm chất dẫn 


tới sự sa sút của một Tỳ kheo là bậc học nhân. 


“Này các Tỳ kheo, bảy phẩm chất này dẫn tới sự không sa-sút của 
một Tỳ kheo là bậc học nhân. Bảy đó là gì? Không thích thú làm việc này 
việc nọ, không thích thú nói chuyện, không thích thú ngủ, không thích thú 
gặp gỡ giao lưu, luôn phòng hộ các cửa của các căn cảm-nhận, tiết độ 
trong ăn uống, và khi có những vấn đề thuộc về Tăng Đoản [cần được giải 
quyết] trong Tăng Đoàn, vị Tỳ kheo là bậc học nhân đó biết suy xét như 
vầy: “Trong Tăng Đoàn có những bậc trưởng lão lâu năm, đã xuất gia từ 


lâu, có trách nhiệm, là những người đảm nhận trách nhiệm cho [việc giải 


.27 


quyết] đó." Người đó không tự mình đảm nhận chúng. Đây là bảy phẩm 


chất dẫn tới sự không sa sút của một Tỳ kheo là bậc học nhân.” 


29 (9) Sự Sa Sút 


(D “Này các Tỳ kheo, bảy điều này dẫn tới sự sa-sút của một đệ tử tại 
gia. Bảy đó là gì? (1) Người đó ngừng việc gặp gỡ các Tỳ kheo; (2) người 
đó lơ là việc lắng nghe Giáo Pháp tốt lành; (3) người đó không tu tập phần 
giới-hạnh bậc cao (nhiều hơn năm giới); (4) người đó có đầy nghi ngờ đối 
với những Tỳ kheo, dù đó là Tỳ kheo trưởng lão, Tỳ kheo tân niên, hay Tỳ 
kheo trung niên (tuổi hạ); (5) người đó lắng nghe Giáo Pháp với một cái 
tâm canh me phê phán, tìm lỗi bắt lý này nọ; (6) người đó tìm kiếm người 
đáng được cúng dường ở bên ngoài (ngoài Tăng đoàn); (7) người đó làm 
những việc [công đức] ở ngoài đó (ngoài Tăng đoàn). “83 Đây là bảy điều 


dẫn tới sự sa sút của một đệ tử tại gia. 


(II) “Này các Tỳ kheo, bảy điều này dẫn tới không sự sa-sút của một 
đệ tử tại gia. Bảy đó là gì? (1) Người đó không ngừng việc gặp các Tỳ 
kheo; (2) người đó không lơ là việc lắng nghe Giáo Pháp tốt lành; (3) 
người đó tu tập phần giới-hạnh bậc cao; (4) người đó có đầy niềm-tin đối 
với những Tỳ kheo, dù đó là Tỳ kheo trưởng lão, Tỳ kheo tân niên, hay Tỳ 
kheo trung niên (tuổi hạ); (5) người đó lắng nghe Giáo Pháp với một cái 
tâm không canh me phê phán hay tìm lỗi bắt lý này nọ; (6) người đó 
không tìm kiếm người đáng được cúng dường ở bên ngoài (ngoải Tăng 
đoản); (7) người đó làm những việc [công đức| ngay tại đây (tức trong 
Tăng đoàn). Đây là bảy điều dẫn tới sự không sa sút của một đệ tử tại 


gi a 1484 


Người đệ tử tại g1a ngưng gặp gỡ [các Tỳ kheo]: 

[Các Tỳ kheo] là những người đã tu tập bản thân; 
[Người ngưng] nghe những giáo lý của bậc thánh hiền, 
Và không tu tập phần giới-hạnh bậc cao; 

Và sự nghi ngờ đối với những Tỳ kheo 


28 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


Cứ không ngừng gia tăng; 

Người muốn nghe Giáo Pháp tốt lành 

Với một cái tâm bị bẻ theo hướng bắt bẻ phê phán; 
Người đệ tử tại gia nào tìm kiếm người đáng cúng dường 
Là những người ngoài đạo, 

Và chỉ ưu tiên làm những việc công-đức đối với họ: 

Đây là bảy nguyên tắc đã được khéo dạy 

Mô tả những điều dẫn tới sự sa sút. 

Một đệ tử tại gia cứ nương dựa theo những điều này, 

Là bị rớt khỏi Giáo Pháp tốt lành. 

Người đệ tử tại gia không ngừng việc gặp gỡ [các Tỳ kheo] 
Là những người đã tu tập bản thân; 

Là người lắng nghe những giáo lý của bậc thánh hiền, 

Và tu tập phần giới-hạnh bậc cao; 

Và niềm-tin đối với những Tỳ kheo 

Càng không ngừng gia tăng; 

Lắng nghe Giáo Pháp tốt lành 

Với một cái tâm không bị bẻ theo hướng bắt bẻ phê phán; 
Người đệ tử tại gia không tìm kiếm người đáng cúng dường 
Là những người ngoài đạo; 

Và chỉ ưu tiên làm những việc công-đức ở đây: 

Đây là bảy nguyên tắc đã được khéo dạy 

Mô tả những điều dẫn tới sự không sa sút. 

Một đệ tử tại gia nương dựa theo những điều này, 

Là không bị rớt khỏi Giáo Pháp tốt lành. 


30 (10) Thất Bại 185 


(D “Này các Tỳ kheo, có bảy sự thất-bại này của một đệ tử tại gia. 


Bảy đó là gì? ... [giống phân đâu kinh 7:29 ké trên] ... Đây là bảy sự thất- 


bại của một đệ tử tại gia. 


«29 


(H) “Này các Tỳ kheo, có bảy sự thành-công này của một đệ tử tại 
gia. Bảy đó là gì?... [giống phân sau kinh 7:29 kế trên] ... Đây là bảy sự 
thành-công của một đệ tử tại gia.” 


31 (11) Sụp Đỗ 


(D “Này các Tỳ kheo, có bảy sự tàn-lụi này đối với một đệ tử tại gia. 
Bảy đó là gì?... [giống phân đầu kinh 7:29 kế trên]... Đây là bảy sự tàn- 
lụi đôi với một đệ tử tại gia. 

(I) “Này các Tỳ kheo, có bảy sự thắng-lợi này đối với một đệ tử tại 
gia. Bảy đó là gì?.... [giống phân sau kinh 7:29 kế trên] ... Đây là bảy sự 
thắng-lợi đối với một đệ tử tại gia.” 


[Phân thi kệ giống hệt như kinh 7:29. ] 


NHÓM 4 
NHỮNG THIÊN THÂN 


32 (1) Sự Chuyên Chú '“*5 


Lúc đó, khi đêm đã khuya, có một thiên thần với vẻ đẹp tuyệt vời, 
chiếu sáng hết Khu Vườn (của thái tử) Jeta, đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ 


đức Thế Tôn và đứng qua một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, có bảy phẩm chất này dẫn tới sự không sa-sút của 
một Tỳ kheo. Bảy đó là gì? Tôn kính Vị Thây (Phật), tôn kính Giáo Pháp, 
tôn kính Tăng Đoàn, tôn kính tu-tập, tôn kính chuyên-chú, tôn kính định- 
tâm, và tôn kính hiễu-khách. Đây là bảy phẩm chất dẫn tới sự không sa- 
sút của một Tỳ kheo.” 

Đây là lời vị thiên thần đã nói. Vị Thầy đồng ý. Rồi vị thiên thần đó, 
do nghĩ “Vị Thầy đã đồng ý với mình nên đã kính lễ đức Thế Tôn, giữ 
đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và biến mất tại đó. 


30 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


Rồi, khi đêm đã qua, đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 
“Này các Tỳ kheo, tối qua, khi đêm đã khuya, có một thiên thần với 
vẻ đẹp tuyệt vời ... [Phật kể lại nguyên câu chuyện trên]... và biễn mất 


ngay tại đó.” 


Tôn trọng đối với Vị Thây, 

Tôn trọng đối với Giáo Pháp, 

Sâu sắc tôn kính Tăng Đoàn, 

Tôn trọng đối với sự định-tâm, nhiệt thành, 
Sâu sắc tôn trọng đối với sự tu-tập, 

Tôn trọng đối với sự chuyên-chú: 

Giữ sự hiểu-khách trong sự tôn kính: 

Thì Tỳ kheo này không thể rớt khỏi 


Mà gân với Niêt-bàn. 


33 (2) Sự Biết Xấu Hỗ Về Mặt Đạo Đức 1487 


“Này các Tỳ kheo, tối qua, khi đêm đã khuya, có một thiên thần với 
vẻ đẹp tuyệt vời, chiếu sáng khắp Khu Vườn (của thái tử) Jeta, đến gặp ta, 


kính lễ và đứng qua một bên, và thưa với ta: 


“Thưa Thế Tôn, có bảy phẩm chất này dẫn tới sự không sa-sút của 
một Tỳ kheo. Bảy đó là gì? Tôn kính Vị Thây (Phật), tôn kính Giáo Pháp, 
tôn kính Tăng Đoản, tôn kính tu-tập, tôn kính định-tâm, tôn kính biết xâu- 
hồ về mặt đạo đức, và tôn kính biết sợ-hãi về mặt đạo đức. Đây là bảy 
phẩm chất dẫn tới sự không sa-sút của một Tỳ kheo.” Đây là lời vị thiên 
thần đã nói. Rồi vị thiên thần đó kính lễ ta, đi vòng ra giữ ta ở hướng bên 
phải mình, và biến mất tại đó.” 

Tôn trọng đối với Vị Thầy, 

Tôn trọng đối với Giáo Pháp, 

Sâu sắc tôn kính Tăng Đoàn, 

Có đủ sự biết xâu-hô và biết sợ-hãi về mặt đạo đức, 


Cung kính và tôn kính: 


s31 


Người như vậy không thẻ rớt khỏi 


Mà gân với Niêt-bàn. 


34 (3) Dễ Tu Sửa (1) 


“Này các Tỳ kheo, tối qua, khi đêm đã khuya, có một thiên thần với 
vẻ đẹp tuyệt vời, chiếu sáng khắp Khu Vườn (của thái tử) Jeta, đã đến gặp 


ta, kính lễ và đứng qua một bên, và thưa với ta: 


“Thưa Thế Tôn, có bảy phẩm chất này dẫn tới sự không sa-sút của 
một Tỳ kheo. Bảy đó là gì? Tôn kính Vị Thầy (Phật), tôn kính Giáo Pháp, 
tôn kính Tăng Đoàn, tôn kính tu-tập, tôn kính định-tâm, dễ tu sửa (bởi 
người khác và bởi chính mình), và có đạo hữu tốt. Đây là bảy phẩm chất 
dẫn tới sự không sa sút của một Tỳ kheo.” Đây là lời vị thiên thần đã nói. 
Rồi vị thiên thần đó kính lễ ta, đi vòng ra giữ ta ở hướng bên phải mình, 
và biến mắt tại đó.” 

Tôn trọng đối với Vị Thây, 

Tôn trọng đối với Giáo Pháp, 

Sâu sắc tôn kính Tăng Đoàn, 

Tôn trọng sự định-tâm, nhiệt thành, 
Sâu sắc tôn trọng sự tu-tập; 

Dung dưỡng những đạo-hữu tốt, 
Dễ tu sửa được, 

Cung kính và tôn kính: 

Người như vậy không thê rớt khỏi 


Mà gân với Niêt-bàn. 


35 (4) Dễ Tu Sửa (2)1⁄88 
“Này các Tỳ kheo, tối qua, khi đêm đã khuya, có một thiên thần với 
vẻ đẹp tuyệt vời, chiếu sáng khắp Khu Vườn (của thái tử) Jeta, đã đến gặp 


ta, kính lễ và đứng qua một bên, và thưa với ta: 


32 Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


“Thưa Thế Tôn, có bảy phẩm chất này dẫn tới sự không sa-sút của 
một Tỳ kheo. Bảy đó là gì? Tôn kính Vị Thầy, tôn kính Giáo Pháp, tôn 
kính Tăng Đoàn, tôn kính sự tu-tập, tôn kính sự định-tâm, dễ tu sửa (bởi 
người khác và bởi mình), và có đạo-hữu tốt. Bảy phẩm chất này dẫn tới sự 


không sa-sút của một Tỳ kheo.” 


Sau khi điều này được nói ra, Ngài Xá-lợi-phất đã thưa với đức Thế 
Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, con hiểu một cách chỉ tiết ý nghĩa của điều này mới 
được Thế Tôn nói ra một cách vắn tắt, như sau đây. Thưa Thế Tôn, ở đây 
(1) một Tỳ kheo tự mình tôn kính Vị Thầy và nói lời đề cao sự tôn kính 
dành cho Vị Thầy; người đó khuyến khích những Tỳ kheo không tôn kính 
Vị Thầy nên tu dưỡng sự tôn kính dành cho Vị Thầy, và vào lúc thích hợp, 
một cách chân thành và chân thực, người đó nói lời đề cao những Tỳ kheo 
biết tôn kính Vị Thầy. (2) Người đó tự mình tôn kính Giáo Pháp ... (3)... 
tôn kính Tăng Đoàn ... (4)... tôn kính sự tu-tập ... (Š) ... tôn kính sự 
định-tâm ... (6)... dễ tu sửa (bởi người khác và bởi mình) ... (7)... có 
đạo-hữu tốt, và nói lời đề cao sự có đạo-hữu tốt; người đó khuyến khích 
những Tỳ kheo không có đạo-hữu tốt nên có những đạo-hữu tốt, và vào 
lúc thích hợp, một cách chân thành và chân thực, người đó nói lời đỀ cao 
những Tỳ kheo có những đạo-hữu tốt. Thưa Thế Tôn, chính theo cách như 
vậy là con hiểu một cách chỉ tiết ý nghĩa của điều mới được Thế Tôn nói 
ra một cách văn tắt.” 

[Đức Thế Tôn nói:] “Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Thật tốt lành thầy hiểu 
được một cách chi tiết điều mới được ta nói ra một cách vắn tắt như vậy. 

“Ở đây, này Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo tự mình tôn kính Vị Thầy ... 
[Phật lặp lại toàn nội dung thây Xá-lợi-phất mới nói]... Ỹ nghĩa của điều 
mới được ta nói một cách vắn tắt nên được hiểu một cách chỉ tiết theo 


cách như vậy.” 


36 (5) Bạn (1)1° 


«33 


“Này các Tỳ kheo, một người nên giao lưu với bạn là người có được 
bảy yếu tố. Bảy đó là gì? (1) Là người cho đi thứ khó cho. (2) Người làm 
được điều khó làm. (3) Người kiên nhẫn chịu đựng điều khó chịu đựng. 
(4) Người nói những bí mật cho mình nghe. (Š) Người giữ kín những bí 
mật của mình. (6) Người không bỏ rơi ta khi ta gặp khó khăn hoạn nạn. 
(7) Người không khinh khi mình một cách thô lỗ.!“ Một người nên giao 
lưu với bạn có được bảy yếu tố (đức tính) này.” 


Một người bạn cho được những thứ khó cho, 

Và làm được những điều khó ai làm. 

Người đó tha thứ lời nói gắt gỏng của ta 

Và chịu đựng được những điều khó chịu đựng. 
Người đó nói hết những bí mật của người đó, 
Nhưng người đó giữ kín những bí mật của ta. 
Người đó không bỏ ta trong những lúc khó khăn, 
Cũng không khinh khi ta một cách thô lỗ. 


Người có những phẩm chất đó trong mình, 
Chính là một người bạn. 
AI mong muốn có được bạn tốt, 


Thì hãy nên trông cậy vào một người như vậy. 


37 (6) Bạn (2) 


“Này các Tỳ kheo, một người tu nên giao lưu với một đạo hữu Tỳ 
kheo có được bảy phẩm chất; nên trông cậy vào người đó và chú tâm vào 
(nghe, theo) người đó ngay cả khi người đó có đuổi mình đi. Bảy đó là gì? 
(1) Người đó là dễ mến và dễ chịu đối với nhiều người; (2) người đó được 
tôn trọng và (3) được kính trọng; (4) người đó là một người nói (lời 
khuyên tốt khéo);!“! (5) người đó biết nhẫn nhịn khi bị (người khác) nói 
này nói nọ; (6) người đó nói lời sâu sắc; và (7) người đó không tham gia 
với người làm điều sai trái.” 


Người thân mến, được tôn trọng và được kính trọng, 


34 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


Là một người nói (cho ta nghe nhiều điều), và 
Nhẫn nhịn khi bị người khác nói về mình; 
Người đó nói những lời sâu sắc, và 

Không giao lưu với người làm điều sai trái. 
Người trong mình có những phẩm chất đó 
Chính là một người bạn, 

Có lòng từ ái và bi mẫn. 

Cho dù mình có bị người đó đuổi đi, 

AI mong muốn có một bạn tốt, 


Thì nên trông cậy vào một người như vậy. 


38 (7) Trí Biết Mang Tính Phân Tích (1) 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo có được bảy phẩm chất, người đó 
có thể sớm tự mình chứng ngộ, bằng sự-biết trực tiếp, bốn loại trí-biết 
mang tính phân tích (vô ngại giải trí) và đạt được sự làm-chủ về chúng. !'“ 
Bảy đó là gì? 

“Ở đây, (1) một Tỳ kheo hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là sự 
trì-trệ của tâm trong tôi.°!“ (2) Hoặc khi tâm bị kìm hãm ở bên trong, 
người đó hiểu đúng như nó thực lả: “Tâm của tôi bị kìm hãm ở bên trong.” 
(3) Hoặc khi tâm bị xao lãng ở bên ngoài, người đó hiểu đúng như nó thực 
là: “Tâm của tôi bị xao lãng ở bên ngoài.'!' (4) Người đó biết những 
cảm-giác khi chúng khởi sinh, khi chúng còn, khi chúng biến mất; (5) 
người đó biết những nhận-thức khi chúng khởi sinh, khi chúng còn, khi 
chúng biến mất; (6) người đó biết những ý-nghĩ khi chúng khởi sinh, khi 
chúng còn, khi chúng biến mất.!' (7) Rồi, trong số những phẩm chất 
thích hợp và không thích hợp, nhược và ưu, tối và sáng cùng với những 
phẩm chất đối ngược của mỗi chúng, người đó đã khéo nắm giữ dấu-hiệu 
(tướng), khéo chú tâm (tác ý) tới nó, khéo quán chiếu về nó, khéo thâm 
nhập nó bằng trí-tuệ.!' Khi một Tỳ kheo có được bảy phẩm chất này, 


người đó sẽ sớm tự mình chứng ngộ, băng sự-biêt trực tiệp, bôn loại trí- 


“35 


biết mang tính phân tích và đạt được sự làm-chủ về chúng.” 


39 (8) Trí Biết Mang Tính Phân Tích (2) 


“Này các Tỳ kheo, khi thầy Xá-lợi-phất đã có được bảy phẩm chất 
này, thầy ấy đã tự mình chứng ngộ, bằng sự-biết trực tiếp, bốn loại trí-biết 
mang tính phân tích (vô ngại giải trí) và đạt được sự làm-chủ về chúng. 
Bảy đó là gì? 

“Ở đây, (1) thầy Xá-lợi-phất hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là 
sự trì-trệ của tâm trong tôi.!“3 (2) Hoặc khi tâm bị kìm hãm ở bên trong, 
thầy ấy hiểu đúng như nó thực là: “Tâm của tôi bị kìm hãm ở bên trong. 
(3) Hoặc khi tâm bị xao lãng ở bên ngoài, thầy ấy hiểu đúng như nó thực 
là: “Tâm của tôi bị xao lãng ở bên ngoài.' (4) Thầy ấy biết những cảm- 
giác khi chúng khởi sinh, khi chúng còn, khi chúng biến mất; (5) thầy ấy 
biết những nhận-thức khi chúng khởi sinh, khi chúng còn, khi chúng biến 
mắt; (6) thầy ấy biết những ý-nghĩ khi chúng khởi sinh, khi chúng còn, khi 
chúng biến mất. (7) Rồi, trong số những phẩm chất thích hợp và không 
thích hợp, nhược và ưu, tối và sáng cùng với những phẩm chất đối ngược 
của mỗi chúng, thầy ấy đã khéo năm giữ dấu-hiệu (tướng), khéo chú tâm 
(tác ý) tới nó, khéo quán chiếu về nó, khéo tâm nhập nó bằng trí-tuệ. Khi 
có được bảy phẩm chất này, thầy Xá-lợi-phất đã tự mình chứng ngộ, bằng 
sự-biết trực tiếp, bốn loại trí-biết mang tính phân tích và đạt được sự làm- 


chủ vê chúng.” 


40 (9) Sự Làm Chủ (1) 


“Này các Tỳ kheo, có được bảy phẩm chất, một Tỳ kheo thực hiện 
'sự làm-chủ (sự nắm vững, thiện thạo) về tâm” của mình và không làm nô 
lệ cho tâm mình. Bảy đó là gì? (1) Một Tỳ kheo thiện khéo về sự định- 
tâm, (2) thiện khéo về sự chứng-nhập trong sự (tầng thiền) định, (3) thiện 
khéo về thời-gian chứng nhập trong định, (4) thiện khéo về sự thoát-ra 


36 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


khỏi định, (5) thiện khéo về sự phù-hợp đề đạt định, (6) thiện khéo về trú- 
xứ của định, và (7) thiện khéo về giải-pháp đối với định.!'“ Có được bảy 
phẩm chất này, một Tỳ kheo thực hiện “sự làm-chủ về tâm” của mình và 


không làm nô lệ cho tâm mình.” 


41 (10) Sự Làm Chú (2)159 


“Này các Tỳ kheo, có được bảy phẩm chất, thầy Xá-lợi-phất thực 
hiện “sự làm-chủ về tâm” của mình và không làm nô lệ cho tâm mình. Bảy 
đó là gì? (1) Thầy Xá-lợi-phất kheo thiện khéo về sự định-tâm, (2) thiện 
khéo về sự chứng-nhập trong (tầng thiền) định, (3) thiện khéo về thời-gian 
chứng nhập trong định, (4) thiện khéo về sự thoát-ra khỏi định, (Š) thiện 
khéo về sự phù-hợp đề đạt định, (6) thiện khéo về trú-xứ của định, và (7) 
thiện khéo về giải-pháp đối với định. Có được bảy phẩm chất này, thầy 
Xá-lợi-phất thực hiện “sự làm-chủ về tâm của mình và không làm nô lệ 


cho tâm mình. 


42 (11) Những Cơ Sở Để [Thành Người] “Không Có Mười” (1) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Rồi, vào buổi sáng, Ngài Xá-lợi- 
phất mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, và đi vô thành SãvatthT để 
khất thực. Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với thầy ấy: “Giờ vẫn còn quá sớm 
để đi khất thực trong thành Sãvatthï. Vậy ta hãy ghé đến khu ở (khu vườn, 
tịnh xá) của những du sĩ giáo phái khác (ngoại đạo).” 

Rồi thầy Xá-lợi-phất đã đi đến khu ở của những du sĩ giáo phái khác. 
Thầy ấy chảo hỏi qua lại với họ; sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, 
thầy ấy ngồi xuống một bên. Vào lúc đó những du sĩ ở đó đang tụ tập và 
giữa họ có cuộc đàm đạo này: “Này các đạo hữu, có một người nào sống 
đời sống tâm linh toàn thiện và tinh khiết đã mười hai năm là đủ phẩm 


22 3 


chất đề được gọi là một Tỳ kheo là người 'không có mười". 


°«37 


Rồi thầy Xá-lợi-phất không hài lòng cũng không phản bác câu nói 
này của những du sĩ đó, thầy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về, [nghĩ rằng]: 
“Mình sẽ tìm hiểu coi đức Thế Tôn sẽ nói gì về điều này.” 

Sau đó, sau khi đã đi khất thực trong thành Sãvatthï, sau khi trở về 
sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, thầy ấy đã đến gặp đức Thế Tôn, 
kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. [Thầy ẫy thưa lại với đức 


Thế Tôn đúng từng chữ toàn bộ câu chuyện, và hỏi:] 


“Thưa Thế Tôn, có thể nào trong Giáo Pháp và giới luật này mô tả 
một Tỳ kheo là người “không có mười” chỉ bằng cách đếm số năm, hay 
không?” 


“Này Xá-lợi-phất, trong Giáo Pháp và giới luật này, không thể nào 
mô tả một Tỳ kheo là người 'không có mười? chỉ bằng cách đếm số năm. 
Này Xá-lợi-phất, có bảy cơ-sở để [thành người] “không có người” mà ta 


đã tuyên thuyết sau khi ta đã tự mình chứng ngộ trí-biết trực tiếp. 'ế?! 


Bảy 
đó là gì? Ở đây, (1) một Tỳ kheo có mong-muốn nhiệt thành thụ nhận việc 
tu-tập và không mất đi sự vui-thích thụ nhận sự tu-tập trong tương lai. (2) 
Người đó có mong-muốn mạnh mẽ để chú-tâm tới Giáo Pháp và không 
mắt đi sự vui-thích để chú-tâm tới Giáo Pháp trong tương lai. (3) Người 
đó có mong-muốn mạnh mẽ đề loại bỏ những ước nguyện vô ích và không 
mất đi sự vui-thích loại bỏ những ước nguyện vô ích trong tương lai. (4) 
Người đó có mong-muốn mạnh mẽ để sống tách-ly (ân dật) và không mất 
đi sự vui-thích sống tách-ly trong tương lai. (5) Người đó có mong-muốn 
mạnh mẽ để phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn) và không mất đi sự vui-thích 
phát khởi sự nỗ-lực trong tương lai. (6) Người đó có mong-muốn mạnh 
mẽ để (có được) sự chánh-niệm và sự rõ-biết (tỉnh giác) và không mất đi 
sự vui-thích sự chánh-niệm và sự rõ-biết trong tương lai. (7) Người đó có 
mong-muốn mạnh mẽ để thâm nhập bằng chánh-kiến và không mất đi sự 
vui-thích thâm nhập bằng chánh-kiến trong tương lai. Đây là bảy cơ-sở để 
[thành người] “không có mười” mà ta đã tuyên thuyết sau khi ta đã tự 


mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp. 


“Này Xá-lợi-phất, nếu một Tỳ kheo có được bảy cơ-sở này để [thành 


38 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


người] 'không có mười, thì, nếu người đó sống đời sống tâm linh toàn 
thiện và tỉnh khiết, thì người đó là đủ phẩm chất được gọi là người 'không 
có mười”. Cũng vậy, nếu người đó sống đời sông tâm linh toàn thiện và 
tinh khiết được hai mươi bốn năm, thì người đó là đủ phẩm chất được gọi 
là người 'không có mười”. Cũng vậy, nếu người đó sống đời sống tâm linh 
toàn thiện và tinh khiết được ba mươi sáu năm, thì người đó là đủ phẩm 
chất được gọi là người 'không có mười”. Cũng vậy, nếu người đó sống đời 
sống tâm linh toàn thiện và tinh khiết được bốn mươi tám năm, thì người 


đó là đủ phâm chât được gọi là người “không có mười'.” 


43 (12) Những Cơ Sở Đề [Thành Người] “Không Có Mười” (2) 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kosambï 
trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi gia chủ) Ghosita. Lúc đó, vào buổôi 
sáng, Ngài Änanda mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa và đi vô 
thành Kosambi đề khất thực. Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với thầy ấy: “Giờ 
vẫn còn quá sớm đề đi khất thực trong thành Sãvatthi. Vậy ta hãy ghé đến 
khu ở (khu vườn, tịnh xá) của những du sĩ giáo phái khác.” 


Rồi thầy Ananda đã đi đến khu ở của những du sĩ giáo phái khác ... 
[Tiếp tục như kinh 7:42, chỉ thay tên thầy Xá-lợi-phất thành thây Änanda và 
Sãvatthï thành Kosambiï, cho đến khi hỏi Phật: | 


“Thưa Thế Tôn, có thể nào trong Giáo Pháp và giới luật này mô tả 
một Tỳ kheo là người “không có mười chỉ bằng cách đếm số năm, hay 
không?” 


“Này Xá-lợi-phất, trong Giáo Pháp và giới luật này, không thể nào 
mô tả một Tỳ kheo là người 'không có mười' chỉ bằng cách đếm số năm. 
Này Xá-lợi-phất, có bảy cơ-sở để [thành người] “không có người” mà ta 
đã tuyên thuyết sau khi ta đã tự mình chứng ngộ trí-biết trực tiếp. Bảy đó 
là gì? Ở đây, một Tỳ kheo (1) có niềm-tin, (2) có cảm nhận biết xấu-hồ về 
mặt đạo đức, (3) biết sợ-hãi về mặt đạo đức; (4) người đó học-hiều nhiều, 


(5) nỗ-lực (tinh tắn), (6) có chánh-niệm, và (7) có trí. Đây là bảy cơ-sở để 


«39 


[thành người| “không có mười" mà ta đã tuyên thuyết sau khi ta đã tự 


mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp. 


“Này Änanda, nếu một Tỳ kheo có được bảy cơ-sở này để [thành 
người] “không có mười”, thì, nếu người đó sống đời sống tâm linh toàn 
thiện và tỉnh khiết, thì người đó là đủ phẩm chất được gọi là người 'không 
có mười”. Cũng vậy, nếu người đó sống đời sống tâm linh toàn thiện và 
tinh khiết được hai mươi bốn năm, thì người đó là đủ phẩm chất được gọi 
là người “không có mười”. Cũng vậy, nếu người đó sống đời sống tâm linh 
toàn thiện và tinh khiết được ba mươi sáu năm, thì người đó là đủ phâm 
chất được gọi là người “không có mười”. Cũng vậy, nếu người đó sông đời 
sống tâm linh toàn thiện và tinh khiết được bốn mươi tám năm, thì nØười 


đó là đủ phâm chât được gọi là người “không có mười'.” 


NHÓM 5 
CÚNG TÉ LỚN 
44 (1) Những Trạm-trú 
“Này các Tỳ kheo, có bảy trạm-trú cho thức.!Ê?2 Bảy đó là gì? 


(1) “Này các Tỳ kheo, có những chúng sinh khác nhau về thân và 
khác nhau về nhận-thức, như loài người, một số thiên thần, và một số 
trong cõi dưới. Đây là trạm-trú (nghĩa như: cõi của chúng sinh) thứ nhất 


cho (đôi với, của) thức. !503 


(2) “Có những chúng sinh khác nhau về thân nhưng giống nhau về 
nhận-thức, như những thiên thần trong đoàn tùy tùng của trời Brahmã 
(Phạm chúng thiên) được tái sinh thông qua (tâm thức của) tầng thiền định 


thứ nhất. Đây được gọi là trạm-trú thứ hai cho thức. !Š% 


(3) “Có những chúng sinh giống nhau về thân nhưng khác nhau về 
nhận-thức, như những thiên thần chiếu hào quang thành dòng (quang âm 


thiên). Đây là trạm-trú thứ ba cho thức.!Š95 


40 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


(4) “Có những chúng sinh giống nhau về thân và giỗng nhau về nhận- 
thức, như những thiên thần hào quang chói lọi (biến tịnh thiên). Đây là 


trạm-trú thứ tư cho thức.!599 


(5) “Có những chúng sinh, với sự đã vượt qua những nhận-thức về 
sắc giới, với sự phai biến những nhận-thức về sự chạm-xúc giác quan, với 
sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về Sự đa-dạng, [chỉ 
nhận thức:] “Không gian là vô biên”, thuộc về cảnh xứ vô-biên của không- 
gian (không vô biên xứ). Đây là trạm-trú thứ năm cho thức. 

(6) “Có những chúng sinh, bằng cách hoàn toàn vượt trên “cảnh xứ 
vô-biên của không gian", [nhận thức:] “thức là vô biên”, thuộc về cảnh xứ 
vô-biên của thức (thức vô biên xứ). Đây là trạm-trú thứ sáu cho thức. 

(7) “Có những chúng sinh, bằng cách hoàn toàn vượt trên “cảnh xứ 
vô-biên của thức”, [nhận thức:] “sự không-có-gì, thuộc về cảnh xứ trồng- 
không (vô sở hữu xứ). Đây là trạm-trú thứ bảy cho thức. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bảy trạm-trú cho thức.”12% 


45 (2) Những Phụ liệu 


“Này các Tỳ kheo, có bảy phụ-liệu này của sự định-tâm. Bảy đó là 
gì? Chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh tinh-tấn, và chánh-niệm. Sự nhất-điểm của tâm (định) được trang bị 
bằng bảy chị phần này thì được gọi là sự chánh-định thánh thiện “với 


những phân hộ-trợ của nó” và “với những phụ-liệu của nó”.”1208 


46 (3) Lửa 


“Này các Tỳ kheo, có bảy lửa này. Bảy đó là gì? Lửa tham, lửa sân, 
lửa s1, lửa của những bậc đáng được tặng quà, lửa của gia chủ, lửa của 


những người đáng được cúng dường, lửa củi. Đây là bảy lửa.”?Š 


*4I 


47 (4) Sự Cúng TẾ 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào lúc đó có bà-la-môn 
tên Uggatasarira đã thu xếp mọi thứ cho một lễ cúng tế lớn (đại tế dàn). 
Năm trăm con bò đực đã được dắt tới cây cột!!° để cúng tế (cột tế đản). 
Năm trăm con bò thiến ... Năm trăm con bò cái ... Năm trăm con dê ... 
Năm trăm con cừu đực chưa thiến đã được dẫn tới cây cột để cúng tế. Rồi 
bà-la-môn Uggatasarira đã đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. 
Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên, và 
nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Côổ-đàm, tôi đã nghe rằng, sự môi lửa cúng tế và sự dựng cột 
cúng tế sẽ mang lại nhiều phước quả và ích lợi lớn lao.” 

“Này bà-la-môn, ta cũng nghe điều này.” 

Lần thứ hai ... Lần thứ ba bà-la-môn Uggatasarira nói lại với đức Thế 
Tôn: 

“Thầy Côổ-đàm, tôi đã nghe rằng, sự môi lửa cúng tế và sự dựng cột 
cúng tế sẽ mang lại nhiều phước quả và ích lợi lớn lao.” 

“Này bà-la-môn, ta cũng nghe điều này.” 

“Vậy Thầy Cồ-đàm và ta hoàn toàn và tất thảy đồng ý với nhau.” 

Sau khi điều này được nói ra, Ngài Änanda mới nói với bà-la-môn 
Uggatasarra: 

“Này Brahmin, không nên hỏi những Như Lai như vây: “Thầy Cồ- 
đàm, tôi đã nghe rằng, sự mồi lửa cúng tế và sự dựng cột cúng tế sẽ mang 
lại nhiều phước quả và ích lợi lớn lao.” Nên hỏi những Như Lai như vầy: 
“Thưa Thế Tôn, tôi muốn mồi lửa cúng tế và dựng cột cúng tế. Mong đức 
Thế Tôn khởi xướng và chỉ giáo cho tôi cách để dẫn tới ích-lợi và hạnh- 
phúc dài lâu cho tôi.” 


Rôi bà-la-môn UggatasarTra đã nói với đức Thê Tôn: 


42 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


“Thầy Cồ-đàm, tôi muốn mồi lửa cúng tế và dựng cột cúng tế. Mong 
Thầy Cổ-đàm khởi xướng và chỉ giáo cho tôi cách để dẫn tới ích-lợi và 
hạnh-phúc dài lâu cho tôi.” 

“Này bà-la-môn, người môi lửa cúng tế và dựng cột cúng tế, ngay cả 
trước khi cúng tế, đã giương cao ba con dao, chúng là bất thiện và đưa đến 
sự khổ đau là kết quả và hậu quả của chúng. Ba đó là gì? Đó là con dao 


hành-động (thân), con dao lời-nói (miệng), và dao tâm-ý (tâm). 


() “Này bà-la-môn, người mỗi lửa cúng tế và dựng cột cúng tế, ngay 
cả trước khi cúng tế, đã phát khởi một ý-nghĩ như vầy: “Hãy có nhiều con 
bò đực bị giết cho lễ cúng tế! Hãy có nhiều con bò thiến ... nhiều con bò 
cái ... nhiều con đê ... nhiều con cừu đực bị giết cho lễ cúng tế!” Mặc dù 
người đó [nghï] “Ta làm công-đức', [thực ra] người đó đang làm sự thất- 
đức. Mặc dù người đó [nghĩ| “Ta tìm con đường tới nơi-đến tốt lành", 
[thực ra] người đó tìm con đường tới nơi-đến xấu đữ. Một người mỗi lửa 
cúng tế và dựng cột cúng tế, ngay cả trước khi cúng tế, đã giương cao con 
dao thứ nhất—con dao tâm-ý, nó là bất thiện và đưa đến sự khổ đau là kết 
quả và hậu quả của nó. 

(1ñ) “Lại nữa, này bà-la-môn, một người môi lửa cúng tế và dựng cột 
cúng tế, ngay cả trước khi cúng tế, đã nói ra lời-nói như vầy: “Hãy có 
nhiều con bò đực bị giết cho lễ cúng tế! Hãy có nhiều con bò thiến ... 
nhiều con bò cái ... nhiều con đê ... nhiều con cừu đực bị giết cho lễ cúng 
tế!” Mặc dù người đó [nghĩ] “Ta làm công-đức', [thực ra] người đó đang 
làm sự thất-đức. Mặc dù người đó [nghĩ] “Ta tìm con đường tới nơi-đến 
tốt lành”, [thực ra] người đó tìm con đường tới nơi-đến xấu dữ. Một người 
mỗi lửa cúng tế và dựng cột cúng tế, ngay cả trước khi cúng tế, đã giương 
cao con dao thứ hai—con dao lời-nói, nó là bất thiện và đưa đến sự khổ 


đau là kêt quả và hậu quả của nó. 


(11) “Lại nữa, này bà-la-môn, một người môi lửa cúng tê và dựng cột 
cúng tê, ngay cả trước khi cúng tê, trước tiên đảm trách các khâu chuân bị 
đê giêt những con bò đực đê cúng tê. Người đó trước tiên đảm trách các 


khâu chuân bị đê giêt bò thiên ... nhiêu con bò cái ... nhiêu con dê... 


.43 


nhiều con cừu đực đề cúng tế. Mặc dù người đó [nghĩ| “Ta làm công đức", 
[thực ra] người đó đang làm sự thất-đức. Mặc dù người đó [nghĩ] “Ta tìm 
con đường tới nơi-đến tốt lành”, [thực ra] người đó tìm con đường tới nơi- 
đến xấu dữ. Một người môi lửa cúng tế và dựng cột cúng tế, ngay cả trước 
khi cúng tế, đã giương cao con dao thứ ba—con dao hành-động, nó là bất 


thiện và đưa đên sự khô đau là kêt quả và hậu quả của nó. 


“Này bả-la-môn, người môi lửa cúng tê và dựng cột cúng tê, ngay cả 
trước khi cúng tê, đã giương cao ba con dao này, chúng là bât thiện và đưa 


đên khô đau là hậu quả và kêt quả của chúng. 


(1-3) “Này bà-la-môn, có ba lửa này nên (được) dẹp bỏ và tránh bỏ, 


và không nên dung dưỡng. Ba đó là gì? Lửa tham, lửa sân, lửa s1. 


(1) “Và tại sao lửa tham nên dẹp bỏ và tránh bỏ, và không nên dung 
dưỡng? Người bị kích thích bởi tham-dục, bị chi phối bởi tham-dục, với 
cái tâm bị ám muội bởi nó, thì dính vào những hành vi sai trái (ác hành) 
bởi hành-động, lời-nói, và tâm-ý. Hệ quả là, khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, 
trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Bởi vậy lửa tham này nên dẹp bỏ 


và tránh bỏ và không nên dung dưỡng. 


(2)-) “Và tại sao lửa sân ... lửa si nên dẹp bỏ và tránh bỏ, và không 
nên dung dưỡng? Người bị kích thích bởi sân-hận ... si-mê, bị chi phối 
bởi sân-hận ... si-mê, với cái tâm bị ám muội bởi nó, thì dính vào những 
hành vi sai trái (ác hành) bởi hành-động, lời-nói, và tâm-ý. Hệ quả là, khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, 
trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Bởi 
vậy lửa sân ... lửa si nên dẹp bỏ và tránh bỏ, và không nên dung dưỡng. 

“Đây là ba lửa nên dẹp bỏ và tránh bỏ, và không nên dung dưỡng. 

(4)-(6) “Này bà-la-môn, có ba lửa này nên (được) duy trì một cách 
đúng đắn và hạnh phúc, sau khi đã tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn 
kính ba lửa này. Ba đó là gì? Lửa của những người đáng được tặng quà, 


lửa của gia chủ, và lửa của những người đáng được cúng dường. 


44 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


(4) “Và cái gì là lửa của những người đáng được tặng quà? Cha mẹ 
của một người được gọi là lửa của những người đáng được tặng quà. Vì lý 
do gì? Bởi vì con người bắt nguồn từ cha mẹ sinh thành. !Š1! Bởi vậy, lửa 
nảy của những người đáng được tặng quà nên duy trì một cách đúng đắn 
và hạnh phúc, sau khi đã tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính lửa 


` 


này. 


(5) “Và cái gì là lửa của gia chủ? Vợ con, người ở, người hầu, và 
người làm ở trong nhà được gọi là lửa của gia chủ. Bởi vậy, lửa này của 
gia chủ nên duy trì một cách đúng đắn và hạnh phúc, sau khi đã tôn vinh, 
tôn trọng, kính trọng, và tôn kính lửa này. 


(6) “Và cái gì là lửa của những người đáng được cúng dường? Những 
tu sĩ và bà-la-môn là những người kiêng cữ sự say-sưa và sự lơ-tâm phóng 
dật, là những người đã ồn định trong hạnh nhẫn-nhịn và hiền-từ, những 
người thuần-hóa bản thân, làm tĩnh-lặng bản thân, và tu-tập bản thân 
hướng tới Niết-bàn thì được gọi là lửa của những người đáng được cúng 
dường. Bởi vậy, lửa này của những người đáng được cúng dường nên duy 
trì một cách đúng đắn và hạnh phúc, sau khi đã tôn vinh, tôn trọng, kính 


trọng, và tôn kính lửa này. 


“Này bà-la-môn, đây là ba lửa nên duy trì một cách đúng đắn và hạnh 


phúc, sau khi đã tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính lửa này. 


(7) “Nhưng, này bà-la-môn, còn lửa củi này thì có lúc nên thôi nó 
cháy lên, có lúc nên canh chừng nó với một sự buông-xả, có lúc nên dập 


tăt nó, có lúc nên dọn dẹp nó đi.” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Uggatasarira đã thưa với đức 
Thế Tôn: 

“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật xuất sắc, thưa Thầy Cồ- 
đàm! ... [iếp tục câu xin quy y như đoạn cuối kinh 6:38] ... Mong Thầy Cồ- 
đàm hãy ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ nay đến cuối đời. 
Thưa Thầy Cồ-đàm, con đã thả tự do cho năm trăm con bò đực để chúng 


được sống. Con đã thả tự do cho năm trăm con bò thiến để chúng được 


°45 


sống. Con đã thả tự do cho năm trăm con bò cái để chúng được sống. Con 
đã thả tự do cho năm trăm con dê để chúng được sống. Con đã thả tự do 
cho năm trăm con cừu thiến để chúng được sống. Đề chúng ăn cỏ xanh, 


uống nước mát, và thụ hưởng gió mát lành.” 


48 (5) Những Nhận Thức (1) 


“Này các Tỳ kheo, có bảy nhận-thức nảy, nếu được tu tập và tu 
dưỡng, sẽ dẫn tới kết quả và ích lợi lớn lao, dẫn tới đỉnh cao là sự bắt-tử, 
có sự bắt-tử là chung cuộc của chúng. Bảy đó là gì? (1) Nhận thức về sự 
không hấp-dẫn (ô ué, không sạch; của thân), (2) nhận thức về cái chết, (3) 
nhận thức về sự gớm-ghiếc của thức ăn, (4) nhận-thức về sự không thích- 
thú trong toàn bộ thế gian, (5) nhận thức về sự vô-thường, (6) nhận thức 
về sự khổ trong những thứ vô-thường, và (7) nhận thức về sự vô-ngã trong 
những thứ khổ. Đây là bảy nhận-thức, nếu được tu tập và tu dưỡng sẽ dẫn 
tới kết quả và ích lợi lớn lao, dẫn tới đỉnh cao là sự bất-tử, có sự bắt-tử là 


chung cuộc của chúng.” 


49 (6) Những Nhận Thức (2) 


“Này các Tỳ kheo, có bảy nhận-thức này, nếu được tu tập và tu 
dưỡng sẽ dẫn tới kết quả và ích lợi lớn lao, dẫn tới đỉnh cao là sự bắt-tử, 
có sự bắt-tử là chung cuộc của chúng. Bảy đó là gì? [1] Nhận thức về sự 
không hấp-dẫn (ô uế, không sạch; của thân), [2] nhận thức về cái chết, [3] 
nhận thức về sự gớm-ghiếc của thức ăn, [4] nhận-thức về sự không thích- 
thú trong toàn bộ thế gian, [5] nhận thức về sự vô-thường, [6] nhận thức 
về sự khổ trong những thứ vô-thường, và [7] nhận thức về sự vô-ngã trong 
những thứ khô. Đây là bảy nhận-thức, nếu được tu tập và tu dưỡng sẽ dẫn 
tới kết quả và ích lợi lớn lao, dẫn tới đỉnh cao là sự bắt-tử, có sự bắt-tử là 


chung cuộc của chúng. 


(1) “Khi điều [1] đã được nói, vì lý do gì nó được nói ra như vậy? 


46 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


“Khi một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận- 
thức về sự không hắp-dẫn (của thân) thì tâm người đó co lại khỏi “sự đâm 
dục”, quay lưng lại với nó, lăn ra khỏi nó, và không bị kéo về phía nó, và 
sự buông-xả hoặc sự ghê-sợ được thiết lập bên trong người đó. Giống như 
một cọng lông gà hay một sợi gân khi bị quăng vô lửa thì nó co lại khỏi 
lửa, quay lưng lại với nó, lăn ra khỏi nó, và không bị kéo về phía nó. Cũng 
giống như vậy, cái tâm sẽ làm vậy đối với “sự dâm dục” khi một Tỳ kheo 
thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận-thức về sự không hấp-dẫn 


(của thân). 


- “Nếu một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận- 
thức về sự không hấp-dẫn (của thân), nhưng tâm người đó còn ngã theo 
'sự đâm dục”, hoặc nếu người đó không quay lưng khỏi nó,!Š? thì người 
đó nên hiểu rằng: “Mình đã tu tập nhận-thức về sự không hấp-dẫn (của 
thân); giờ vẫn không có sự khác-biệt nào so với tình trạng trước đây của 


h;'Š! mình chưa đạt được kết quả của sự tu tập.” Người đó nên hiểu 


mìn 
thấu rõ điều này. Nhưng, nếu một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm 
đã quen với nhận-thức về sự không hấp-dẫn (của thân), với tâm người đó 
co lại khỏi “sự dâm dục”... và sự buông-xả hay sự ghê-sợ được thiết lập 
bên trong người đó, thì người đó nên hiểu rằng: “Mình đã tu tập nhận-thức 
về sự không hấp-dẫn (của thân); giờ có sự khác-biệt so với tình trạng 
trước đây của mình; mình đã đạt được kết quả của sự tu tập." Người đó 
nên hiểu thấu rõ điều này. 

“Khi điều [1] đã được nói, chính vì lẽ này nên nó được nói ra như 


vậy. 
(2) “Khi điều [2] đã được nói, vì lý do gì nó được nói ra như vậy? 


“Khi một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận- 
thức về cái chết thì tâm người đó co lại khỏi “sự dính-buộc với sự sống', 
quay lưng lại với nó, lăn ra khỏi nó, và không bị kéo về phía nó, và sự 
buông-xả hoặc sự ghê-sợ được thiết lập bên trong người đó. Giống như 
một cọng lông gà hay một sợi gân khi bị quăng vô lửa thì nó co lại khỏi 


lửa, quay lưng lại với nó, lăn ra khỏi nó, và không bị kéo vê phía nó. Cũng 


*°47 


giông như vậy, cái tâm sẽ làm vậy đôi với “sự dính-buộc với sự sông" khi 
một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận-thức về cái 
chết. 


- “Nếu một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận- 
thức về cái chết, nhưng tâm người đó còn ngã theo “sự dính-buộc với sự 
sống”, hoặc nếu người đó không quay lưng khỏi nó, thì người đó nên hiểu 
rằng: “Mình đã tu tập nhận-thức về cái chết; giờ vẫn không có sự khác- 
biệt nào so với tình trạng trước đây của mình; mình chưa đạt được kết quả 
của sự tu tập.” Người đó nên hiểu thấu rõ điều này. Nhưng, nếu một Tỳ 
kheo thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận-thức về cái chết, với 
tâm người đó co lại khỏi “sự dính-buộc với sự sống” ... Và Sự buông-xả 
hay sự ghê-sợ được thiết lập bên trong người đó, thì người đó nên hiểu 
rằng: “Minh đã tu tập nhận-thức về cái chết; giờ có sự khác-biệt so với 
tình trạng trước đây của mình; mình đã đạt được kết quả của sự tu tập.” 
Người đó nên hiểu thấu rõ điều này. 

“Khi điều [2] đã được nói, chính vì lẽ này nên nó được nói ra như 


vậy. 
(3) “Khi điều [3] đã được nói, vì lý do gì nó được nói ra như vậy? 


“Khi một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận- 
thức về sự chán-ngán cho thức ăn thì tâm người đó co lại khỏi “sự thèm- 
muốn những mùi vị”, quay lưng lại với nó, lăn ra khỏi nó, và không bị kéo 
về phía nó, và sự buông-xả hoặc sự ghê-sợ được thiết lập bên trong người 
đó. Giống như một cọng lông gà hay một sợi gân khi bị quăng vô lửa thì 
nó co lại khỏi lửa, quay lưng lại với nó, lăn ra khỏi nó, và không bị kéo về 
phía nó. Cũng giống như vậy, cái tâm sẽ làm vậy đối với “sự thèm-muốn 
những mùi vị” khi một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm đã quen với 
nhận-thức về sự chán-ngán cho thức ăn. 

- “Nếu một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận- 
thức về sự chán-ngán cho thức ăn, nhưng tâm người đó còn ngã theo “sự 


thèm-muôn những mùi vị”, hoặc nêu người đó không quay lưng khỏi nó, 


48 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


thì người đó nên hiểu rằng: “Mình đã tu tập nhận-thức về sự chán-ngán 
cho thức ăn; giờ vẫn không có sự khác-biệt nào so với tình trạng trước đây 
của mình; mình chưa đạt được kết quả của sự tu tập.` Người đó nên hiểu 
thấu rõ điều này. Nhưng, nếu một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm 
đã quen với nhận-thức về sự chán-ngán cho thức ăn, với tâm người đó co 
lại khỏi 'sự thèm-muốn những mùi vị”... và sự buông-xả hay sự ghê-sợ 
được thiết lập bên trong người đó, thì người đó nên hiểu răng: “Mình đã tu 
tập nhận-thức về sự chán-ngán cho thức ăn; giờ có sự khác-biệt so với tình 
trạng trước đây của mình; mình đã đạt được kết quả của sự tu tập.” Người 
đó nên hiểu thấu rõ điều này. 

“Khi điều [3] đã được nói, chính vì lẽ này nên nó được nói ra như 


^ 


vậy. 
(4) “Khi điều [4] đã được nói, vì lý do gì nó được nói ra như vậy? 


“Khi một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận- 
thức về sự không thích-thú trong toàn bộ thế gian thì tâm người đó co lại 
khỏi “những thứ đẹp đẽ trong thế gian”, quay lưng lại với chúng, lăn ra 
khỏi chúng, và không bị kéo về phía chúng, và sự buông-xả hoặc sự ghê- 
sợ được thiết lập bên trong người đó. Giống như một cọng lông gà hay 
một sợi gân khi bị quăng vô lửa thì nó co lại khỏi lửa, quay lưng lại với 
nó, lăn ra khỏi nó, và không bị kéo về phía nó. Cũng giống như vậy, cái 
tâm sẽ làm vậy đối với “những thứ đẹp đẽ trong thế gian” khi một Tỳ kheo 
thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận-thức về sự không thích- 


thú trong toàn bộ thế gian. 


- “Nếu một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận- 
thức về sự không thích-thú trong toàn bộ thế gian, nhưng tâm người đó 
còn ngã theo “những thứ đẹp đẽ trong thế gian°, hoặc nếu người đó không 
quay lưng khỏi nó, thì người đó nên hiểu rằng: “Mình đã tu tập nhận-thức 
về sự không thích-thú trong toàn bộ thế gian; giờ vẫn không có sự khác- 
biệt nào so với tình trạng trước đây của mình; mình chưa đạt được kết quả 
của sự tu tập.” Người đó nên hiểu thấu rõ điều này. Nhưng, nếu một Tỳ 


kheo thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận-thức vê sự không 


«40 


thích-thú trong toàn bộ thế gian, với tâm người đó co lại khỏi “những thứ 
đẹp đẽ trong thế gian"... và sự buông-xả hay sự ghê-sợ được thiết lập bên 
trong người đó, thì người đó nên hiểu rằng: “Mình đã tu tập nhận-thức về 
sự không thích-thú trong toàn bộ thế gian; g1ờ có sự khác-biệt so với tình 
trạng trước đây của mình; mình đã đạt được kết quả của sự tu tập.” Người 
đó nên hiểu thấu rõ điều này. 

“Khi điều [4] đã được nói, chính vì lẽ này nên nó được nói ra như 


vậy. 
(5) “Khi điều [5] đã được nói, vì lý do gì nó được nói ra như vậy? 


“Khi một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận- 
thức về sự vô-thường thì tâm người đó co lại khỏi sự “lợi, vinh, danh), 
quay lưng lại với chúng, lăn ra khỏi chúng, và không bị kéo về phía 
chúng, và sự buông-xả hoặc sự ghê-sợ được thiết lập bên trong người đó. 
Giống như một cọng lông gà hay một sợi gân khi bị quăng vô lửa thì nó co 
lại khỏi lửa, quay lưng lại với nó, lăn ra khỏi nó, và không bị kéo về phía 
nó. Cũng giống như vậy, cái tâm sẽ làm vậy đối với sự lợi, vinh, danh? 
khi một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận-thức về 
sự vô-thường. 


- “Nếu một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận- 
thức về sự vô-thường, nhưng tâm người đó còn ngã theo sự “lợi, vinh, 
danh°, hoặc nếu người đó không quay lưng khỏi nó, thì người đó nên hiểu 
rằng: “Mình đã tu tập nhận-thức về sự vô-thường: giờ vẫn không có sự 
khác-biệt nào so với tình trạng trước đây của mình; mình chưa đạt được 
kết quả của sự tu tập." Người đó nên hiểu thấu rõ điều này. Nhưng, nếu 
một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận-thức về sự 
vô-thường, với tâm người đó co lại khỏi sự “lợi, vinh, danh”... và sự 
buông-xả hay sự ghê-sợ được thiết lập bên trong người đó, thì người đó 
nên hiểu rằng: “Minh đã tu tập nhận-thức vỀ Sự vô-thường: giờ có sự 
khác-biệt so với tình trạng trước đây của mình; mình đã đạt được kết quả 


của sự tu tập.` Người đó nên hiệu thâu rõ điêu này. 


50 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


“Khi điêu [Š] đã được nói, chính vì lẽ này nên nó được nói ra như 


vậy. 
(6) “Khi điều [6] đã được nói, vì lý do gì nó được nói ra như vậy? 


“Khi một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận- 
thức về sự khổ trong những thứ vô thường, thì có “một nhận-thức sâu sắc 
vỀ sự nguy-hại” được thiết lập bên trong người đó, (một cách dứt khoát) 
giống như một kẻ sát nhân đã rút kiếm ra, đối với những sự (tiêu cực) như 
uế-oải, lười-biếng, trì-trệ, lơ-tâm phóng dật, thiếu nỗ-lực, và không quán- 
chiếu. 

- “Nếu một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận- 
thức về sự khổ trong những thứ vô-thường, nhưng không có “một nhận- 
thức sâu sắc về sự nguy-hại” như vậy được thiết lập bên trong người đó, 
(một cách dứt khoát) giống như một kẻ sát nhân đã rút kiếm ra, đối với 
những sự như uễ-oải, lười-biếng ... không quán-chiếu, thì người đó nên 
hiểu răng: “Mình đã tu tập nhận-thức về sự khổ trong những thứ vô- 
thường; giờ vẫn không có sự khác-biệt nào so với tình trạng trước đây của 
mình; mình chưa đạt được kết quả của sự tu tập.` Người đó nên hiểu thấu 
rõ điều này. Nhưng, nếu một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm đã 
quen với nhận-thức về sự khổ trong những thứ vô-thường và có “một 
nhận-thức sâu sắc về sự nguy-hại” như vậy được thiết lập bên trong người 
đó, (một cách dứt khoát) giống như một kẻ sát nhân đã rút kiếm ra, đối với 
những sự như uê-oải, lười-biếng ... không quán-chiếu, thì người đó nên 
hiểu răng: “Mình đã tu tập nhận-thức về sự khổ trong những thứ vô- 
thường; giờ có sự khác-biệt so với tình trạng trước đây của mình; mình đã 


đạt được kết quả của sự tu tập.” Người đó nên hiểu thấu rõ điều này. 


“Khi điêu [6] đã được nói, chính vì lẽ này nên nó được nói ra như 


vậy. 
(7) “Khi điều [7] đã được nói, vì lý do gì nó được nói ra như vậy? 


“Khi một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận- 


thức về sự vô-ngã trong những thứ khổ, thì tâm người đó không còn “sự 


s51 


tạo-nên cái “ta” (ngã kiến), sự tạo-nên cái “của-ta' (ngã sở chấp), và sự tự- 
ta (ngã mạn)" đối với thân có-thức này và tất cả những đối-tượng bên 
ngoài; nó đã vượt trên sự phân-biệt đối đãi, và được bình-an và được khéo 
giải-thoát.!5! 

- “Nếu một Tỳ kheo thường an trú với một cái tâm đã quen với nhận- 
thức về sự vô-ngã trong những thứ khổ nhưng tâm người đó vẫn còn sự 
tạo-nên cái “ta”, sự tạo-nên cái “của-ta”, và sự tự-ta đối với thân có-thức 
nảy và tất cả những đối-tượng bên ngoài; nếu tâm không vượt trên sự 
phân-biệt đối đãi, và không được bình-an và không được khéo giải-thoát, 
thì người đó nên hiểu răng: “Mình đã tu tập nhận-thức về sự vô-ngã trong 
những thứ khổ; giờ vẫn không có sự khác-biệt nảo so với tình trạng trước 
đây của mình; mình chưa đạt được kết quả của sự tu tập.” Người đó nên 
hiểu thấu rõ điều này. Nhưng, nêu một Tỳ kheo thường an trú với một cái 
tâm đã quen với nhận-thức về sự vô-ngã trong những thứ khổ và tâm 
người đó không còn sự tạo-nên cái “ta”, sự tạo-nên cái “của-ta”, và sự tự-ta 
đối với thân có-thức này và tất cả những đối-tượng bên ngoài, và nó đã 
vượt trên sự phân biệt đối đãi, và được bình-an và được khéo giải-thoát, 
thì người đó nên hiểu rằng: “Mình đã tu tập nhận-thức về sự vô-ngã trong 
những thứ khổ; giờ có sự khác-biệt so với tình trạng trước đây của mình; 
mình đã đạt được kết quả của sự tu tập.” Người đó nên hiểu thấu rõ điều 


` 


này. 


“Khi điều [7] đã được nói, chính vì lẽ này nên nó được nói ra như 
vậy. 

“Này các Tỳ kheo, đây là bảy nhận-thức, nếu được tu tập và tu dưỡng 
sẽ dẫn tới kết quả và ích lợi lớn lao, dẫn tới đỉnh cao là sự bất-tử, có sự 


bât-tử là chung cuộc của chúng.” 


50 (7) Sự Dâm Dục 


Lúc đó có bà-la-môn tên JanussonT đã đên gặp và chào hỏi qua lại với 


đức Thê Tôn ... và nói với đức Thê Tôn: 


52 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


“Có phải Thầy Cồ-đàm cũng tuyên bố mình là người sống đời sống 
độc thân?”!515 

“Này bả-la-môn, nếu ai nói đúng đắn mà nói về người nào như vẫy: 
“Người đó sống một đời sống độc-thân toàn thiện và tinh khiế—không bị 
sứt mẻ, không bị khuyết lỗi, không bị ô nhiễm, không bị tì vết—thì rõ 
ràng người đó đã nói về ta. Bởi ta sống một đời sống độc-thân toàn thiện 
và tỉnh khiế—không bị sứt mẻ, không bị khuyết lỗi, không bị ô nhiễm, 
không bị tì vết.” 


“Nhưng Thầy Cồ-đàm, cái gì là sự sai phạm, sự khuyết lỗi, sự ó 


nhiễm, và tì vêt của đời sông độc-thân?” 


(1) “Ở đây, này bả-la-môn, có tu sĩ hay bà-la-môn, tuyên bố độc-thân 
hoàn hảo, không dính chuyện dâm dục với phụ nữ. Nhưng người đó lại 
đồng ý đề họ kỳ cọ, xoa bóp, tắm táp, và nhào nặn (thân mình). Người đó 
mê thích điều đó, ham thích điều đó, và thấy thỏa mãn với điều đó. Đây là 
sự sai phạm, sự khuyết lỗi, sự ô nhiễm, và tì vết của đời sống độc-thân. 
Người đó được gọi là người sống đời sống độc-thân không trong sạch, là 
người bị gông-cùm bởi sự trói-buộc của tính dục. Người đó không thoát 
khỏi sự sinh, không thoát khỏi sự già và chết, không thoát khỏi sự buồn 
sầu, than khóc, đau thương, ưu phiên, và tuyệt vọng (sầu, bi, khổ, ưu, 
não); người đó không thoát khỏi sự khổ, ta nói vậy. 


(2) “Lại nữa, có tu sĩ hay bà-la-môn, tuyên bố độc-thân hoàn hảo, 
không dính chuyện dâm dục với phụ nữ; cũng không đồng ý để họ kỳ cọ, 
xoa bóp, tăm táp, và nhào nặn (thân mình). Nhưng người đó đùa cọt với 
những phụ nữ, chơi đùa với họ, và vui vẻ cùng với họ ... 


(3) “Lại nữa ... người đó không đùa cợt với những phụ nữ, không 
chơi đùa với họ, không vui vẻ cùng với họ, nhưng người đó nhìn chằm 
chăm và nhìn vào trong mắt họ ... 

(4) “Lại nữa ... người đó không nhìn chăm chằm hay nhìn vào mắt 
những phụ nữ, nhưng người đó lắng nghe giọng nói của họ sau tường rào 


hay vách ngăn khi họ cười, nói, hát, hay khóc ... 


«53 


(Š) “Lại nữa ... người đó không lăng nghe giọng nói của phụ nữ sau 
tường rào hay vách ngăn khi họ cười, nói, hát, hay khóc, nhưng người đó 
cứ tưởng nhớ tới sự cười, sự nói, và sự chơi đùa với họ trước đó ... 


(6) “Lại nữa ... người đó không tưởng nhớ tới sự cười, sự nói, và sự 
chơi đùa với phụ nữ trước đó, nhưng người đó cứ nhìn ngó một gia chủ 
[hay con cái ông ta] đang có và thụ hưởng năm đối-tượng những khoái-lạc 


giác quan (ngũ dục lạc) ... 


(7) “Lại nữa ... người đó không nhìn ngó một gia chủ [hay con cái 
ông ta] đang có và thụ hưởng năm đối-tượng những khoái-lạc giác quan, 
nhưng người đó sống đời sống tâm linh với hạnh nguyện [được tái sinh] 
trong một hạng thiên thần nào đó (tu tiên), [nghĩ rằng]: “Băng giới-hạnh 
này, Sự frÌ-Ølới, Sự khổ-hạnh, hay đời sống tâm linh này, tôi sẽ thành một 
thiên thần hoặc một [trong đoàn] của những thiên thần. Đây là sự sai 
phạm, sự khuyết lỗi, sự ố nhiễm, và tì vết của đời sống độc-thân. Người 
đó được gọi là người sống đời sống độc-thân không trong sạch, là người 
bị gông-cùm bởi sự trói-buộc của tính dục. Người đó không thoát khỏi sự 
sinh, không thoát khỏi sự già và chết, không thoát khỏi sự buồn sâu, than 
khóc, đau thương, ưu phiền, và tuyệt vọng: người đó không thoát khỏi sự 


khô, ta nói vậy. 


“Này bà-la-môn, chừng nảo ta còn thấy mình chưa trừ bỏ được một 
điều nảo trong bảy sự trói-buộc của tính dục, thì ta đã không tuyên bố 
mình đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ vô thượng toàn thiện trong thế giới này 
có những thiên thần, Ma-vương, và trời Brahmä; trong quần thể chúng 
sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài người. 
Nhưng khi ta không còn thấy thậm chí một trong bảy sự trói-buộc của tính 
dục mà ta chưa trừ bỏ, thì ta mới tuyên bố mình đã tỉnh thức tới sự giác- 
ngộ vô thượng toàn thiện trong thế giới này có những thiên thần ... và loài 
nĐƯỜI. 

“Sự-biết và sự-thấy đã khởi sinh trong ta như vây: “Sự giải-thoát của 
ta là bất lay chuyên; đây là lần sinh cuối cùng của ta; từ đây không còn sự 


tái hiện-hữu nữa.” 


54 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


Sau khi điêu này được nói ra, bà-la-môn JanussonT đã thưa với đức 
Thê Tôn: 


“Thật hay khéo, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật xuất sắc, thưa Thầy Cồ- 
đàm! ... [Tiếp tục lời xin quy y như đoạn cuối kinh 6:38] ... Mong Thầy Cồ- 


đàm hãy ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ nay đến cuốỗi đời.” 


51 (8) Sự Phối Hợp 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy một bài giảng Giáo Pháp về 
sự phối-hợp và sự không phối-hợp.!Š!° Hãy lắng nghe... 

“Và cái gì là bài giảng Giáo Pháp về sự phối-hợp và sự không phối- 
hợp? 

() “Này các Tỳ kheo, một phụ nữ chú ý bên trong (về mình) tới căn 
nữ, tính nữ, diện mạo nữ, dáng vẻ nữ, nhục dục nữ, giọng nói nữ, trang 
điểm nữ.!Š” Người nữ đó bị kích thích bởi những điều này và thích thú 
với chúng. Do bị kích thích bởi chúng, thích thú với chúng, người nữ đó 
chú ý bên ngoài (đối tượng) tới căn nam, tính nam, diện mạo nam, dáng vẻ 
nam, nhục dục nam, giọng nói nam, trang điểm nam. Người nữ đó bị kích 
thích bởi những điều này và thích thú với chúng. Do bị kích thích bởi 
chúng, thích thú với chúng, nên người nữ đó ham muốn sự phối-hợp với 
bên ngoài, và người nữ đó cũng ham muốn sự khoái-lạc và vui-thú phát 
sinh khi có sự phối-hợp đó. Chúng sinh nào thích thú với tính nữ của mình 
thì bước vào phối-hợp với những người nam. Chính theo cách này một 
phụ nữ không vượt thoát khỏi tính nữ của mình. 


“Này các Tỳ kheo, một người nam chú ý bên trong (về mình) tới căn 
nam, tính nam, diện mạo nam, dáng vẻ nam, nhục dục nam, giọng nói 
nam, trang điểm nam. Nam đó bị kích thích bởi những điều này và thích 
thú với chúng. Do bị kích thích bởi chúng, thích thú với chúng, nam đó 
chú ý ra bên ngoài (đối tượng) tới căn nữ, tính nữ, diện mạo nữ, dáng vẻ 
nữ, nhục dục nữ, giọng nói nữ, trang điểm nữ. Người nam đó bị kích thích 


bởi những điều này và thích thú với chúng. Do bị kích thích bởi chúng, 


“55 


thích thú với chúng, nên người nam đó ham muốn sự phối-hợp với bên 
ngoài, và người nam đó cũng ham muốn sự khoái-lạc và vui-thú phát sinh 
do có sự phối-hợp đó. Chúng sinh nào thích thú với nam tính của mình thì 
bước vào sự phối-hợp với những phụ nữ. Chính theo cách nảy một người 


nam không vượt thoát khỏi tính nam của mình. 


“Đây là cách sự phối-hợp xảy ra. Và theo cách nào thì sự không phối- 
hợp xảy ra? 


(1ñ) “Này các Tỳ kheo, một phụ nữ không chú tâm bên trong (về 
mình) tới căn nữ, tính nữ ... trang điểm nữ. Người nữ đó không bị kích 
thích bởi những điều này và không thích thú với chúng. Do không bị kích 
thích bởi chúng, không thích thú với chúng, nên người nữ đó không chú 
tâm bên ngoài (đối tượng) tới căn nam, tính nam ... trang điểm nam. 
Người nữ đó không bị kích thích bởi những điều này và không thích thú 
với chúng. Do không bị kích thích bởi chúng, không thích thú với chúng, 
nên người nữ đó không ham muốn sự phối-hợp với bên ngoài, cũng không 
ham muốn sự khoái-lạc và vui-thú phát sinh do có sự phối-hợp đó. Chúng 
sinh nào không thích thú với nữ tính của mình thì không bước vào sự 
phối-hợp với những người nam. Chính theo cách này một người nữ vượt 
khỏi tính nữ của mình. 

“Này các Tỳ kheo, một người nam không chú tâm bên trong (về 
mình) tới căn nam, tính nam ... trang điểm nam. Người nam đó không bị 
kích thích bởi những điều này và không thích thú với chúng. Do không bị 
kích thích bởi chúng, không thích thú với chúng, nên người nam đó không 
chú tâm bên ngoài (đối tượng) tới căn nữ, tính nữ ... trang điểm nữ. Người 
nam đó không bị kích thích bởi những điều này và không thích thú với 
chúng. Do không bị kích thích bởi chúng, không thích thú với chúng, nên 
người nam đó không ham muốn sự phối-hợp với bên ngoải, cũng không 
ham muốn sự khoái-lạc và vui-thú phát sinh do có sự phối-hợp đó. Chúng 
sinh nào không thích thú với nam tính của mình thì không bước vào sự 
phối-hợp với những phụ nữ. Chính theo cách này một người nam vượt 


khỏi giới nam của mình. 


56 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


“Đây là cách sự không phối-hợp xảy ra. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bải giảng Giáo Pháp về sự phối-hợp và sự 
không phối-hợp.” 


52 (9) Sự Bố Thí 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Campäã bên bờ Hồ Sen 
Gaggaräa. Bấy giờ có một số đệ tử tại gia từ Campä đã đến gặp Ngài Xá- 
lợi-phất, kính lễ thầy ấy, ngồi xuống một bên, và thưa với thầy ấy: 

“Thưa Thầy Xá-lợi-phất, đã lâu rồi kể từ lúc chúng tôi được nghe một 
cuộc nói chuyện Giáo Pháp từ đức Thế Tôn. Thưa thấy, sẽ tốt lành nếu 


chúng tôi lại được nghe một cuộc nói chuyện Giáo Pháp từ đức Thế Tôn.” 


“Này các đạo hữu, trong trường hợp này, các đạo hữu nên đến vào 
ngày bố-tát (uposatha). Có lẽ lúc đó các đạo hữu sẽ được nghe một cuộc 
nói chuyện Giáo Pháp từ đức Thế Tôn.” 

“Dạ, thưa thầy”, những đệ tử tại gia đáp lại. Rồi, sau khi đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi, họ kính lễ thầy Xá-lợi-phất, đi vòng ra giữ thầy ấy ở hướng 


bên phải họ, và ra vê. 


Rồi, vào ngày lễ bố-tát, những đệ tử tại gia đó từ Campä đã đến gặp 
thầy Xá-lợi-phất, kính lễ thầy, và ngồi xuống một bên. Rồi thầy Xá-lợi- 
phất cùng với những đệ tử tại gia đó đã đến chỗ đức Thế Tôn. Họ kính lễ 
đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thầy Xá-lợi-phất thưa với đức Thế 
Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, có thể có trường hợp một món quà được cúng tặng 
bởi người nào ở đây là không mang lại kết quả và ích lợi lớn lao gì? Và có 
thể có trường hợp một món quà được cúng tặng bởi người nào khác ở đây 
là mang lại kết quả và ích lợi lớn lao?” 

“Này Xá-lợi-phất, có trường hợp như vậy, rằng một món quà được 
cúng tặng bởi một người ở đây là không mang lại kết quả và ích lợi lớn 


lao gì. Và cũng có trường hợp một món quà được cúng tặng bởi một 


°.57 


người khác ở đây là mang lại kết quả và ích lợi lớn lao.” 


“Thưa Thê Tôn, tại sao có món quà không mang lại kêt quả và ích lợi 
lớn lao gì, còn món quà khác thì có?” 


(1) “Ở đây, này Xá-lợi-phất, có người cúng tặng một món quả với 
những mong cầu này nọ, với cái tâm bị trói buộc (dính danh), trông đợi 
được tưởng thưởng (lại quả); người đó cúng tặng một món quả [chỉ vì 
nghĩ]: “Sau khi qua đời, ta sẽ hưởng lợi từ việc cúng tặng này.” Người đó 
cúng dường món quả đó cho một tu sĩ hay một bà-la-môn như: thức ăn và 
thức uống: quần áo và xe cộ; vòng hoa, dầu thơm, và phấn sáp; giường 
chiếu, chỗ ở, và đèn sáng. Thầy nghĩ sao, này Xá-lợi-phất? Có người ở 


đây cúng tặng một món quà như vậy phải không?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Trong trường hợp đó, này Xá-lợi-phất, người đó cúng tặng một món 
quà với những mong cầu này nọ, với cái tâm bị trói buộc, trông đợi được 
tưởng thưởng; người đó cúng tặng một món quà [chỉ vì nghĩ]: “Sau khi 
qua đời, ta sẽ hưởng lợi từ việc cúng tặng này”. Sau khi đã cúng tặng một 
món quà như vậy, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh 
trong số những thiên thần trong cõi trời [được trị vì bởi] tứ đại thiên 
vương. Sau khi hết nghiệp, hết thần thông, vinh quang và đặc quyền ở đó, 


người đó sẽ quay lại trạng thái hiện hữu này. 


(2) “Nhưng, này Xá-lợi-phất, có người không cúng tặng một món quà 
với những mong cầu này nọ, với cái tâm bị trói buộc, trông đợi được 
tưởng thưởng; người đó không cúng tặng một món quà [chỉ vì nghĩ|: “Sau 
khi qua đời, ta sẽ hưởng lợi từ việc cúng tặng này". Thay vì vậy, người đó 
cũng tặng một món quà [chỉ vì nghĩ]: 'Sự bố-thí là tốt'.... 

(3) “Người đó không cúng tặng một món quà [chỉ vì nghĩ]: “Sự bố-thí 
là tốt”, thay vì vậy người đó cũng tặng một món quà [chỉ vì nghĩ]: “Sự bố- 
thí đã được cha ông mình làm trước đây; nên giờ mình cũng làm theo chứ 


không nên đẹp bỏ gia tục cổ truyền”... 


(4) “Người đó không cúng tặng một món quà [chỉ vì nghĩ]: 'Sự bố-thí 


58 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


đã được cha ông mình làm trước đây; nên giờ mình cũng làm theo chứ 
không nên dẹp bỏ gia tục cô truyền”, thay vì vậy người đó cúng tặng một 
món quà [chỉ vì nghĩ] “Tôi nấu; những người này không nấu (chỉ khất thực 
và tu hành). Sẽ không đúng đắn nếu tôi nâu mà không cúng tặng cho 


những người không nâu' ... 


(5) “Người đó không cúng tặng một món quà [chỉ vì nghĩ]: “Tôi nấu 
... cho những người không nấu”, thay vì vậy người đó cúng tặng một món 
quà [chỉ vì nghĩ]: “Giống như những bậc nhìn-thấy của thời trước—như 
Atthaka, Vamaka, Vãämadeva, Vessamita, Yamataggl, AlpglTrasa, 
Bhãradväja, Vãsettha, Kassapa, và Bhagu— luôn tổ chức những buổi cúng 


tÊ lớn, do vậy tôi cũng muôn chia sẻ một món quà" ...!Ê!8 


(6) “Người đó không cúng tặng một món quà [chỉ vì nghĩ]: “Giống 
như những bậc nhìn-thấy của thời trước ... do vậy tôi cũng muốn chia sẻ 
một món quà", thay vì vậy người đó cúng tặng một món quả [chỉ vì nghĩ]: 
“Khi tôi đang bố thí một món quà, tâm của tôi được hiền dịu, và sự phấn 
khởi và niềm hoan hỷ khởi sinh"... 

(7) “Người đó không cúng tặng một món quà [chỉ vì nghĩỊ: “Khi tôi 
đang bố thí một món quả, tâm của tôi được hiền dịu, và sự phấn khởi và 
niềm vui khởi sinh, thay vì vậy người đó cúng tặng một món quà [vì 
nghĩ]: “Sự bố-thí cho đi là một trang sức của cái tâm, một phụ liệu của cái 
tâm'.!°! Người đó cúng dường món quà đó cho một tu sĩ hay một bà-la- 
môn như: thức ăn và thức uống: quần áo và xe cộ; vòng hoa, dầu thơm, và 
phấn sáp; giường chiếu, chỗ ở, và đèn sáng. Thầy nghĩ sao, này Xá-lợi- 
phất? Có người ở đây cúng tặng một món quà như vậy phải không?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Trong trường hợp đó, này Xá-lợi-phất, (1) người đó không cúng 
tặng một món quà với những mong cầu này nọ, với cái tâm bị trói buộc, 
trông đợi được tưởng thưởng; người đó cúng tặng một món quà [chỉ vì 
ngh†T]: “Sau khi qua đời, ta sẽ hưởng lợi từ việc cúng tặng này". (2) Người 
đó không cúng tặng một món quà [chỉ vì nghĩ]: “Sự bố-thí là tốt”... (3) 


.59 


[chỉ vì nghĩ]: “Sự bố-thí đã được cha ông mình làm trước đây; giờ mình 
cũng làm theo chứ không nên đẹp bỏ gia tục cô truyền này"... (4) [chỉ vì 
nghĩ]: “Tôi nấu; những người đó không nấu. Sẽ không đúng đắn nếu tôi 
nấu mà không cho tặng những người không nấu'... (5) [chỉ vì nghĩ]: 
“Giống như những bậc nhìn-thấy của thời trước ... do vậy tôi cũng chia sẻ 
một món quà"... (6) [chỉ vì nghĩ]: “Khi tôi đang bố thí một món quà, tâm 
của tôi được hiền dịu, và sự phấn khởi và niềm vui khởi sinh”, thay vì vậy 
(7) người đó cúng tặng một món quà [vì nghĩ]: “Sự bó-thí cho đi là một 
trang sức của cái tâm, một phụ liệu của cái tâm". Sau khi cúng tặng một 
món quà như vậy, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh 
trong số những thiên thần thuộc đoàn tùy tùng của trời Brahmã (Phạm 
chúng thiên). Sau khi hết nghiệp, hết thần thông, vinh quang và đặc quyền 


ở đó, người đó không quay lại hay trở lại trạng thái hiện hữu này nữa. 


“Này Xá-lợi-phất, đây là lý do tại sao có món quà được cúng tặng bởi 
người này ở đây không mang lại kết quả và ích lợi lớn lao gì. Và đây là lý 
do có món quà được cúng tặng bởi người kia ở đây thì mang lại kết quả và 
ích lợi lớn lao.” 


53 (10) Nandamaia 


Tôi nghe như vây. Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Đại Mục- 
kiền-liên đang đi du hành ở Dakkhinägiri cùng với một đoàn tăng lớn các 
Tỳ kheo. Bấy giờ, vào lúc đó có nữ đệ tử tại gia VelukanfakT Nandamätä 


[Nandamata nghĩa là: mẹ của Nanda],!Š29 


sau khi thức dậy vào lúc đêm 
đang tàn (rạng sáng), đã tụng đọc chương “Parãyana” (Qua bờ bên kia; 


đáo bỉ ngạn). 


Bấy giờ, lúc đó có đại vương [là thiên thần] Vessavana (Tỳ-sa-môn) 
đang du hành từ bắc xuống nam vì một số công việc. Vị tiên này nghe nữ 
cư sĩ Nandamatä đọc tụng chương “Pãrãyana” và đã đứng lại chờ đến khi 
cô ấy đọc xong. Khi nữ cư sĩ Nandamätã đã đọc xong, cô ấy im lặng. Sau 


khi hiểu được nữ cư sĩ Nandamätä đã đọc xong bài tụng, đại vương 


60 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


Vessavana mới khen ngợi: “Lành thay, này cô em! Lành thay, này cô 


eml” 
“Này quý vị, quý vị là a1?” 
““Fa là anh trai của em đây, là đại vương Vessavana đây, em ạ.” 


“Lành thay, này anh thân mến! Vậy hãy coi như bài giảng Giáo Pháp 


em mới vừa tán tụng là món quà biêu khách dành cho anh.”15?! 


“Lành thay, này em gái! Vậy em cũng hãy tặng thêm cho anh một 
món quà biếu khách khác: Ngày mai, có Tăng đoàn các Tỳ kheo được dẫn 
đầu bởi Ngài Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên sẽ đến Ve|ukantaka, trước khi 
họ đã ăn bữa sáng. Em hãy phục vụ họ vả chuyển lời là anh cúng dường 


cho họ. Đây sẽ là một món quà biếu khách của em dành cho anh.” 


Rồi khi đêm đã qua, nữ cư sĩ Nandamätä đã chuẩn bị xong nhiều món 
ăn ngon ở tư gia của mình. Rồi, Tăng đoàn các Tỳ kheo được dẫn đầu bởi 
Ngài Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên đã đến Velukantaka, trước khi họ đã 
ăn bữa sáng. 

Rồi nữ cư sĩ Nandamãätã đã nhờ một người: “Này thiện hữu. Hãy đến 
chỗ tu viện và báo giờ cho Tăng đoàn các Tỳ kheo, thưa rằng: “Thưa quý 
thầy, giờ ăn trưa đã sẵn sàng ở tư gia của Phu nhân Nandamätä.” Người 


”2 


đó đáp lại: “Dạ, thưa phu nhân”, và ông ta đi đến chỗ tu viện và chuyền 
tin cho quý thầy. Rồi Tăng đoàn các Tỳ kheo dẫn đầu bởi thầy Muc-kiền- 
liên và Xá-lợi-phất mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, và đi đến tư 
gia của nữ cư sĩ Nandamãtã, tới nơi họ ngồi xuống những chỗ ngồi đã 


được dọn sẵn. 


Rồi nữ cư sĩ Nandamätã tự tay mình phục vụ và làm vui lòng bằng 
nhiều loại thức ăn ngon cho Tăng đoàn các Tỳ kheo được dẫn đầu bởi 
thầy Mục-kiền-liên và Xá-lợi-phất. Khi thầy Xá-lợi-phất đã ăn xong và 
đẹp bình bát qua một bên, phu nhân ngồi xuống một bên, và thầy Xá-lợi- 
phất mới hỏi phu nhân: 


“Nhưng này, cô Nandamaätä, ai đã nói cho cô răng Tăng đoàn các Tỳ 


s61 


kheo sắp đến đây?” 


(1) “Ở đây, thưa thầy, lúc đó sau khi thức dậy khi đêm đang tàn (rạng 
sáng), con đã tụng đọc chương “Pãrãyana”.... [Và kể lại toàn bộ câu 
chuyện đã xảy ra ở đâu kinh, cho đến câu cuối (vị tiên) đại vương Vessavana 
đã nói: Đây sẽ là một món quà biếu khách của em dành cho anh.” Thưa 
thầy, cầu mong cho công-đức nảo có được từ việc bố-thí này sẽ hồi hướng 
cho sự an lạc cho đại vương [thiên thần] Vessavana.” 


1 này Nandamatä, răng cô có 


“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, 
thể đối thoại!” trực tiếp với một thiên thần trẻ đầy uy và lực như đại 


vương [thiên thần] Vessavana.” 


(2) “Thưa thầy, đó không phải là phẩm chất duy nhất đáng ngạc nhiên 
và tuyệt vời của con. Còn điều khác nữa. Con có một đứa con trai duy 
nhất, một đứa con yêu quý và yêu dấu tên là Nanda. Những người cầm 
quyền đã bắt nó vì lý do gì đó và xử tử nó. Thưa thầy, khi đứa con trai 
đang bị bắt giam hay đang bị bắt, khi nó đang ở trong tù hay khi đang bị 
xử tù,'? khi nó chết hay khi đang bị giết, con nhớ lại không có bất kỳ sự 
biến đổi nào của tâm con lúc đó.”!52Š 
“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, này Nandamätã, răng cô có thê 


thanh lọc ngay cả sự khởi-sinh của một ý-nghĩ.”!52 


(3) “Thưa thầy, đó không phải là phẩm chất duy nhất đáng ngạc nhiên 
và tuyệt vời của con. Còn điều khác nữa. Khi chồng con chết, ông ấy đã 
tái sinh trong cảnh quỷ dạ-xoa (yakkha).!'2” Ông ấy hiện ra trong sắc-thân 
trước đó của mình, nhưng con nhớ lại không có sự biến đổi nào của tâm 


con lúc đó.” 


“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, này Nandamätã, răng cô có thê 


thanh lọc ngay cả sự khởi-sinh của một ý-nghĩ.” 


(4) “Thưa thầy, đó không phải là phẩm chất duy nhất đáng ngạc nhiên 
và tuyệt vời của con. Còn điều khác nữa. Khi con được gả cho chồng của 
con lúc con còn là một cô gái trẻ, con nhớ lại không có một ý-nghĩ vi 


phạm nào đôi với ông ây, huông chi có hành-động vi phạm.” 


62 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, này Nandamätã, răng cô có thê 


thanh lọc ngay cả sự khởi-sinh của một ý-nghĩ.” 


(5) “Thưa thây, đó không phải là phẩm chất duy nhất đáng ngạc nhiên 
và tuyệt vời của con. Còn điều khác nữa. Từ khi con tuyên bố mình là một 
đệ tử tại gia, con nhớ lại con không có một sự vi phạm cố ý nào đối với 
các giới tu nào.” 

“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, này Nandamaätä!” 


(6) “Thưa thây, đó không phải là phẩm chất duy nhất đáng ngạc nhiên 
và tuyệt vời của con. Còn điều khác nữa. Tùy theo con muốn, con có thể: 
() “Tách Iy khỏi những khoái-lạc giác quan (dục lạc), tách ly khỏi những 
trạng thái bất thiện, chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất 
(Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có 
niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó.” 


(1) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), con chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin 
bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, và có 
sự hoan-hÿ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm. 


(ii) “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), con an trú buông-xả, 
và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), con trải nghiệm sự sướng bằng 
thân (thân lạc); con chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba 
(Tam thiên), trạng thái mà các bậc thánh gọi là: “Người đó buông-xả và có 
chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm lạc). 

(iv) “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay khổ), và với 
sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hý hay ưu), con chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không 
còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết 
nhờ sự buông-xả. `” 

“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, này Nandamatä!” 


(7) “Thưa thây, đó không phải là phẩm chất duy nhất đáng ngạc nhiên 


«63 


và tuyệt vời của con. Còn điều khác nữa. Đối với năm gông-cùm thấp hơn 
(hạ phần kiết sử) đã được dạy bởi đức Thế Tôn, con thấy không còn cái 


nào mà con chưa phá bỏ.”1523 


'“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, này Nandamaäta!” 


Rồi thầy Xá-lợi-phất đã chỉ dạy, khích lệ, tạo cảm hứng, và làm hoan 
hỷ cô Nandamätä băng một bài nói chuyện Giáo Pháp, sau đó thầy ấy 
đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về. 


64 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


565 


[Năm Mươi Kinh Thứ Hai| 


NHÓM 1 
KHÔNG ĐƯỢC TUYÊN BÓ 


54 (1) Không Được Tuyên Bố (1) 
Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, tại sao sự nghi-ngờ không khởi sinh trong người đệ 
tử thánh thiện đã được chỉ dạy về những điều đã không được tuyên 
bó??”1529 


“Này Tỳ kheo, khi chấm dứt những quan-điểm này nọ (tà kiến) thì sự 
nghi-ngờ không khởi sinh trong người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy 
về những điều đã không được tuyên bố. 


(1) ““Như Lai hiện hữu sau khi chết”: điều này là sự dính vào những 
quan-điểm này nọ; “Như Lai hiện hữu sau khi chết: điều này là sự dính 
vào những quan-điểm nảy nọ; “Như Lai không hiện hữu sau khi chết”: 
điều này là sự dính vào những quan-điểm này nọ; “Như Lai vừa hiện hữu 
vừa không hiện hữu sau khi chết: điều này là sự dính vào những quan- 
điểm nảy nọ; “Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu 
sau khi chết”: điều này là sự dính vào những quan-điểm này nọ. 

() “Này Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy không hiểu 
được những quan-điểm này nọ (tà kiến), nguồn-gốc của chúng, sự chấm- 
dứt của chúng, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt chúng. Đối với người 
đó thì những quan-điểm đó gia tăng. Người đó không thoát khỏi sự sinh, 
không thoát khỏi sự già và chết, không thoát khỏi sự buôn sầu, than khóc, 
khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng (sầu, bi, khổ, ưu, não); người đó không 
thoát khỏi sự khô, ta nói vậy. 


(1ñ) “Nhưng người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy thì hiểu được 


66 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


những quan-điểm này nọ, nguồn-gốc của chúng, sự chấm-dứt của chúng, 
và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt của chúng. Đối với người đó, những 
quan-điểm đó chấm dứt. Người đó thoát khỏi sự sinh, thoát khỏi sự giả và 
chết, thoát khỏi sự buồn sâu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng; 


người đó thoát khỏi sự khô, ta nói vậy. 


“Sau khi đã biết như vậy, đã thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy không tuyên bố: “Như Lai hiện hữu sau khi chết; hay “Như 
Lai không hiện hữu sau khi chết; hay “Như Lai vừa hiện hữu vừa không 
hiện hữu sau khi chết; hay “Như Lai không hiện hữu cũng không phải 
không hiện hữu sau khi chết. Sau khi đã biết như vậy, đã thấy như vậy, 
người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy không tuyên bố đối với những 
điều đã không được tuyên bồ (bởi Phật). 


“Sau khi đã biết như vậy, đã thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy không run sợ, không lay chuyên, không dao động, và không 
bị khủng hoảng!Š?° đối với những điều đã không được tuyên bó. 


(2) ““Như Lai hiện hữu sau khi chết: điều này là dính vào dục-vọng 
(ái)... (3)... điều này là dính vào sự nhận-thức (tưởng)... (4)... là sự 
nhận-định (do nhận định này nọ mà có) ... (5) ... là một sự tăng-phóng 
(phóng tâm) ... (6) ... là dính với sự dính-chấp (thủ) ... (7)... là một sự 
[nền tảng để, là điều sẽ] hối-tiếc; “Như Lai hiện hữu sau khi chết”: điều 
này là một sự [nền tảng đề, là điều sẽ] hối-tiếc; “Như Lai không hiện hữu 
sau khi chết: điều này là một sự hối-tiếc; “Như Lai vừa hiện hữu vừa 
không hiện hữu sau khi chết : điều này là một sự hồi-tiếc; “Như Lai không 
hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết”: điều này là một 
sự hồi-tiếc. 

() “Này Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy không hiểu 
được sự hồi-tiếc, nguồn-gốc của chúng, sự chấm-dứt của chúng, và con- 
đường dẫn tới sự chấm-dứt chúng. Đối với người đó, những quan-điểm đó 
gia tăng. Người đó không thoát khỏi sự sinh, không thoát khỏi sự già và 
chết, không thoát khỏi sự buồn sầu, than khóc, khô đau, ưu phiền, và tuyệt 
vọng: người đó không thoát khỏi sự khổ, ta nói vậy. 


° 67 


(¡) “Nhưng người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy thì hiểu được sự 
hối-tiếc, nguồn-gốc của chúng, sự chấm-dứt của chúng, và con-đường dẫn 
tới sự châm-dứt chúng. Đối với người đó, những quan-điểm đó chấm dứt. 
Người đó thoát khỏi sự sinh, thoát khỏi sự già và chết, thoát khỏi sự buồn 
sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng; người đó thoát khỏi sự 


khô, ta nói vậy. 


“Sau khi đã biết như vậy, đã thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy không tuyên bố: “Như Lai hiện hữu sau khi chết; hay “Như 
Lai không hiện hữu sau khi chết; hay “Như Lai vừa hiện hữu vừa không 
hiện hữu sau khi chết; hay “Như Lai không hiện hữu cũng không phải 
không hiện hữu sau khi chết”. Sau khi đã biết như vậy, đã thấy như vậy, 
người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy không tuyên bố đối với những 
điều đã không được tuyên bồ (bởi Phật). 

“Sau khi đã biết như vậy, đã thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy không run sợ, không lay chuyên, không dao động, và không 
bị khủng hoảng đối với những điều đã không được tuyên bố. 

“Này Tỳ kheo, đây là lý do tại sao sự nghi-ngờ không khởi sinh trong 
người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy về những điều đã không được 


tuyên bố.” 


55 (2) Những Nơi Đến Của Những Người Tu 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy bảy nơi-đến của những 
người tu và sự chứng ngộ niết-bàn nhờ sự không còn dính-chấp (thủ diệt). 
Hãy lăng nghe và chú tâm kỹ cảng. Ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 

(D “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là bảy nơi-đến của những người 
tu2153! 

(1) “Ở đây, một Tỳ kheo đang tu tập như vầy: [“Lẽ ra nó không có, và 


lẽ ra nó không là cái “của-ta”; (và giờ) nó sẽ không là vậy, [và] nó sẽ 


68 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 

không là cái “của-ta”.!532? Ta đang dẹp bỏ cái đang hiện hữu, là cái đã ắt 
xảy ra bỏ. ] Người đó đạt được sự buông-xả. Người đó không bị dính 
buộc vào sự hiện-hữu; người đó không bị dính vào sự khởI-sinh. Người đó 
nhìn thấy bằng trí-tuệ chánh đúng: “Có một trạng thái cao siêu hơn, nó 
đích thực bình an',!S3 nhưng người đó chưa hoàn toàn chứng ngộ trạng 
thái đó. Người đó (¡) chưa hoàn toàn trừ bỏ khuynh-hướng tiềm ân tạo ra 
sự tự-ta (tùy miên ngã-mạn); người đó (11) chưa hoàn toàn trừ bỏ khuynh- 
hướng tiềm ân tạo ra tham-dục muốn được hiện-hữu (tùy miên hữu-tham); 
người đó (1i) chưa hoàn toàn trừ bỏ vô-minh.!°3“ Với sự phá sạch năm 
gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), người đó trở thành người chứng ngộ 
Niết-bàn trong khoảng-giữa (giữa 02 kiếp). !53Š 


- “Ví dụ, khi một cái nồi bằng sắt đã bị nun đỏ cả ngày rồi bị đập 
mạnh, một mụn sắt có thể bay ra và tắt nguội. Cũng giống như vậy, một 
Tỳ kheo đang tu tập như vây: ... người đó (iii) chưa hoàn toàn trừ bỏ vô- 
minh. Với sự phá sạch năm gông-cùm thấp hơn người đó trở thành người 


chứng ngộ Niết-bàn trong khoảng-giữa. '°$9 


(2) “Rồi nữa, một Tỳ kheo đang tu tập như vây: [“Lẽ ra nó không có 
... [ếp tục như đoạn thứ nhất ở điều (I)].... Với sự phá sạch năm gông- 
cùm thấp hơn, người đó trở thành người chứng ngộ Niết-bàn trong 
khoảng-giữa. 

- “Ví dụ, khi một cái nồi bằng sắt đã bị nun đỏ cả ngày rồi bị đập 
mạnh, một mụn sắt có thể bay ra, bay lên cao, và tắt nguội. Cũng giống 
như vậy, một Tỳ kheo đang tu tập như vầy: .... người đó (iii) chưa hoàn 
toàn trừ bỏ vô-minh. Với sự phá sạch năm gông-cùm thấp hơn người đó 
trở thành người chứng ngộ Niết-bàn trong khoảng-giữa. 

(3) “Rồi nữa, một Tỳ kheo đang tu tập như vầy: [“Lẽ ra nó không có 
... [ếp tục như đoạn thứ nhất ở điều (I)].... Với sự phá sạch năm gông- 
cùm thấp hơn, người đó trở thành người chứng ngộ Niết-bàn trong 
khoảng-giữa. 


- “Vị dụ, khi một cái nôi băng sắt đã bị nun đỏ cả ngày rôi bị đập 


°ồ 69 


mạnh, một mụn sắt có thể bay ra, bay lên cao, và tắt nguội trước khi rớt 
chạm xuống đất. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo đang tu tập như vầy: 
. n8eười đó (11) chưa hoàn toàn trừ bỏ vô-minh. Với sự phá sạch năm 
gông-cùm thấp hơn, người đó trở thành người chứng ngộ Niết-bàn trong 
khoảng-giữa. 
(4) “Rồi nữa, một Tỳ kheo đang tu tập như vây: [“Lẽ ra nó không có 
... [ếp tục như đoạn thứ nhất ở điều (I)].... Với sự phá sạch năm gông- 
cùm thấp hơn, người đó trở thành người chứng ngộ Niết-bàn ngay khi 


đáp-xuống (lập tức sau khi tái sinh). !Š$ 


- “Ví dụ, khi một cái nồi bằng sắt đã bị nun đỏ cả ngày rồi bị đập 
mạnh, một mụn sắt có thể được sản sinh và bay lên, và ngay khi nó rớt 
chạm đất nó sẽ bị tắt nguội. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo đang tu tập 
như vầy: ... người đó (iii) chưa hoàn toàn trừ bỏ vô-minh. Với sự phá sạch 
năm gông-cùm thấp hơn, người đó trở thành người chứng ngộ Niết-bàn 
ngay khi đáp-xuống. 


(5) “Rồi nữa, một Tỳ kheo đang tu tập như vây: [*“Lẽ ra nó không có 
... [ếp tục như đoạn thứ nhất ở điều (I)].... Với sự phá sạch năm gông- 
cùm thấp hơn (đầu tiên) người đó trở thành người chứng ngộ Niết-bàn 


không cân sự cô-găng thêm. 


- “Ví dụ, khi một cái nồi bằng sắt đã bị nun đỏ cả ngày rồi bị đập 
mạnh, một mụn sắt có thể bay ra, bay lên cao, và rớt xuống một đống rạ 
nhỏ hay đồng que củi nhỏ. Chỗ đó sẽ tạo ra lửa và khói, nhưng khi nó đốt 
cháy hết đống rạ nhỏ hay đống que củi nhỏ đó, khi không còn nhiên liệu, 
thì nó sẽ tắt nguội. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo đang tu tập như vầy: 

. người đó (11) chưa hoàn toàn trừ bỏ vô-minh. Với sự phá sạch năm 
sông-cùm thấp hơn, người đó trở thành người chứng ngộ Niết-bàn không 


cân sự cỗ-gắng thêm. !°33 


(6) “Rồi nữa, một Tỳ kheo đang tu tập như vây: [“Lẽ ra nó không có 
... [ếp tục như đoạn thứ nhất ở điều (I)].... Với sự phá sạch năm gông- 
cùm thấp hơn (đầu tiên) người đó trở thành người chứng ngộ Niết-bàn nhờ 


70 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


sự cô-găng thêm. 


- “Ví dụ, khi một cái nồi bằng sắt đã bị nun đỏ cả ngày rồi bị đập 
mạnh, một mụn sắt có thể bay ra, bay lên cao, và rớt xuống một đống rạ 
lớn hay đồng que củi lớn. Chỗ đó sẽ tạo ra lửa và khói, nhưng khi nó đốt 
cháy hết đồng rạ lớn hay đống que củi lớn đó, khi không còn nhiên liệu, 
thì nó sẽ tắt nguội. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo đang tu tập như vầy: 

. n8gười đó (11) chưa hoàn toàn trừ bỏ vô-minh. Với sự phá sạch năm 
gông-cùm thấp hơn, người đó trở thành người chứng ngộ Niết-bản nhờ sự 


cố-gắng thêm. 


(7) “Lại nữa, một Tỳ kheo đang tu tập như vây: [“Lẽ ra nó không có, 
và lẽ ra nó không là cái “của-ta”; (và giò) nó sẽ không là vậy, và nó sẽ 
không là cái “của-ta”.] Ta đang đẹp bỏ cái đang hiện hữu, là cái đã ắt xảy 
ra bỏ.` Người đó đạt được sự buông-xả. Người đó không bị dính buộc vào 
sự hiện-hữu; người đó không bị dính vào sự khởi-sinh. Người đó nhìn 
thấy bằng trí-tuệ chánh đúng: “Có một trạng thái cao siêu hơn, nó thực 
bình an”, nhưng người đó chưa hoàn toàn chứng ngộ trạng thái đó. Người 
đó (ï) chưa hoàn toàn trừ bỏ khuynh-hướng tiềm ấn tạo ra sự tự-ta (tùy 
miên ngã-mạn); người đó (i¡) chưa hoàn toàn trừ bỏ khuynh-hướng tiềm 
ấn tạo ra tham-dục muốn được hiện-hữu (tùy miên hữu-tham); người đó 
(1i) chưa hoàn toàn trừ bỏ vô-minh. Với sự phá sạch năm gông-cùm thấp 
hơn, người đó trở thành bậc hướng thượng, đang hướng lên cõi trời 
Akanittha (Sắc cứu kính thiên). !'*$° 


- “Ví dụ, khi một cái nồi bằng sắt đã bị nun đỏ cả ngày rồi bị đập 
mạnh, một mụn sắt có thể bay ra, bay lên cao, và rớt xuống một đống rạ 
rất to hay đồng củi rất to. Chỗ đó sẽ tạo ra lửa và khói, nhưng khi nó đốt 
cháy hết đống rạ rất to hay đồng củi rất to đó, nó còn đốt cháy tiếp một dải 
rừng hay một khu rừng, cháy cho đến giáp biên một cánh đồng, giáp biên 
một đường lộ, giáp biên một vùng núi đá, giáp biên vùng nước, hay cháy 
hết một vùng đất đẹp đẽ, và sau đó, đến khi không còn nhiên liệu, thì nó 
sẽ tắt nguội. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo đang tu tập như vầy: ... 


người đó (11) chưa hoàn toàn trừ bỏ vô-minh. Với sự phá sạch năm gông- 


s7] 


cùm thấp hơn, người đó trở thành bậc hướng thượng, đang hướng lên cõi 
trời Akanmittha. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bảy nơi-đến của những người tu. 


(II) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự 
không còn dính-chấp (thủ diệt)? Ở đây, một Tỳ kheo đang tu tập như vây: 
['Lẽ ra nó không có, và lẽ ra nó không là cái “của-ta”; (và giò) nó sẽ 
không là vậy, và nó sẽ không là cái “của-ta”. Ta đang dẹp bỏ cái đang 
hiện hữu, là cái đã ắt xảy ra bỏ.] Người đó đạt được sự buông-xả. Người 
đó không bị dính buộc vào sự hiện-hữu; người đó không bị dính vào sự 
khởi-sinh. Người đó nhìn thấy bằng trí-tuệ chánh đúng: “Có một trạng thái 
cao siêu hơn, nó thực bình an, nhưng người đó chưa hoàn toàn chứng ngộ 
trạng thái đó. Người đó (¡) đã hoàn toàn trừ bỏ khuynh-hướng tiềm ấn tạo 
ra sự tự-ta (tùy miên ngã-mạn); người đó (1) đã hoàn toàn trừ bỏ khuynh- 
hướng tiềm ẩn tạo ra tham-dục muốn hiện-hữu (tùy miên hữu-tham); (11) 
người đó đã hoàn toàn trừ bỏ vô-minh. Với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm 
(lậu tận), ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, người đó đã tự mình 
chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và 
sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó. Đây được gọi là 
sự chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự không còn dính-chấp. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bảy nơi-đến của những người tu, và sự 
chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự không còn dính-chấp.” 


56 (3) Tissa 

Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá) trên Đỉnh Núi Kền Kèền (Linh thứu). Lúc đó, khi đêm đã 
khuya, có hai thiên thần sắc đẹp tuyệt vời, chiếu sáng khắp Đỉnh Núi Kền 
Kên, đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và đứng qua một bên. 
Một thiên thần đã thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, những Tỳ kheo ni này được giải-thoát.” 


72 » Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


Thiên thần kia lại thưa: “Thưa Thế Tôn, những Tỳ kheo ni này được 


khéo giải-thoát không còn tàn dư.”15 


Đây là điều hai vị thiên thần đã nói. Vị Thầy im lặng. Rồi [do nghĩ] 
“Vị Thầy đã đồng ý” nên họ đã kính lễ đức Thế Tôn, đi vòng ra giữ đức 


Thế Tôn ở hướng bên phải họ, và biến mất ngay tại đó. 
Rồi, khi đêm đã qua, đức Thế Tôn đã kể lại với các Tỳ kheo: 


“Tối qua, khi đêm đã khuya, có hai thiên thần sắc đẹp tuyệt vời, chiếu 
sáng khắp Đỉnh Núi Kền Kèn, đến gặp ta, kính lễ ta, và đứng qua một bên. 
Một thiên thần đã thưa với ta: “Thưa Thế Tôn, những Tỳ kheo ni này được 
giải-thoát.” Và thiên thần kia lại thưa: “Thưa Thế Tôn, những Tỳ kheo ni 
này được khéo giải-thoát không còn tàn dư." Đây là điều hai vị thiên thần 
đã nói. Sau đó, họ đã kính lễ ta, đi vòng ra giữ ta ở hướng bên phải họ, và 


biến mắt ngay tại đó.” 


Lúc đó có Ngài Đại Mục-kiền-liên đang ngồi không xa chỗ đức Thế 
Tôn. Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với thầy Đại Mục-kiền-liên: “Những thiên 
thần nào mà biết được ai còn tàn dư là “người còn tàn dư” và ai không còn 
tàn dư là “người không còn tản dư”?” 


Bấy giờ, vào lúc đó có một Tỳ kheo tên là Tissa mới chết và được tái 
sinh trong một cõi trời brahmä. Cõi trời đó những thiên thần cũng biết vị 
Tỳ kheo này là “vị trời Tissa, uy lực và uy dũng”. Rồi, nhanh như một 
người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, thầy Đại Mục-kiền-liên đã biến 
mắt khỏi Đỉnh Núi Kền Kền và hiện ra trong cõi trời brahmäã. Sau khi nhìn 
thấy thầy Đại Mục-kiền-liên đi đến từ xa, vị trời [brahma] Tissa đã thưa 
với thầy ấy: 

“Thầy Mục-kiền-liên đáng kính, hãy đến đây! Hoan nghênh, thầy 
Mục-kiền-liên đáng kính! Đã lâu lắm rồi thầy mới có cơ hội đến đây. Mời 
thầy ngồi, thầy Mục-kiền-liên đáng kính. Đây là chỗ ngồi đã được chuẩn 
bị.” Thầy Đại Mục-kiền-liên ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn. Vị trời Tis- 
sa kính lễ thầy Đại Mục-kiền-liên và ngồi xuống một bên. Thầy Đại Mục- 


kiên-liên mới nói với vị trời: 


«73 


“Này Tissa, những thiên thần nào mà biết rõ người tu còn tàn dư là 
“người còn tàn dư” và người tu không còn tàn dư là “người không còn tàn 
dư???” 

“Thầy Mục-kiền-liên đáng kính, những thiên thần thuộc đoàn tùy 


tùng của trời Brahma có loại trí-biêt như vậy.” 


“Tất cả những thiên thần thuộc đoàn tùy tùng của vị trời Brahmä đều 


có loại trí-biêt đó hay sao?” 


“Không phải tất cả, thưa thầy Mục-kiền-liên đáng kính. Những thiên 
thần thuộc đoàn tùy tùng của vị trời Brahmã là những người mãn nguyện 
với tuôi thọ của một vị trời brahmä, sắc đẹp của một vị trời brahma, hạnh 
phúc của một vị trời brahma, sự vinh quang của một vị trời brahma, uy 
quyền của một vị trời brahmã, và những người không hiểu được là có sự 
giải-thoát cao hơn cõi này, đúng như nó thực là, thì họ không có loại trí- 


biết như vậy. 


“Nhưng, những thiên thần thuộc đoàn tùy tùng của vị trời Brahmä là 
những người không mãn nguyện với tuôi thọ của một vị trời brahmä, sắc 
đẹp của một vị trời brahma, hạnh phúc của một vị trời brahma, sự vinh 
quang của một vị trời brahmã, uy quyền của một vị trời brahmä, và những 
người hiểu được là có sự giải-thoát cao hơn cõi này, đúng như nó thực là, 
thì họ biết người tu còn tàn dư là “người còn tàn dư” và người tu không 


còn tàn dư là “người không còn tàn dư'.!°! 


(1) “Ở đây, thưa thầy Mục-kiền-liên đáng kính, khi một Tỳ kheo 
được giải-thoát về cả hai phương diện, thì những thiên thần đó biết rõ vị 
ấy như vầy: “Đức thầy này được giải-thoát về cả hai phương diện. Chừng 
nảo thân vị này còn thì những thiên thần và loài người còn nhìn thấy vị ấy, 
nhưng khi thân tan rã thì những thiên thần và loài người sẽ không còn 
nhìn thấy vị ấy nữa.” Chính theo cách này là những thiên thần đó biết rõ 
một người tu còn tàn dư là “người còn tàn dư” và người tu không còn tàn 


dư là “người không còn tàn dư”. 


(2) “Rồi, khi một Tỳ kheo được giải-thoát bằng trí-tuệ, những thiên 


74 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


thần đó biết rõ vị ấy như vầy: “Đức thầy này được giải-thoát bằng trí-tuệ. 
Chừng nào thân vị này còn thì những thiên thần và loài người còn nhìn 
thấy vị ấy, nhưng khi thân tan rã thì những thiên thần và loài người sẽ 
không còn nhìn thấy vị ấy nữa.” Chính theo cách này những thiên thần đó 


biệt rõ một người tu còn tàn dư là “người còn tàn dư' ... 


(3) “Rồi, khi một Tỳ kheo là một người thân-chứng, những thiên thần 
đó biết rõ vị ấy như vây: “Đức thầy này là một bậc thân-chứng. Nếu vị này 
về trú ở những chỗ-ở tương hợp (thích hợp, thuận hòa), dựa vào những 
đạo hữu tốt, và điều hòa các căn tâm linh, thì có lẽ vị này sẽ tự mình 
chứng ngộ trí-biết trực tiếp ngay trong kiếp này, đó là kết-cuộc tối thượng 
của đời sống tâm linh mà vì mục tiêu đó những người họ tộc đã từ bỏ đời 
sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, và sau khi chứng nhập 
trong đó, vị ấy an trú trong đó.” Chính theo cách này những thiên thần đó 


cũng biệt rõ một người tu còn tàn dư là “người còn tàn dư`... 


(4) “Rồi, khi một Tỳ kheo là người đã đạt tới cách-nhìn (chánh kiến) 
... (5) là người tu trì theo niễm-tin (căn tín) ... (6) người tu trì theo Giáo 
Pháp (căn trí), những thiên thần đó biết rõ vị ấy như vây: “Đức thầy này là 
người đã đạt tới cách-nhìn ... là người tu trì theo Giáo Pháp. Nếu vị này 
về trú ở những chỗ-ở tương hợp, dựa vào những đạo hữu tốt, và điều hòa 
các căn tâm linh, thì có lẽ vị này sẽ tự mình chứng ngộ trí-biết trực tiếp 
ngay trong kiếp này, đó là kết-cuộc tôi thượng của đời sống tâm linh mà vì 
mục tiêu đó những người họ tộc đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sống xuất gia tu hành, và sau khi chứng nhập trong đó, vị ấy an trú trong 
đó.” Chính theo cách này những thiên thần đó cũng biết rõ một người tu 
còn tàn dư là “người còn tàn dư” và người tu không còn tàn dư là “người 


không còn tàn dư.” 


Rồi, hài lòng và vui mừng với những lời của vị trời Tissa, nhanh như 
một người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, thầy Đại Mục-kiên-liên biến 
mất khỏi cõi trời brahmã và hiện ra lại trên Đỉnh Núi Linh Thú. Thầy ấy 
đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên, và 


thưa lại với đức Thê Tôn toàn bộ cuộc nói chuyện với vị trời T1ssa. 


“75 


[Đức Thế Tôn nói:] “Nhưng, này Mục-kièn-liên, vậy là vị trời Tissa 
đã không chỉ cho thầy về loại người thứ bảy, là người an trú trong sự vô 
dấu-hiệu (vô tướng)?! 


“Giờ là lúc cho điều này, thưa Thế Tôn! Giờ là lúc cho điều này, thưa 
bậc Phúc Lành! Đức Thế Tôn hãy chỉ dạy về loại người thứ bảy, là người 
an trú trong sự vô dấu-hiệu. Sau khi nghe được từ đức Thế Tôn, những Tỳ 


kheo sẽ ghi nhớ trong tâm.” 


“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói, này Mục-kiển- 
liên. 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Đại Mục-kiền-liên đáp lại. Đức Thế Tôn đã 
nói điều này: 

(7) “Ö đây, này Mục-kiền-liên, nhờ sự không còn chú-tâm (tác ý) tới 
tất cả mọi dấu-hiệu (hình tướng), một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong 
sự định-tâm vô dấu-hiệu (vô tướng định). Những thiên thần đó biết rõ về 
vị ấy như vầy: “Nhờ sự không còn chú-tâm tới tất cả mọi dấu-hiệu, đức 
thầy này chứng nhập và an trú trong sự định-tâm vô dấu-hiệu. Nếu vị này 
về trũ ở những chỗ-ở tương hợp, dựa vào những đạo hữu tốt, và điều hòa 
các căn tâm linh, thì có lẽ vị này sẽ tự mình chứng ngộ trí-biết trực tiếp 
ngay trong kiếp này, đó là kết-cuộc tôi thượng của đời sống tâm linh mà vì 
mục tiêu đó những người họ tộc đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sống xuất gia tu hành, và sau khi chứng nhập trong đó, vị ấy an trú trong 
đó.” Chính theo cách này những thiên thần đó cũng biết rõ một người tu 
còn tàn dư là “người còn tàn dư” và người tu không còn tàn dư là “người 
không còn tàn dư.”” 


57 (4) Tướng Quân Siha 15 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesäl (Tỳ-xá-li) trong sảnh 
đường mái nhọn, trong khu Rừng Lớn. Lúc đó có vị tướng quân tên là 
Siha đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngôi xuống một 


bên, và thưa: 


76 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


“Thưa Thế Tôn, có thể nào chỉ ra kết quả có thê trực tiếp nhìn thấy 


được (nhãn tiên) của việc bô thí?” 


“Được, này ông Slha, vậy ta sẽ hỏi ông vê vân đê này. Ông cứ trả lời 


nếu thấy phù hợp.” 


(1) “Này ông S1ha, ông nghĩ sao? Như có hai người: (¡) một người 
không có niễm-tin, keo kiệt, bần tiện, và chửi bới, và (ii) một người được 
phú cho niềm-tin, rộng lòng bố thí, vui thích việc từ thiện. Này Sïha, ông 
nghĩ sao? Đối với loại người nào những A-la-hán sẽ ưu tiên thể hiện lòng 
bi-mẫn: (¡) loại người không có niễm-tin, keo kiệt, bần tiện, và chửi bới 
hay (1ñ) loại người được phú cho niềm-tin, rộng lòng bồ thí, vui thích việc 
từ thiện?”154 


“Thưa Thế Tôn, làm sao những A-la-hán lại ưu tiên thê hiện lòng bi- 
mẫn đối với (¡) loại người không có niềm-tin, keo kiệt, bần tiện, và chửi 
bới? Những vị ấy sẽ ưu tiên thể hiện lòng bi-mẫn đối với (ii) loại người 
được phú cho niềm-tin, rộng lòng bồ thí, vui thích việc từ thiện.” 

(2) “Này ông Siha, ông nghĩ sao? Đối với loại người nào những A-la- 
hán sẽ ưu tiên đến gặp: (¡) loại người không có niềm-tin, keo kiệt, bần 
tiện, và (11) chửi bới hay loại người được phú cho niềm-tin, rộng lòng bố 


thí, vui thích việc từ thiện?” 


“Thưa Thế Tôn, làm sao những A-la-hán lại ưu tiên đến gặp (¡) loại 
người không có niềm-tin, keo kiệt, bần tiện, và chửi bới? Những vị ấy sẽ 
ưu tiên đến gặp (1) loại người được phú cho niềm-tin, rộng lòng bồ thí, 
vui thích việc từ thiện.” 

(3) “Này ông STha, ông nghĩ sao? Từ loại người nào những A-la-hán 
sẽ ưu tiên nhận thức ăn cúng dường: (¡) loại người không có niềm-tin, keo 
kiệt, bần tiện, và chửi bới hay (1) loại người được phú cho niềm-tin, rộng 
lòng bó thí, vui thích việc từ thiện?” 

“Thưa Thế Tôn, làm sao những A-la-hán lại ưu tiên nhận thức ăn 
cúng dường từ (¡) loại người không có niềm-tin, keo kiệt, bần tiện, và chửi 


bới? Những vị ấy sẽ ưu tiên nhận thức ăn cúng dường từ (ii) loại người 


s77 


được phú cho niềm-tin, rộng lòng bồ thí, vui thích việc từ thiện.” 


(4) “Này ông Sïha, ông nghĩ sao? Đối với loại người nào những A-la- 
hán sẽ ưu tiên chỉ dạy Giáo Pháp: (¡) loại người không có niềm-tin, keo 
kiệt, bần tiện, và chửi bới hay (1) loại người được phú cho niềm-tin, rộng 
lòng bồ thí, vui thích việc từ thiện?” 


“Thưa Thế Tôn, làm sao những A-la-hán lại ưu tiên chỉ dạy Giáo 
Pháp cho (¡) loại người không có niềm-tin, keo kiệt, bần tiện, và chửi bới? 
Những vị ây sẽ ưu tiên chỉ dạy Giáo Pháp cho (1ñ) loại người được phú 
cho niềm-tin, rộng lòng bồ thí, vui thích việc từ thiện.” 


(5) “Này ông Sïha, ông nghĩ sao? Loại người nào có thể tích tạo danh 
tiếng tốt: (1) loại người không có niềm-tin, keo kiệt, bần tiện, và chửi bới 
hay (1) loại người được phú cho niềm-tin, rộng lòng bồ thí, vui thích việc 
từ thiện?” 


“Thưa Thế Tôn, làm cách nào (ï) loại người không có niềm-tin, keo 
kiệt, bần tiện, và chửi bới có thể tích tạo danh tiếng tốt? Chính (¡) loại 
người được phú cho niềm-tin, rộng lòng bố thí, vui thích việc từ thiện mới 
có thê tích tạo danh tiếng tốt.” 


(6) “Này ông Siha, ông nghĩ sao? Loại người nào có thể đến gặp bất 
kỳ hội chúng nào—dù đó là hội chúng của những người giai cấp chiến-sĩ, 
những bà-la-môn, những gia-chủ, hay những tu-sĩ (sa-môn)—một cách tự- 
tin và bình-tnh: (1) loại người không có niềm-tin, keo kiệt, bần tiện, và 
chửi bới hay (1) loại người được phú cho niềm-tin, rộng lòng bố thí, vui 
thích việc từ thiện?” 


“Thưa Thế Tôn, làm cách nào (ï) loại người không có niềm-tin, keo 
kiệt, bần tiện, và chửi bới có thể đến gặp bất kỳ hội chúng nào—dù đó là 
hội chúng của những người giai cấp chiến-sĩ, những bà-la-môn, những 
gia-chủ, hay những tu-sĩ (sa-môn)—một cách tự-tin và bình-nh cho 
được? Chính (¡) loại người được phú cho niềm-tin, rộng lòng bồ thí, vui 
thích việc từ thiện mới có thể đến gặp bất kỳ hội chúng nào ... một cách 


tự-tin và bình-tĩnh.” 


78 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


(7) “Này ông Siha, ông nghĩ sao? Khi thân tan rã, sau khi chết, loại 
người nào sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một 
cõi trời: (1) loại người không có niềm-tin, keo kiệt, bần tiện, và chửi bới 
hay (1) loại người được phú cho niềm-tin, rộng lòng bồ thí, vui thích việc 
từ thiện?” 


“Thưa Thế Tôn, làm cách nào () loại người không có niềm-tin, keo 
kiệt, bần tiện, và chửi bới có thể được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, 
hay trong một cõi trời, khi thân tan rã, sau khi chết? Chính (đi) loại nØười 
được phú cho niềm-tin, rộng lòng bồ thí, vui thích việc từ thiện mới có thê 
được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời, khi 


thân tan rã, sau khi chết.” 


Thưa Thế Tôn, con không cần phải đặt niềm-tin vào đức Thế Tôn về 
sáu kết-quả được nhìn thấy trực tiếp này của sự bố-thí mà đức Thế Tôn đã 
mới nói ra. Vì con cũng biết về sáu điều đó. Vì con là một người bố-thí, 
người rộng lòng cho-đi, và (¡) những A-la-hán sẽ ưu tiên đến gặp con. Con 
là một người bố-thí, người rộng lòng cho-đi, và (1) những A-la-hán sẽ ưu 
tiên thể hiện lòng-bi mẫn đối với con. Con là một người bố-thí, người 
rộng lòng cho-đi, và (1i) những A-la-hán sẽ ưu tiên nhận thức ăn cúng 
dường từ con. Con là một người bố-thí, người rộng lòng cho-đi, và (iv) 
những A-la-hán sẽ ưu tiên chỉ dạy Giáo Pháp cho con. Con là một người 
bồ-thí, người rộng lòng cho-đi, và (v) con sẽ tích tạo được danh tiếng tốt. 
Con là một người bố-thí, người rộng lòng cho-đi, và (vi) hội chúng nào 
con đến gặp——dù đó là những người giai cấp chiến-sĩ, những bà-la-môn, 
những gia-chủ, hay những tu-sĩ—con đến gặp một cách tự-tin và bình- 
tĩnh. Con không cần phải đặt niềm-tin vào đức Thế Tôn về sáu kết-quả 
được nhìn thấy trực tiếp này của sự bố-thí mà đức Thế Tôn đã mới nói ra. 
Vì con cũng biết về sáu điều đó. (vii) Nhưng điều thứ bảy (về kết-quả 
thuộc kiếp sau của sự bố thí) thì con chưa biết về điều này, cho nên điều 


này con đặt niêm-tin vào đức Thê Tôn.” 


“Đúng là vậy, này ông Siha, đúng là vậy! Khi thân tan rã, sau khi 


chết, một người bố-thí, người rộng lòng cho-đi được tái sinh trong một 


«79 


nơi-đến tốt lành, trong một cõi trời.” 


58 (5) Không Cân Che Giấu 


“Này các Tỳ kheo, có bốn điều mà Như Lai không cần che giấu và 
ba điều vì đó Như Lai không thê bị quở trách. !Š 


- “Và cái gì là bôn điêu Như Lai không cân che giâu? 


(1) “Này các Tỳ kheo, Như Lai là người có hành-vi thân được trong- 
sạch (thân hành thanh tịnh). Không có hành-vi thân tà ác ở phần nào của 
Như Lai cần phải che giấu [với ý nghĩ]: “Đừng để người khác tìm thấy chỗ 


này của ta. 


(2) Như Lai là người có hành-vi miệng được trong-sạch (khẩu hành 
thanh tịnh). Không có hành-vi miệng tà ác ở phần nào của Như Lai cần 
phải che giấu [với ý nghĩ]: “Đừng để người khác tìm thấy chỗ này của ta. 


(3) Như Lai là người có hành-vi tâm được trong-sạch (tâm hành 
thanh tịnh). Không có hành-vi tâm tà ác ở phần nào của Như Lai cần phải 


che giấu [với ý nghĩ]: 'Đừng để người khác tìm thấy chỗ này của ta. 


(4) Như Lai là người có sự mưu-sinh được trong-sạch (chánh mạng 
thanh tịnh). Không có sự mưu-sinh sai trái ở phần nào của Như Lai cần 


phải che giấu [với ý nghĩ]: 'Đừng để người khác tìm thấy chỗ này của ta. 
“Đây là bốn điều mà Như lai không cần che giấu. 
- “Và cái gì là ba điều mà vì đó Như Lai không thê bị quở trách? 


(5) “Này các Tỳ kheo, Như Lai là người có Giáo Pháp được giảng 
bày một cách hay khéo. Đối với điều này, ta không thấy có căn cứ nào dựa 
vào đó một tu sĩ, bà-la-môn, thiên thần, Ma-vương, trời Brahma, hay bắt 
cứ ai trong thế gian có thể có lý quở trách ta như kiểu: “Vì những lý do 
như vầy và như vậy, cho nên Giáo Pháp của ông là không được giảng bày 
một cách hay khéo.” Vì ta không thấy có một căn cứ nào như vậy, nên ta 


sông an-toàn, không sợ-hãi, và tự-tin. 


§0 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


(6) “Ta đã khéo léo tuyên thuyết cho những đệ tử của ta sự tu-tập dẫn 
tới Niết-bàn theo một cách mà nếu tu tập đúng theo đó [và đạt tới] sự tiêu- 
diệt ô-nhiễm, thì họ sẽ tự mình, ngay trong kiếp này, bằng sự trí-biết trực 
tiếp, chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, 
và sau khi đã chứng nhập trong đó, họ an trú trong đó. Đối với điều này, ta 
không thấy có căn cứ nào dựa vào đó một tu sĩ, bà-la-môn, thiên thần, Ma- 
vương, trời Brahmä, hay bất cứ ai trong thế gian có thể có lý quở trách ta 
như kiểu: “Vì những lý do như vây và như vậy, cho nên ông đã không 


156 sự tu-tập dẫn tới Niết- 


khéo léo tuyên thuyết cho những đệ tử của ông 
bàn theo một cách mà nếu tu tập đúng theo đó [và đạt tới] sự tiêu-diệt ô- 
nhiễm, thì họ sẽ tự mình, ngay trong kiếp này, bằng sự trí-biết trực tiếp, 
chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và 
sau khi đã chứng nhập trong đó, họ an trú trong đó.” Vì ta không thấy có 


một căn cứ nào như vậy, nên ta sông an-toàn, không sợ-hãi, và tự-tin. 


(7) “Này các Tỳ kheo, hội chúng của ta gồm có nhiều trăm đệ tử, mà 
họ: với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực 
tiếp, họ đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải- 
thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, họ an trú trong đó. 
Đối với điều này, ta không thấy có căn cứ nào dựa vào đó một tu sĩ, bà-la- 
môn, thiên thân, Ma-vương, trời Brahma, hay bất cứ ai trong thế gian có 
thể có lý quở trách ta như kiểu: “Vì những lý do như vây và như vậy, cho 
nên không đúng là hội chúng của ông gồm có nhiều trăm đệ tử, mà họ: với 
sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, 
họ đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát 
nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, họ an trú trong đó." Vì ta 
không thấy có một căn cứ nào như vậy, nên ta sống an-toàn, không sợ-hãi, 


và tự-tin. 
“Đây là ba điều vì đó Như Lai không thể bị quở trách. 


“Này các Tỳ kheo, trên đây là bốn điều mà Như Lai không cần che 
giấu và ba điều vì đó Như Lai không thể bị quở trách.” 


„8l 


59 (6) Ngài Kimbila '*“ 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kimbilãä trong một vườn cây 
nicula (lộc vừng). Lúc đó có Ngài Kimbila đến gặp và kính lễ đức Thế 


Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa: 


- “Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do Giáo Pháp tốt lành 
không tiếp tục dài lâu sau khi một Như Lai bát-niết-bàn? 


“(1) Ở đây, này Kimbila, sau khi một Như Lai bát-niết-bàn [chứng 
ngộ Niết-bàn cuối cùng], những Tỳ kheo, những Tỳ kheo mi, đệ tử tại gia 
nam, và đệ tử tại g1a nữ sống không có sự tôn trọng và tôn kính đối với Vị 
Thầy (Phật). (2) Họ sống không có sự tôn trọng và tôn kính đối với Giáo 
Pháp. (3) Họ sống không có sự tôn trọng và tôn kính đối với Tăng Đoàn. 
(4) Họ sống không có sự tôn trọng và tôn kính đối với sự tu-tập. (5) Họ 
sống không có sự tôn trọng và tôn kính đối với sự định-tâm (thiền định). 
(6) Họ sống không có sự tôn trọng và tôn kính đối với sự chuyên-chú. (7) 
Họ sống không có sự tôn trọng và tôn kính đối với sự hiễu-khách (tiếp đón 
và giúp đỡ những đồng đạo đến ở). Đây là nguyên nhân và lý do Giáo 
Pháp tốt lành không tiếp tục dài lâu sau khi một Như Lai bát-niết-bàn. 


- “Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do Giáo Pháp tốt lành 


sẽ tiếp tục đài lâu sau khi một Như Lai bát-niết-bàn?” 


“(1) Ở đây, này Kimbila, sau khi một Như Lai bát-niết-bàn, những Tỳ 
kheo, những Tỳ kheo ni, đệ tử tại gia nam, và đệ tử tại gia nữ sống VỚI SỰ 
tôn trọng và tôn kính đối với Vị Thầy (Phật). (2) Họ sống với sự tôn trọng 
và tôn kính đối với Giáo Pháp. (3) Họ sống với sự tôn trọng và tôn kính 
đối với Tăng Đoàn. (4) Họ sống với sự tôn trọng và tôn kính đối với sự tu- 
tập. (5) Họ sống với sự tôn trọng và tôn kính đối với sự định-tâm. (6) Họ 
sống với sự tôn trọng và tôn kính đối với sự chuyên-chú. (7) Họ sống với 
có sự tôn trọng và tôn kính đối với sự hiếu-khách. Đây là nguyên nhân và 
lý do Giáo Pháp tốt lành sẽ tiếp tục dài lâu sau khi một Như Lai bát-niết- 


”? 


bàn. 


82 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


60 (7) Bảy Phẩm Chất 


“Này các Tỳ kheo, có được bảy phẩm chất, một Tỳ kheo chắng bao 
lâu, với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết 
trực tiếp, sẽ tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải- 
thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi chứng nhập trong đó, có thê an trú trong đó. 
Bảy đó là gì? 

“Ở đây, một Tỳ kheo được phú cho niềm-tin, có giới-hạnh, học-hiều 
nhiều, sống tách-ly (ấn dật, ẩn tu, lánh trần), nỗ-lực (tinh tắn), có chánh- 
niệm, và có trí. Có được bảy phẩm chất này, một Tỳ kheo chăng bao lâu, 
với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, băng trí-biết trực 
tiếp, sẽ tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát 


nhờ trí-tuệ, và sau khi chứng nhập người đó, có thê an trú trong đó.” 


61 (8) Ngủ Gục 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ 
người Bhagøa, ở Sumsumâragrra, trong khu vườn nai ở Rừng Bhesakalä. 
Bấy giờ, vào lúc đó Ngài Đại Mục-kiền-liên đang ngồi và ngủ gục!'® 
trong làng Kallavalamutta nơi có những người dân Ma-kiệt-đà (Magadha). 
Với mắt thiên thánh (thiên nhãn thông), đã được thanh lọc và vượt trên 
loài người, đức Thế Tôn đã nhìn thấy thầy Đại Mục-kiền-liên đang ngồi 
và ngủ gục. Rồi, nhanh như một người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, 
đức Thế Tôn đã biến mắt khỏi khu vườn nai ở Rừng Bhesakalã và hiện ra 
trước mặt thầy Mục-kiên-liên. Đức Thế Tôn ngôi xuống chỗ ngồi đã được 


dọn sẵn và nói: 

“Này Mục-kiền-liên, thầy đang ngủ gục phải không? Mụuc-kiền-liên, 
thầy đang ngủ gục phải không? 

“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 

(1) “Bởi vậy, này Mục-kiền-liên, khi thầy đã bị buồn ngủ thì thầy 


không nên chú tâm hay tu dưỡng đối-tượng mà thầy đang chú tâm vào nó. 


.-83 


Bằng cách như vậy thì có thể đẹp được sự buồn-ngủ của thầy. 


(2) “Nhưng nếu thầy không thể dẹp bỏ sự buồn-ngủ theo cách như 
vậy, thầy nên soi xét, xem xét, và bằng tâm tra xét Giáo Pháp mà thầy đã 
nghe và đã học. Bằng cách như vậy thì có thể dẹp được sự buồn-ngủ của 
thầy. 


(3) “Nhưng nếu thầy không thể dẹp bỏ sự buồn-ngủ theo cách như 
vậy, thầy nên tụng đọc một cách chi tiết Giáo Pháp mà thầy đã nghe và đã 


học. Bằng cách như vậy thì có thê dẹp được sự buồn-ngủ của thầy. 


(4) “Nhưng nếu thầy không thể dẹp bỏ sự buôn-ngủ của thầy theo 
cách như vậy, thầy nên dùng hai tay kéo mạnh hai tai và chà mạnh hai 


chân. Bằng cách như vậy thì có thê dẹp được sự buồn-ngủ của thầy. 


(5) “Nhưng nếu thầy không thể dẹp bỏ sự buồn-ngủ của thầy theo 
cách như vậy, thầy nên đứng dậy khỏi chỗ ngôi, dùng nước chà rửa mắt, 
quét nhìn hết bốn hướng, và ngước nhìn những chòm sao và các vì sao 


trên trời. Bằng cách như vậy thì có thê dẹp được sự buồn-ngủ của thầy. 


(6) “Nhưng nếu thầy không thể dẹp bỏ sự buồn-ngủ theo cách như 
vậy, thầy nên chú tâm (tác ý) tới sự nhận-thức về ánh sáng: thầy nên chủ 
động (đảm nhận, nhận lấy) sự nhận-thức về ban ngày như vầy: “Ban ngày 
như sao, ban đêm như vậy; ban đêm như sao, ban ngày như vậy.' Vậy đó, 
với một cái tâm được mở rộng và không bị che đậy, thầy nên tu tập một 
cái tâm thắm nhuằn sự chiếu sáng. Bằng cách như vậy thì có thê dẹp được 


sự buôn-ngủ của thây. 


(7) “Nhưng nếu thầy không thể dẹp bỏ sự buồn-ngủ theo cách như 
vậy, thầy nên chủ động (đảm nhận, nhận lấy) sự [thể dục] đi-tới và đi-lại, 
nhận thức thứ ở sau lưng và thứ ở trước mặt, thu hút những giác-quan của 
mình vào đó và gom tâm mình vào đó. Bằng cách như vậy thì có thể dẹp 
được sự buồn-ngủ của thầy. 

“Nhưng nếu thầy không thê dẹp bỏ sự buồn-ngủ của mình theo cách 
như vậy, thầy nên nằm xuống nghiêng bên phải trong tư thế của sư tử, với 


chân trái đặt trùng lên chân phải, có chánh-niệm và sự rõ-biêt, sau khi đã 


84 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


lưu nhớ trong tâm ý định (thời điểm) mình thức dậy. Khi thầy tỉnh dậy, 
thầy nên ngồi dậy liền, [nghĩ rằng]: “Ta không có ý định nằm nghỉ cho 
sướng, lười biếng cho sướng, ngủ cho sướng." Này Mục-kiển-liên, chính 


theo cách này thầy nên tu tập bản thân. 


“Bởi vậy, này Mục-kiền-liên, thầy nên tu tập bản thân như vầy: 
“Chúng ta sẽ không đến gặp những gia đình [để khất thực] với cái đầu 
căng phông tính tự-cao.” Này Mục-kiền-liên, chính theo cách này thầy nên 
tu tập bản thân. Này Mục-kiền-liên, ví dụ có một Tỳ kheo đến gặp các gia 
đình với một cái đầu căng phông tính tự-cao. Rồi các gia đình có nhiều 
việc phải làm, và do vậy khi một Tỳ kheo xuất hiện họ có thê không chú ý 
tới thầy ấy. Trong trường hợp đó Tỳ kheo đó có thể nghĩ: “Ai khiến cho 
gia đình này không tiếp ta? Hình như những người này giờ chỉ thờ ơ đối 
với ta." Theo cách này, do không được cúng dường một người cảm thấy bị 
nhục; khi cảm thấy bị nhục, người đó trở nên bắt-an; khi một người bị bất- 
an, người đó mất sự kiềm-chế. Tâm của một người không có sự kiỀm-chế 


thì rời xa sự định-tâm. 


“Bởi vậy, này Mục-kiển-liên, thầy nên tu tập bản thân như vậy: 
“Chúng ta sẽ không dính vào những cuộc nói chuyện tranh cãi. Chính 
theo cách này thây nên tu tập bản thân. Khi có cuộc nói chuyện tranh cãi, 
thì sẽ có những lời lẽ quá đáng. Khi có những lời lẽ quá đáng, một người 
trở nên bắt-an; khi một người bị bắt-an, người đó mất sự kiềm-chế. Tâm 


của một người không có sự kiêm-chê thì rời xa sự định-tâm. 


“Này Mục-kiển-liên, ta không đề cao sự dính líu với mọi người này 
nọ, ta cũng không đề cao sự không dính líu với ai cả. Ta không đề cao sự 
dính líu với những người tại gia và những tu sĩ, nhưng ta đề cao sự dính 
líu với những nơi-ở yên-tĩnh và không-ôn, nơi tránh xa đám đông người, 
tránh xa nơi đông dân cư trú, và thích hợp cho sự tách-ly (ấn dật, ấn tu, 


lánh trần).” 


Sau khi điều này được nói ra, thây Đại Mục-kiên-liên đã thưa với đức 
Thê Tôn:!52 


5Ö 85 


“Thưa Thế Tôn, nói tóm gọn thì theo cách nào một Tỳ kheo sẽ được 
giải-thoát trong sự tắt-ngắm dục-vọng (ái tận), là bậc nhất trong số những 
thiên thần và loài người: là người đã đạt tới chung-kết tối thượng, đã giành 
được “sự an-toàn khỏi mọi sự trói-buộc”, đã sống đời sống tâm linh tối 
thượng, và đã đạt tới kết-cuộc tối thượng?” 


“Ở đây, này Mục-kiền-liên, một Tỳ kheo đã nghe điều: “Không có gì 
đáng để bám vào.” Sau khi một Tỳ kheo đã nghe điều: “Không có gì đáng 
để bám vào', người đó trực-tiếp biết tất cả mọi sự. Sau khi đã trực-tiếp 
biết tất cả mọi sự, người đó hoàn-toàn hiểu tất cả mọi sự. Sau khi hoản- 
toàn hiểu tất cả mọi sự, mọi cảm-giác người đó cảm nhận—dù là sướng 
hay khổ hay không sướng không khổ—người đó an trú quán sát sự vô- 
thường trong những cảm-giác đó, quán sát sự phai-biễn trong những cảm- 
giác đó, quán sát sự chấm-dứt trong những cảm-giác đó, quán sát sự từ-bỏ 
trong những cảm-giác đó. Khi người đó an trú quán sát sự vô-thường ... 
sự phai-biến ... sự chấm-dứt ... sự từ-bỏ trong những cảm-giác đó, người 
đó không còn dính-chấp vào bất cứ thứ gì trong thế giới. Không dính- 
chấp, người đó không còn động-vọng. Không còn động-vọng, người đó tự 
mình chứng ngộ Niết-bàn. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống 
thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở 
lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 

“Nói một cách vắn tắt, này Mục-kiền-liên, chính theo cách này một 
Tỳ kheo là bậc nhất trong số những thiên-thần và loài người: là người đã 
đạt tới chung-kết tối thượng, đã giành được “sự an-toàn khỏi mọi sự trói- 
buộc”, đã sống đời sống tâm linh tối thượng, và đã đạt tới kết-cuộc tối 


thượng.” 


62 (9) Đừng Sợ Công Đức 159 


“Này các Tỳ kheo, đừng sợ công-đức. Công-đức là một cách để chỉ 
sự hạnh-phúc (tức công-đức là sự hạnh-phúc). 


“Ta nhớ lại rằng từ rất lâu ta đã từng nếm trải những kết-quả đáng 


86 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


thích, đáng vui và dễ chịu của công-đức đã được tích tạo trước đó. Trong 
bảy năm ta tu tập tâm-từ. Hệ quả là, trong suốt bảy đại-kiếp thế giới tan- 
hoại và tiến-hóa ta không quay lại thế gian này. Khi thế giới đang tan-hoại 
ta đã trú ở [cõi trời các thiên thần] chiếu hào quang thành dòng (quang âm 
thiên). 

“Khi thế giới đang tiễn-hóa lại, ta được tái sinh trong một thiên cung 
trống của trời Brahma.!°Š! Ở đó ta là trời Brahmã,'ŠŠ vị trời Brahma Lớn 
(Đại Phạm thiên), người chính phục, người không bị chính phục, người 
nhìn thấy vũ trụ (biến tri), người nắm vững sự làm-chủ (tự tại). Sáu mươi 
ba lần ta đã từng là vua trời Sakka (Đế-thích), vua của những thiên thần. 
Mấy trăm lần ta đã từng là một vị vua quay chuyền bánh xe (chuyên luân 
vương), vị vua chân chính trị vì bằng Giáo Pháp, một người chinh phục có 
sự trị vì trải rộng khắp tận bốn bờ biên giới, người đã đạt được sự ôn-định 
trong xứ sở của mình, người có được bảy báu. Ta từng có bảy báu này, đó 
là: xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, quan ngân khố báu, và 
quan quân sư báu là thứ bảy. Ta đã từng có hơn một ngàn con trai là 
những anh hùng, mạnh mẽ, có thể nghiền nát những đội quan của kẻ thù 
của mình. Ta đã từng thống trị sau khi đã chinh phục địa cầu này cho tới 
bờ biên giáp các đại đương của nó, không phải bằng bạo lực và vũ khí mà 


bằng Giáo Pháp. !5 


“Nếu người tìm kiếm hạnh-phúc, 

Hãy nhìn kết quả của công-đức, 

[Là kết quả của] những nghiệp thiện lành. 
Bảy năm ta tu tập tâm-từ, 

Này các Tỷ kheo, 

Ta không trở lại thế gian này, 


Suốt bảy đại kiếp thế giới tan-hoại và tiến-hóa. 


“Khi thế giới đang tan hoại biễn mắt, 
Ta đến trú ở [cõi trời] quang âm thiên. 
Khi thế giới đang khởi tạo tiễn hóa, 


Ta đến trú ở một [thiên cung] trống ở cõi trời Brahmä. 


“Bảy lần ta từng là vị trời Brahmä, 
Bậc năm vững sự tự-chủ; 
Ba mươi sáu lần ta từng là vua của những thiên thần, 


Thực thi sự trị vì các những thiên thần. 


“Ta từng là một vị chuyên luân vương, 

Là chúa tế của cõi Diêm-phù-nè (Jambudipa), 'Š* 
Là một vị vua giai cấp chiến-sĩ được phong vương, 
Người thống trị giữa loài người. 

“Không bằng sức mạnh, không bằng vũ khí, 
Ta chinh phục trái đất này. 

Ta trị vì khắp nơi bằng sự chân-chính, 
Không bằng sự bạo lực, chỉ bằng Giáo Pháp, !'SSŠ 
Thực thi sự trị vì băng Giáo Pháp khắp trái đất này. 


'“Fa từng sinh ra trong một gia đình giàu có, 

Với nhiều của cải và tài sản, 

[Một gia đình] được phú cho tất cả những thứ dục-lạc, 
Và có được bảy báu. 

Điều này được khéo dạy bởi các vị Phật, 

Là những bậc thiện-từ của thế gian: 

Đây là nguyên nhân của sự lớn-lao 


Nhờ đó một người được gọi là chúa tê của trái đât.!556 


“Ta từng là!5”” một vị vua sáng chói với sự huy hoàng, 
Một người có nhiều của cải và sản vật. 

Ta từng là chúa tế của cõi Diêm-phù-nè, 

Uy lực và vinh quang. 

A1 mà không đặt sự tin-tưởng vào sự nghe được như vậy, 
Ngay cả đó là những loài thấp sanh? 

“Do vậy ai mong muốn sự tốt đẹp, 

Khát nguyện đạt tới điều lớn-lao, 


Thì nên sâu sắc tôn kính Giáo Pháp thiện lành, 


°ẳ 87 


88 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


Tưởng niệm giáo lý của những vị Phật.”!°°° 


63 (10) Những Người Vự 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãävatthi (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó, vào buổi sáng, đức Thế 
Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, và đi tới tư gia của gia chủ 
Cấp Cô Độc (Anathapindika), tới nơi đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi 


đã được dọn sẵn cho mình. 

Ngay lúc đó, có người trong tư gia của gia chủ Cấp Cô Độc đang la 
lối và ồn ào. Rồi gia chủ Cấp Cô Độc đã ra gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức 
Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn mới nói với ông: 

“Này gia chủ, tại sao những người trong nhà đang la lối và ồn ảo như 
vậy? Người ta nghe tưởng như những ngư dân đang la hét kéo lưới.” 


“Thưa Thế Tôn, đó là con dâu Sujãtã của con, là người giàu sang và 
được cưới đến đây từ một gia đình giàu có. Cô ấy không vâng lời của cha 
chồng, mẹ chồng, hay của chồng. Cô ấy không tôn vinh, tôn trọng, kính 
trọng, hay và tôn kính đức Thế Tôn.” 

Rồi đức Thế Tôn đã nói với Sujãtã: “Này Sujãtã, hãy đến đây.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, cô đáp lại. Cô ta đến chỗ đức Thế Tôn, kính lễ, 
và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn mới nói với cô ấy: 

“Này Sujãtã, một người đàn ông có thể có bảy loại vợ. Bảy đó là gì? 
Vợ như sát nhân, vợ như kẻ trộm, vợ như bạo chúa, vợ như mẹ, vợ như 
em gái, vợ như người bạn, và vợ như nô lệ. Một người có thể có bảy loại 


vợ như vây. Con thuộc loại nào?” 


“Thưa Thế Tôn, con không hiểu được chỉ tiết ý nghĩa của lời Thế Tôn 
mới nói ra một cách vắn tắt. Vậy đức Thế Tôn hãy chỉ dạy cho con Giáo 
Pháp theo cách đề con có thể hiểu chi tiết ý nghĩa của lời mới được nói ra 


một cách văn tắt như vậy.” 


°ồ 89 


“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, cô ấy đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 
“Với cái tâm thù ghét, 
Không có sự cảm thương; 
Ham muốn người khác, 
Khinh khi chồng mình, 
Tìm cách giết chồng mình, 
Là người đã bỏ của cải để cưới mình: 
Vợ như vầy được gọi là vợ như sát nhân. 
“Khi chồng tích tạo của cải bằng công sức cực nhọc, 
Bằng nghề thủ công, nghề buôn bán, hay nghề nông, 
Vợ cứ có lấy cắp, 
Ngay cả khi chồng [kiếm được] ít ỏi: 
Vợ như vậy được gọi là vợ như kẻ cắp. 


“Vợ tham ăn lười biếng, 

Không chịu làm việc gì, 

Nói lời gắt gỏng, mắng nhiếc, hỗn láo, 

Người thống trị người chồng nuôi nẵng mình: 


Vợ như vậy được gọi là vợ như bạo chúa. 


“Vợ luôn luôn nhân từ và cảm thương, 
Là người bảo vệ chông như người mẹ bảo vệ con, 
Bảo vệ của cải chông làm có được: 


Vợ như vậy được gọi là vợ như mẹ. 


“Vợ luôn coi trọng chồng mình, 

Như người em gái đối với anh mình, 
Tận tình, làm theo ý của chồng: 

Vợ như vậy được gọi là vợ như em gái. 
“Vợ vui mừng mỗi khi nhìn thấy chồng, 
Như một người bạn lâu năm mới gặp lại; 


Được khéo nuôi dạy, tận tụy hết mình vì chồng: 


90 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


Vợ như vậy được gọi là vợ như người bạn (tri kỷ). 


“Vợ luôn nhẫn nhịn và dịu hiền, 
Ngay cả khi có bị bạo lực đòn roi,!Š2 

Vợ chịu nhỊn chồng mình với một cái tâm không thù ghét, 
Nhẫn nhịn, phục tùng theo ý chồng: 


Vợ như vậy được gọi là vợ như nô lệ. 


“Những loại vợ được gọi là: 

Sát nhân, kẻ cắp, và bạo chúa, 

Là thất đức, gắt gỏng, bất kính trọng, 

Khi thân tan rã (sau khi chết) sẽ đi xuống địa ngục. 


“Nhưng những loại vợ được gọi là: 
Mẹ, em gái, người bạn, và nô lệ, 
Ôn định về đức-hạnh, giữ giới-hạnh lâu dài, 
khi thân tan rã sẽ đi lên cõi trời. 
“Này Sujãtã, một người có thê có bảy loại vợ như vậy. Giờ con muốn 


là vợ loại nào?” 


“Thưa Thế Tôn, bắt đầu từ hôm nay, Thế Tôn hãy coi con là một 


người vợ như nô lệ.” 


64 (11) Sân Hận !°0 


“Này các Tỳ kheo, có bảy điều (thiệt hại) xảy ra cho một người sân 


hận—và càng làm cho kẻ thù đắc chí và lợi thế hơn mình. Bảy đó là gì? 


(1L) “Người thù hay rủa kẻ thù (của mình): “Câu cho hắn xấu xí!'. Vì 
sao vậy? Vì một người thù đâu ưa kẻ thù của mình được đẹp đẽ. (Chưa 
biết cầu được không) nhưng khi một người tức giận—bị chi phối và không 
chế bởi sân hận—giờ cho dù mình có tắm rửa, xức dầu thơm, cắt tỉa râu 
tóc, mặc đồ trắng tinh, /hì mình cũng bị xấu xí (với mặt nhăn nhó, bực 
tức); tất cả chỉ vì sân hận. Đây là điều ứ nhất xảy ra cho một người sân 


hận—và càng làm cho kẻ thù đắc chí và lợi thế hơn mình. 


NẠI 


(2) “Lại nữa, người thù hay rủa kẻ thù: “Cầu cho hắn chẳng được ngủ 
ngon!” Vì sao vậy? Vì một người thù đâu muốn kẻ thù của mình được ngủ 
ngon. (Chưa biết cầu được không) nhưng khi một người tức giận—bị chỉ 
phối và khống chế bởi sân hận—giờ cho dù mình có ngủ trên giường được 
phủ bằng ra trắng, phủ bằng ra len, phủ bằng ra thêu hoa, phủ bằng tắm da 
hươu, có mái vòm ở trên đầu, hoặc ngủ trên ghế dài có gối đỏ ở hai đầu, 
thì mình cũng không ngủ ngon (với lòng bực tức, thù ghét); tất cả chỉ vì 
sân hận. Đây là điều / hai xảy ra cho một người sân hận—và càng làm 


cho kẻ thù đắc chí và lợi thế hơn mình. 


(3) “Lại nữa, người thù hay rủa kẻ thù: ' Cầu cho hắn chẳng được lợi 
gì Vì sao vậy? Vì một người thù đâu thích kẻ thù của mình được lợi. 
(Chưa biết cầu được không) nhưng khi một người tức giận—bị chi phối và 
khống chế bởi sân hận—giờ khi mình bị thiệt hại, lại nghĩ “Ta đã được 
lợi”; và khi mình được lợi, lại nghĩ “Ta bị thiệt hại”. Giờ mình cứ cố chấp 
những ý nghĩ ngược ngạo như vậy [ngược với sự thật], ¿hi những điều đó 
dân tới khổ đau và thiệt hại cho người đó lâu đài (do nghĩ quân, nghĩ thù); 
tất cả chỉ vì sân hận. Đây là điều /hứ ba xảy ra cho một người sân hận——và 


càng làm cho kẻ thù đắc chí và lợi thế hơn mình. 


(4) “Lại nữa, một người thủ hay rủa kẻ thù: “Cầu cho hắn chẳng được 
giàu có!” Vì sao vậy? Vì một người thù đâu thích kẻ thù của mình được 
giàu có. (Chưa biết cầu được không) nhưng khi một người tức giận—bị 
chi phối và khống chế bởi sân hận—giờ tài sản do mình làm ra bằng nỗ 
lực tháo vát, được tích lũy băng chính đôi tay của mình, có được từ mô 
hôi công sức của mình—íhì fäi sản chân chính mình có được một cách 
chân chính thì lại bị vua chúa ra lệnh tịch thu sung vào công quỹ triều 
đình [cứ như “của đóng phạt” cho nghiệp sân hận của mình vậy] (giống 
nhu quả báo nhãn tiền); tất cả chỉ vì sân hận. Đây là điều /# øz xảy ra cho 
một người sân hận—và càng làm cho kẻ thù đắc chí và lợi thế hơn mình. 

(5) “Lại nữa, một người thù hay rủa kẻ thù: “Câu cho hắn không được 
danh tiếng gì! Vì sao vậy? Vì một người thù đâu thích kẻ thù mình được 
danh tiếng. (Chưa biết cầu được không) nhưng khi một người tức giận— bị 


92 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


chi phối và khống chế bởi sân hận—giờ danh tiếng mình có được nhờ sự 
chú tâm cần mẫn bấy lâu giờ cững bị mắt đi (do thù hận sẽ làm nhiều điều 
bất chấp, làm mất danh tiếng của mình); tất cả chỉ vì sân hận. Đây là điều 
thứ năm xảy ra cho một người sân hận—và càng làm cho kẻ thù đắc chí 


và lợi thế hơn mình. 


(6) “Lại nữa, một người thù hay rủa kẻ thù: “Câu cho hắn chẳng có 
bạn bè nào!” Vì sao vậy? Vì một người thù đâu thích kẻ thù mình có được 
bạn bè. (Chưa biết cầu được không) nhưng khi một người tức giận—bị chỉ 
phối và khống chế bởi sân hận—giờ bạn bè, đồng nghiệp, và người thân 
của mình giờ tránh gặp mình (vì họ thấy mình thù hận, làm điều bất chấp); 
tất cả chỉ vì sân hận. Đây là điều /h sáu xảy ra cho một người sân hận— 


và càng làm cho kẻ thù đắc chí và lợi thế hơn mình. 


(7) “Lại nữa, một người thù hay rủa kẻ thù: “Cầu cho hắn, sau khi 
thân tan rã, sau khi chết, hắn sẽ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong 
một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục”. Vì sao vậy? 
Vì một người thù đâu thích kẻ thù mình được tái sinh lên cõi tiên cõi trời. 
(Chưa biết cầu được không) nhưng khi một người tức giận—bị chi phối và 
khống chế bởi sân hận—giờ mình đã dính những hành-vi xấu ác bằng 
thân, lời-nói, và tâm. Hậu quả là, vẫn do bị chỉ phối bởi sân hận, khi thân 
mình tan rã, sau khi chết, mình bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong 
một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục; tất cả chỉ vì 
sân hận. Đây là điều thứ bảy xảy ra cho một người sân hận—và càng làm 


cho kẻ thù đắc chí và lợi thế hơn mình. 


“Có bảy điều như vậy xảy ra cho một người sân hận—và càng làm 
cho kẻ thù đắc chí và lợi thế hơn mình. 
Người tức giận thì xấu xí; 
Người đó cũng ngủ không ngon; 
Sau khi đạt được điều ích lợi, 


Người đó lại coi đó là điêu nguy hiểm.!°6! 








Người sân hận, 


Bị chi phối bởi sân hận, 

Sau khi đã giết chóc bằng thân và lời-nói, '52 
Sẽ bị mất mát của cải. 

Bị điên tiết bởi sân hận, 

Người đó chỉ chuốc lấy tiếng xấu. 

Họ hàng, bạn bè và người thân 


Đêu tránh né người nóng giận. 


Sân hận là một nguyên nhân của sự nguy hại; 
Sân hận làm hỗn loạn tâm thần. 

Người ta không còn nhận biết được, 

Mối hiểm họa đã khởi sinh ở bên trong. 
Người tức giận không biết điều tốt lành; 
Người sân hận không nhìn thấy Giáo Pháp. 
Chỉ có sự mù-quáng và sự u-tối dày đặc, 

Khi sân hận chi phối một người. 

Khi người tức giận gây ra tốn hại 

Dù là một cách dễ dàng hay một cách khó khăn, 
Sau đó, sau khi cơn tức giận đã qua, 

Người đó bị dày vò như bị lửa thiêu đốt. 
Người đó thể hiện tính ngang ngạnh, 

Như ngọn lửa gây ra ngọn khói. 

Khi cơn giận lan ra bên ngoài, 


Người ta sẽ bực tức vì (tính khí của) người đó. 'Š%3 


Người đó không biết xấu-hồ hay sợ-hãi điều sai trái, 


Lời nói bất tôn trọng: 








Người bị chi phối bởi sân hận, 

Thì không có hòn đảo [sự an toàn] nào cả. 
Ta sẽ nói cho các thầy về những hành-động 
Vốn gây ra khổ sở. 


Hãy lăng nghe chúng đúng thực là!5® 


94 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


Khác xa khỏi những điều chân chính: 


Một kẻ sân hận giệt cha; 
Một kẻ sân hận giêt mẹ; 
Một kẻ sân hận giêt một bà-la-môn; !Š65 


Một kẻ sân hận giết một người phàm. 





Một kẻ phàm phu sân hận giết mẹ, 

Là người đã sinh thành mình, 

Là người đã dưỡng dục mình, 

Và đã cho mình nhìn thấy thế gian này. 


Những chúng sinh đó, cũng giống mình, 
Mỗi họ đều yêu quý nhất bản thân mình; 
Nhưng những ai người tức giận tự giết mình theo nhiều cách, !5% 


Khi họ quẫn trí về những vấn đề khác nhau. 


Có những người tự giết mình bằng dao kiếm; 
Có những người bị quẫn trí uống thuốc độc; 
Có những người tự treo cô băng giây thừng; 
Có những người [nhảy] xuống hẻm núi. 


Những nghiệp hủy diệt sự trưởng thành,!Š% 
Và những nghiệp gây ra cái chết của họ: 
Khi đang làm những hành động như vậy họ đâu biết được 


Sự lụn bại là do sân hận gây ra. 


Do vậy bãy tử thần đang ân giấu trong tim (tâm) 

Đã chọn lây hình thái là sự sân hận. 

Một người nên cắt bỏ sân hận bằng sự tự-chủ, 

Bằng trí-tuệ, sự tinh-tân, và [chánh-] kiến. 

Người có trí nên thanh tây 

Phẩm chất bất thiện này. !5% 

Một người nên tu tập theo Giáo Pháp theo cách như vậy: 


Đừng để sản sinh tính ngang-ngạnh. 


5Ò 95 


Hết sân hận, thì sự thống khổ của họ cũng hết, 
Không còn ngu-si,!°“” không còn thèm-khát, 
Đã được thuần hóa, đã đẹp bỏ sân-hận, 


Những bậc vô-nhiễm chứng ngộ Niết-bàn. !Š70 


NHÓM 2 
NHÓM LỚN 


65 (1) Sự Xấu Hỗ Về Mặt Đạo Đức 1Š" 


(D “Này các Tỳ kheo, (1) khi không có sự biết xâu-hồ về mặt đạo đức 
và sự sợ-hãi về mặt đạo đức, đối với người thiếu sự biết xấu-hồ về mặt 
đạo đức và sự sợ-hãi về mặt đạo đức là (2) thiếu nguyên-nhân cận kề đưa 
đến sự kiềm-chế các căn cảm-nhận (các giác quan); người thiếu sự kiềm- 
chế các căn cảm-nhận là (3) thiếu nguyên-nhân cận kề đưa đến giới-hạnh. 
Khi không có giới-hạnh, người thiếu giới-hạnh là (4) thiếu nguyên-nhân 
cận kề đưa đến chánh-định. Khi không có chánh-định, người thiếu chánh- 
định là (5) thiếu nguyên-nhân cận kề đưa đến sự-biết và sự-thấy về mọi sự 
đúng như chúng thực là. Khi không có sự-biết và sự-thấy, người thiếu sự- 
biết và sự-thấy như vậy là (6) thiếu nguyên-nhân cận kề đưa đến sự tỉnh- 
ngộ [sự không còn mê-thích] và sự chán-bỏ. Khi không có sự tỉnh-ngộ và 
sự chán-bỏ, người thiếu sự tỉnh-ngộ và sự chán-bỏ là (7) thiếu nguyên- 


nhân cận kê đưa đên sự-biêt và sự-thây của sự giải-thoát. 


“Ví dụ có một cây mà thiếu hụt cành và lá, thì chồi, vỏ, phần gỗ mềm 
và gỗ lõi của nó sẽ không phát triển đầy đủ. Cũng giống như vậy, (1) khi 
không có sự biết xấu-hồ về mặt đạo đức và sự sợ-hãi về mặt đạo đức, đối 
với người thiếu sự biết xấu-hỗ về mặt đạo đức và sự sợ-hãi về mặt đạo 
đức, là (2) thiếu sự kiềm chế các căn cảm-nhận ... là (7) thiếu nguyên- 


nhân cận kê đưa đên sự-biêt và sự-thây của sự giải-thoát. 


(II “Này các Tỳ kheo, (1) khi có sự biết xấu-hồ về mặt đạo đức và sự 


sợ-hãi vê mặt đạo đức, người có được (thành tựu) sự biệt xâu-hô vê mặt 


96 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


đạo đức và sự sợ-hãi về mặt đạo đức là (2) có sự kiềm-chế các căn cảm- 
nhận, người có được sự kiềm-chế các căn cảm-nhận là (3) có nguyên-nhân 
cận kề đưa đến giới-hạnh. Khi có được giới-hạnh, người có được giới- 
hạnh là (4) có được nguyên-nhân cận kề đưa đến chánh-định. Khi có được 
chánh-định, người có được chánh-định là (5) có nguyên-nhân cận kề đưa 
đến sự-biết và sự-thấy về mọi sự đúng thực như chúng là. Khi có được sự- 
biết và sự-thấy, người có được sự-biết và sự-thấy như vậy là (6) có được 
nguyên-nhân cận kề đưa đến sự tỉnh-ngộ [sự không còn mê-thích] và sự 
chán-bỏ. Khi có sự tỉnh-ngộ và sự chán-bỏ, người có được sự tỉnh-ngộ và 
sự chán-bỏ là (7) có được nguyên-nhân cận kề đưa đến sự-biết và sự-thấy 


của sự giải-thoát. 


“Ví dụ có một cây có đầy đủ cành và lá, thì chồi, vỏ, phần gỗ mềm, 
và gỗ lõi của nó sẽ phát triển đầy đủ. Cũng giống như vậy, (1) khi có sự 
biết xấu-hồ về mặt đạo đức và sự sợ-hãi về mặt đạo đức, người có được sự 
biết xấu-hỗ về mặt đạo đức và sự sợ-hãi về mặt đạo đức là (2) có được sự 
kiềm-chế các căn cảm-nhận ... là (7) có nguyên-nhân cận kề đưa đến sự- 
biết và sự-thây của sự giải-thoát.” 


66 (2) Mặt Trời 


Trong một lần!Š”? đức Thế Tôn đang sống ở VesälT (Tỳ-xá-l¡), trong 
Rừng AmbapälT. Ở đó, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ 
kheo!” 

“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, những hiện-tượng có điều-kiện (pháp hữu vi) đều 
là vô-thường; những hiện-tượng có điều-kiện là bất-ồn; những hiện-tượng 
có điều-kiện là không đáng tin-cậy. Điều này cũng đủ để (chúng ta) trở 
nên tỉnh-ngộ (không còn mê-thích, không còn bị hắp-dẫn) với tất cả những 
hiện-tượng có điều-kiện, đủ để (chúng ta) trở nên chán-bỏ (không còn 
tham, ly tham) đối với chúng, đủ để (chúng ta tìm cách để) được giải-thoát 
khỏi chúng. 


« 97 


“Này các Tỳ kheo, núi Tu-di (Sineru), vua của những ngọn núi, là dài 
84.000 do-tuần (yø/ana) và rộng 84.000 do-tuần; phần chìm dưới đại 
dương dài 84.000 do-tuần và phần ở trên đại dương cao 84.000 do- 


tuần 1573 


(1) “Rồi tới một thời kỳ, này các Tỳ kheo, khi mưa không có suốt 
nhiều năm, suốt nhiều trăm năm, suốt nhiều ngàn năm, suốt nhiều trăm 
ngàn năm. Khi mưa không có, sự sống hạt giống và cây trồng, dược thảo, 
cây cỏ, và những cây lớn trong rừng đều héo tàn và khô queo và không 
còn tôn tại nữa. Những hiện-tượng có điều-kiện thật là vô-thường, thật là 
bắt-ôn, thật là không đáng tin-cậy. Điều này cũng đủ để (chúng ta) trở nên 
tỉnh-ngộ với tất cả những hiện-tượng có điều-kiện, đủ để (chúng ta) trở 
nên chán-bỏ đối với chúng, đủ để (chúng ta tìm cách để) được giải-thoát 
khỏi chúng. 

(2) “Tới một thời kỳ, sau một thời gian dài, đến khi mặt trời thứ hai 
xuất hiện. Với sự xuất hiện của mặt trời thứ hai, những sông nhỏ và hồ 
nhỏ khô cạn và nước bốc hơi hết và không còn tồn tại nữa. Những hiện- 
tượng có điều-kiện thật là vô-thường ... Điều này cũng đủ để (chúng ta 
tìm cách để) được giải-thoát khỏi chúng. 

(3) “Tới một thời kỳ, sau một thời gian dải, đến khi mặt trời thứ ba 
xuất hiện. Với sự xuất hiện của mặt trời thứ ba, những sông lớn —như 
sông Hằng, sông Yamunä, sông Aciravati, sông Sarabhũ, và sông MahT— 
khô cạn và nước bốc hơi hết và không còn tồn tại nữa. Những hiện-tượng 
có điều-kiện thật là vô-thường ... Điều này cũng đủ để (chúng ta tìm cách 
để) được giải-thoát khỏi chúng. 

(4) “Tới một thời kỳ, sau một thời gian dài, đến khi mặt trời thứ tư 
xuất hiện. Với sự xuất hiện của mặt trời thứ tư, những hồ lớn nơi những 
con sông lớn bắt nguồn—như hồ Anotatta, hồ SThapapäta, hồ Rathakãra, 
hồ Kannamunda, hồ Kunäla, hồ Chaddanta, và hồ Mandäkini—khô cạn và 
nước bốc hơi hết và không còn tồn tại nữa. Những hiện-tượng có điều- 
kiện thật là vô-thường ... Điều này cũng đủ để (chúng ta tìm cách để) 


được giải-thoát khỏi chúng. 


98 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


(5) “Tới một thời kỳ, sau một thời gian dài, đến khi mặt trời thứ năm 
xuất hiện. Với sự xuất hiện của mặt trời thứ năm, nước trong đại dương tụt 
xuống một trăm do-tuần, rồi hai trăm do-tuần, ba trăm do-tuần ... bảy 
trăm do-tuần. Nước còn lại trong đại dương chỉ còn cao bằng bảy cây cọ 
dừa, rồi sáu cây cọ dừa ... năm cây cọ dừa ... bốn cây cọ dừa ... ba cây cọ 
dừa ... hai cây cọ dừa ... chỉ một cây cọ dừa. Nước trong đại dương chỉ 
còn cao bằng bảy thân người ... rồi sáu thân người ... năm thân người ... 
bốn thân người ... ba thân người ... hai thân người ... một thân người ... 
nửa thân người ... cao bằng hông người ... cao băng đầu gối ... chỉ cao 
băng ống chân. 


Giống như, trong mùa thu, khi có mưa lớn đỗ xuống, nước đọng lại 
trong những lỗ chân bò chỗ này chỗ kia. Cũng giống như vậy, nước trong 
đại dương cũng còn đọng lại chỗ này chỗ kia [trong các vũng nhỏ] bằng 
cỡ lỗ chân bò. Với sự xuất hiện của mặt trời thứ năm, nước còn lại trong 
đại dương thậm chí không còn đủ cao bằng một lóng của ngón tay. Những 
hiện-tượng có điều-kiện thật là vô-thường ... Điều này cũng đủ để (chúng 
ta tìm cách để) được giải-thoát khỏi chúng. 

(6) Tới một thời kỳ, sau một thời gian dài, đến khi mặt trời thứ sáu 
xuất hiện. Với sự xuất hiện của mặt trời thứ sáu, địa cầu vĩ đại này và núi 
Tu-di, vua của những ngọn núi, bốc khói, phun khói, ngập ngút khói. 
Cũng giống như lửa trong lò đun gốm, khi mới đốt lên, nó bốc khói, phun 
khói, ngập ngút khói. Cũng giống như vậy, với sự xuất hiện của mặt trời 
thứ sáu, địa cầu và núi Tu-di vĩ đại này, vua của những ngọn núi, bốc 
khói, phun khói, ngập ngút khói. Những hiện-tượng có điều-kiện thật là 
vô-thường ... Điều này cũng đủ để (chúng ta tìm cách) được giải-thoát 
khỏi chúng. 

(7) Tới một thời kỳ, sau một thời gian dài, đến khi mặt trời thứ bảy 
xuất hiện. Với sự xuất hiện của mặt trời thứ bảy, địa cầu vĩ đại này vả núi 
Tu-di, vua của những ngọn núi, bốc cháy, cháy sáng rực, và trở thành khối 
lửa cháy rực. Khi địa cầu vĩ đại này và núi Tu-di đang cháy rực và thiêu 


cháy, những ngọn lửa, bắt theo gió, cháy lên tới tận cõi trời brahmäã (Phạm 


« 99 


thiên giới). Khi núi Tu-di đang cháy rực và thiêu cháy, khi nó đang trong 
tiến trình hủy hoại và đang bị khuất phục bởi một khối đại hỏa lực như 
vậy, những đỉnh núi cao một trăm do-tuần tan tành; những đỉnh núi cao 
hai trăm do-tuần ... ba trăm do-tuần ... bốn trăm do-tuần ... năm trăm do- 


tuần tan tành. 


“Khi địa cầu vĩ đại này và núi Tu-di, vua của những ngọn núi, đang 
cháy rực và thiêu cháy thì không thấy còn tro hay lọ đen. Giống như, khi 
mỡ bơ hay dầu đang cháy rực và thiêu cháy thì không thấy có tro hay lọ 
đen. Cũng giống như vậy, khi địa cầu vĩ đại này và núi Tu-di, vua của 
những ngọn núi, đang cháy rực và thiêu cháy thì không thấy còn tro hay lọ 
đen. Những hiện-tượng có điều-kiện thật là vô-thường, thật là bất-ồn, thật 
là không đáng tin-cậy. Điều này cũng đủ để (chúng ta) trở nên tỉnh-ngộ 
với tất cả những hiện-tượng có điều-kiện, đủ để (chúng ta) trở nên chán- 
bỏ đối với chúng, đủ để (chúng ta tìm cách để) được giải-thoát khỏi 


chúng. 


“Này các Tỳ kheo, có ai, ngoài những người đã nhìn thây sự-thật,!Z 
mà nghĩ hay tin răng:!'Š “Địa câu vĩ đại này và núi Tu-di, vua của những 


ngọn núi, sẽ cháy rụi, bị hủy hoại, và sẽ không còn tôn tại nữa”? 


“Thuở xưa có một vị thầy tên là Sunetta, giáo chủ của một giáo phái 
tâm linh, người không còn tham-muốn với những dục-lạc (khoái-lạc giác 
quan).!”5 Vị thầy Sunetta có nhiều trăm đệ tử và chỉ dạy cho họ Giáo 
Pháp đề được tái sinh cộng trú (với những thiên thần và trời) trong cõi trời 
brahmäa. Khi ông ấy đang chỉ dạy, (¡) những ai hiểu được giáo lý của ông 
một cách đầy đủ thì, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một 
nơi-đến tốt lành, trong cõi trời brahmã. (ii) Nhưng những ai không hiểu 
được giáo lý của ông một cách đây đủ thì, có người được tái sinh cộng trú 
với những thiên thần kiểm soát những thứ được sáng tạo bởi những thiên 
thần khác (tha hóa tự tại thiên);!Š” (ii) có người được tái sinh cộng trú với 
những thiên thần khoái thích sáng tạo (hóa lạc thiên); (1v) có người được 
tái sinh cộng trú với những thiên thần trong cõi Yãma (Dạ-ma thiên); (v) 


có người được tái sinh cộng trú với những thiên thần trong cõi trời 


100 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


Tãvatimsa (Đao-lợi, cõi trời 33); (v1) có người được tái sinh cộng trú với 
những thiên thần [được trị vì bởi] tứ đại thiên vương. (vii) Có người được 
tái sinh cộng trú trong số những người giai cấp chiến-sĩ (khattiya) giàu có; 
(v11) có người được tái sinh cộng trú trong sỐ những bả-la-môn giàu có; 


(1x) có người được tái sinh cộng trú trong sô những gia-chủ giàu có. 


“Rồi, này các Tỳ kheo, ý nghĩ này đã xảy đến với vị thầy Sunetta: “Sẽ 
không phù hợp nếu ta cũng có nơi-đến tương lai giống hệt nơi-đến của 


những đệ tử của ta. Vậy ta hãy tu tập tâm-từ hơn nữa. ` 


“Rồi suốt bảy năm vị thầy Sunetta đã tu tập tâm-từ. Hệ quả là, trong 
suốt bảy đại-kiếp thế giới tan-hoại và tiến-hóa vị đó không quay lại thế 
gian này. Khi thế giới đang tan-hoại vị đó đã trú ở [cõi trời các thiên thần] 


chiếu hào quang thành dòng (quang âm thiên). !573 


“Khi thế giới đang tiến-hóa lại, vị đó được tái sinh trong một thiên 
cung trống của trời Brahma. Ở đó vị đó là trời Brahma, vị trời Brahmä 
Lớn (Đại Phạm thiên), người chính phục, người không bị chính phục, 
người nhìn thấy vũ trụ (biến tri), người năm vững sự làm-chủ (tự tại). Sáu 
mươi ba lần vị đó đã từng là vua trời Sakka (Đế-thích), vua của những 
thiên thần. Mấy trăm lần vị đó đã từng là một vị vua quay chuyền bánh xe 
(chuyền luân vương), vị vua chân chính trị vì bằng Giáo Pháp, một người 
chinh phục có sự trị vì trải rộng khắp tận bốn bờ biên giới, người đã đạt 
được sự ôn-định trong xứ sở của mình, người có được bảy báu. VỊ đó từng 
có bảy báu này, đó là: xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, quan 
ngân khố báu, và quan quân sư báu là thứ bảy. Vị đó đã từng có hơn một 
ngàn con trai là những anh hùng, mạnh mẽ, có thể nghiền nát những đội 
quan của kẻ thù của mình. Vị đó đã từng thống trị sau khi đã chinh phục 
địa cầu này cho tới bờ biên giáp các đại dương của nó, không phải bằng 


bạo lực và vũ khí mà bằng Giáo Pháp. 


“Này các Tỳ kheo, mặc dù vị thầy Sunetta đã có tuổi thọ rất dài và 
tiếp tục hưởng đại thọ ở đó, nhưng vị đó vẫn không thoát khỏi “sự sinh, 
già và chết”, không thoát khỏi “sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, 
và tuyệt vọng (sâu, bi, khổ, ưu, não)”. Vị đó không thoát khỏi sự khổ, ta 


° 101 


nói vậy. Vì lý do gì? Vì vị đó không hiểu được và thâm nhập bốn điều. 
Bốn đó là gì? Đó là: giới-hạnh thánh thiện, sự định-tâm thánh thiện, trí-tuệ 


thánh thiện, và sự giải-thoát thánh thiện.!Ế”? 


“Thánh giới-hạnh đã được hiểu và được thâm nhập. Thánh thiền-định 
đã được hiểu và được thâm nhập. Thánh trí-tuệ đã được hiểu và được 
thâm nhập. Thánh giải-thoát đã được hiểu và được thâm nhập. Dục-vọng 
muốn được hiện-hữu (hữu ái) đã bị cắt đứt; đường dẫn tới hiện-hữu đã bị 
phá hủy; từ nay không còn sự tái hiện-hữu nữa.” 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong, bậc Phúc Lành, Vị 
Thầy đã nói thêm như vầy: 


“Giới-hạnh, thiền-định, trí-tuệ; (giới, định, tuệ) 
Và sự giải-thoát vô thượng: 
Cô-đàm, bậc lừng lẫy, 


Đã tự mình hiểu hết những điều đó. 


“Sau khi đã trực-tiếp biết những điều đó, 

Phật đã chỉ dạy Giáo Pháp cho các Tỳ kheo. 
Vị Thầy, người đã làm nên sự diệt-khỏ, 

Là bậc có Tầm-Nhìn, đã chứng ngộ Niết-bàn.” 


67 (3) Ví Dụ Thành Trì 


(Ð “Này các Tỳ kheo, khi một thành trì biên cương của nhà vua được 
khéo trang bị với bảy loại trang bị của thành trì, và sẵn sảng có đủ bốn loại 
thức ăn không khó khăn hay rắc rối gì, thì nó có thể được gọi là một thành 
trì biên cương của nhà vua không thê bị tấn công bởi kẻ thù và quân thủ 
bên ngoài. 

(A) “Cái gì là bảy loại trang bị của thành trì được trang bị cho nó? 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, trong thành trì biên cương của nhà vua, 
có trụ cột được đào móng sâu và chôn một cách chắc chắn, bất động đậy, 


bất khả lay chuyền. Một thành trì biên cương của nhà vua được khéo trang 


102 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


bị bởi trang bị thứ nhất này để bảo vệ những người trong thành và ngăn 


chặn những kẻ bên ngoài. 


(2) “Lại nữa, trong một thành trì biên cương của nhà vua, có vòng 
hào được đào sâu và rộng. Một thành trì biên cương của nhà vua được 
khéo trang bị bởi trang bị thứ hai này để bảo vệ những người trong thành 


và ngăn chặn những kẻ bên ngoài. 


(3) “Lại nữa, trong một thành trì biên cương của nhà vua, có lối đi 
tuần tra được làm cao và rộng. Một thành trì biên cương của nhà vua được 
khéo trang bị bởi trang bị thứ ba này để bảo vệ những người trong thành 
và ngăn chặn những kẻ bên ngoài. 


(4) “Lại nữa, trong một thành trì biên cương của nhà vua, có nhiều vũ 
khí được cất giữ, gồm cả những vũ khí phóng bắn (tên, phi lao, giáo) và 
những vũ khí cầm tay (cung, đao, kiếm, dao).!Z8? Một thành trì biên cương 
của nhà vua được khéo trang bị bởi trang bị thứ tư này để bảo vệ những 


người trong thành và ngăn chặn những kẻ bên ngoài. 


(5) “Lại nữa, trong một thành trì biên cương của nhà vua, có nhiều 
loại binh lính, như lính cưỡi voi chiến, lính cưỡi ngựa chiến, lính đánh xe 
chiến, lính bắn cung, lính cầm cờ chiến, các tướng dàn trận đồn trú, lính 
phục vụ thức ăn (cho lính ở trại và lúc chiến trận), lính dòng dõi hoàng tộc 
dũng mãnh (gga rđjapuría; những lính tướng là con cái hoàng tộc), lĩnh 
đặc công tiền trận, lính đại công cảm tử (“lính bò lớn”, “đại ngưu binh”, 
không quay đầu cho dù gặp voi lớn, xe lớn), lính xung kích, lính cầm 
khiêng (đỡ tên bắn), lính là nô lệ thân thiết (đi theo chiến đấu với chủ).!°#! 
Một thành trì biên cương của nhà vua được khéo trang bị bởi trang bị thứ 
năm này để bảo vệ những người trong thành và ngăn chặn những kẻ bên 
ngoài. 

(6) “Lại nữa, trong một thành trì biên cương của nhà vua, có người 
gác công thành là khôn trí, giỏi giang, và thông minh, người biết ngăn 
chặn kẻ lạ và cho người quen biết đi vô thành. Một thành trì biên cương 


của nhà vua được khéo trang bị bởi trang bị thứ sáu này để bảo vệ những 


° 103 


người trong thành và ngăn chặn những kẻ bên ngoài. 


(7) “Lại nữa, trong một thành trì biên cương của nhà vua, có tường 
thành cao và rộng, được trét vôi vữa chắc chắn. Một thành trì biên cương 
của nhà vua được khéo trang bị bởi trang bị thứ bảy này để bảo vệ những 


người trong thành và ngăn chặn những kẻ bên ngoài. 

#Nó được khéo trang bị bởi bảy loại trang bị này. 

(B) “Và cái gì là bốn loại thức ăn nó sẵn sàng có đủ một cách không 
khó khăn hay rắc rối gì? 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, trong thành trì biên cương của nhà vua, 


có cỏ, củi, và nước được dự trữ đề có sự vui-sướng, sự khỏi-lo,!°32 


sự an- 
ôn (dễ sông) của những người trong thành và để ngăn chặn những kẻ bên 
ngoài. 

(2) “Lại nữa, trong thành trì biên cương của nhà vua, có gạo và ngũ 
côc được dự trữ đê có sự vui-sướng, sự khỏi-lo, sự an-ôn của những người 


trong thành và để ngăn chặn những kẻ bên ngoài. 


(3) “Lại nữa, trong thành trì biên cương của nhà vua, có nhiêu loại 
thực phâm—như mè, rau củ xanh, và các loại đậu—'°33 được dự trữ đề có 
sự vui-sướng, sự khỏi-lo, sự an-ôn của những người trong thành và đê 


ngăn chặn những kẻ bên ngoài. 


(4) “Lại nữa, trong thành trì biên cương của nhà vua, có nhiều loại 
dược liệu (thức ăn có thê dùng đê trị các bệnh nhẹ) —như ván sữa, bơ, 
dâu, mật ong, mật đường, và muôi— được dự trữ đê có sự vui-sướng, sự 
khỏi-lo, sự an-ôn của những người trong thành và để ngăn chặn những kẻ 
bên ngoài. 

“Đây là bốn loại thức ăn nó sẵn sàng có được một cách không khó 
khăn hay rắc rối gì. 

“Này các Tỳ kheo, khi một thành trì biên cương của nhà vua được 
khéo trang bị bởi bảy trang bị của một thành trì, và khi nó sẵn sàng có 


được bôn loại thức ăn một cách không khó khăn hay rắc rôi gì, thì nó có 


104 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


thể được gọi là một thành trì biên cương của nhà vua không thể bị tấn 
công bởi kẻ thù và quân thù bên ngoài. 

(ID) “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một đệ tử thánh thiện 
có được bảy phẩm-chất, và khi người đó tùy theo ý mình có thê chứng đắc 
bốn tầng thiền định (bốn tầng thiền định đó) tạo nên phần tâm bậc-cao và 
là những sự an-trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này, thì người đó 
có thê được gọi là một đệ tử thánh thiện không thể bị tấn công bởi Ma- 
vương, người không thể bị tắn công bởi Ác Ma. 


(A) “Cái gì là bảy phẩm chất mà người đó có được? 


(1) “Này các Tỳ kheo, giống như trụ cột trong một thành trì biên 
cương của nhà vua được đào móng sâu và chôn một cách chắc chắn, bất 
động đậy, bất khả lay chuyển cho mục đích bảo vệ những người trong 
thành và ngăn chặn những kẻ bên ngoài, một người đệ tử thánh thiện được 
phú cho ziêm-fin. Người đó đặt niềm-tin vào sự giác-ngộ của Như Lai như 
vày: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán (đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã giác 
ngộ toàn thiện), đã thành tựu về trí-biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là 
bậc phúc-lành, bậc hiểu-biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng 
của những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài 
người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn." Với niềm-tin như trụ cột (vững chắc) 
của mình, người đệ tử thánh thiện dẹp bỏ những điều bất thiện và tu 
dưỡng những điều thiện lành, dẹp bỏ những điều đáng chê trách (tội lỗi) 
và tu đưỡng những điều không bị chê trách (không tội lỗi), và giữ mình 
trong sự trong-sạch. Người đó có được phẩm chất tốt lành thứ nhất này. 


(2) “Giống như vòng hào trong thành trì biên cương của nhà vua 
được đào sâu và rộng cho mục đích để bảo vệ những người trong thành và 
ngăn chặn những kẻ bên ngoài, một người đệ tử thánh thiện có cảm-nhận 
biết xấu-hồ về mặt đạo đức; người đó đó xấu hồ với những hành-vi tà ác 
của thân, miệng, ý; người đó xấu hồ khi tích tạo những phẩm chất bất 
thiện. Với cảm-nhận biết xấu-hồ về mặt đạo đức như vòng hào (sâu rộng), 
người đệ tử thánh thiện dẹp bỏ những điều bất thiện và tu dưỡng những 
điều thiện lành, dẹp bỏ những điều đáng chê trách và tu dưỡng những điều 


° 105 


không bị chê trách, và giữ mình trong sự trong-sạch. Người đó có được 
phẩm chất tốt lành thứ hai này. 


(3) “Giống như lối đi tuần trong thành trì biên cương của nhà vua là 
cao và rộng cho mục đích để bảo vệ những người trong thành và ngăn 
chặn những kẻ bên ngoài, một người đệ tử thánh thiện biết sợ-hãi việc làm 
sai trái; người đó sợ-hãi những hành-vi sai trái của thân, miệng, ý; người 
đó sợ-hãi khi tích tạo những phẩm chất bất thiện. Với sự biết sợ-hãi về 
mặt đạo đức như lối đi tuần (cao rộng), người đệ tử thánh thiện đẹp bỏ 
những điều bất thiện và tu dưỡng những điều thiện lành, dẹp bỏ những 
điều đáng chê trách và tu dưỡng những điều không bị chê trách, và giữ 
mình trong sự trong-sạch. Người đó có được phẩm chất tốt lành thứ ba 


` 


này. 


(4) “Giống như nhiều vũ khí được cất giữ, gồm cả những vũ khí 
phóng bắn và những vũ khí cầm tay được dự trữ trong thành trì biên 
cương của nhà vua cho mục đích để bảo vệ những người trong thành và 
ngăn chặn những kẻ bên ngoài, một người đệ tử thánh thiện đã học hiểu 
nhiều, và tích lũy nhiều điều mình đã học. Những giáo pháp đó tốt lành ở 
đầu, tốt lành ở giữa, và tốt lành ở cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn, 
chúng cho thấy đời sống tâm linh được toàn thiện và tỉnh kiế—những 
giáo lý như vậy người đó đã học hiểu nhiều, đã lưu giữ trong tâm, đã tụng 
đọc băng miệng, đã tra xét bằng tâm, và đã thiện khéo thâm nhập băng 
chánh-kiến. Với sự học-hiểu như (nhiều loại) vũ khí của mình, người đệ tử 
thánh thiện dẹp bỏ những điều bất thiện và tu dưỡng những điều thiện 
lành, đẹp bỏ những điều đáng chê trách và tu dưỡng những điều không bị 
chê trách, và giữ mình trong sự trong-sạch. Người đó có được phẩm chất 
tốt lành thứ tư này. 


(5) “Giống như nhiều loại binh lính có trong thành trì biên cương của 
nhà vua, như lính cưỡi voi chiến ... cho mục đích đề bảo vệ những người 
trong thành và ngăn chặn những kẻ bên ngoài, một người đệ tử thánh thiện 
đã phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) để dẹp bỏ những phẩm chất bất thiện và 


tích tạo những phẩm chất thiện; người đó là mạnh mẽ, vững vàng trong sự 


106 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


chuyên-cần tu (tinh cần), không lơ là bổn phận tu tập những phẩm chất 
thiện. Với sự nỗ-lực của mình như những binh lính (luôn hết mình chiến 
đấu), người đệ tử thánh thiện dẹp bỏ những điều bất thiện và tu dưỡng 
những điều thiện lành, dẹp bỏ những điều đáng chê trách và tu dưỡng 
những điều không bị chê trách, và giữ mình trong sự trong-sạch. Người đó 
có được phẩm chất tốt lành thứ năm này. 


(6) “Giống như người gác công trong thành trì biên cương của nhà 
vua là khôn trí, giỏi giang, và thông minh, là người ngăn chặn những kẻ lạ 
và cho những người quen đi vô thành cho mục đích để bảo vệ những 
người trong thành và ngăn chặn những kẻ bên ngoài, một người đệ tử 
thánh thiện có được sự chánh-niệm và sự tỉnh-giác (rõ biết) cao nhất, là 
người nhớ và nhớ lại điều đã làm và đã nói từ lâu. Với sự chánh-niệm như 
người gác công của mình, người đệ tử thánh thiện đẹp bỏ những điều bất 
thiện và tu dưỡng những điều thiện lành, dẹp bỏ những điều đáng chê 
trách và tu dưỡng những điều không bị chê trách, và giữ mình trong sự 


trong-sạch. Người đó có được phẩm chất tốt lành thứ sáu này. 


(7) “Giống như tường thành trong thành trì biên cương của nhà vua là 
cao và rộng, được trét vôi vữa chắc chắn cho mục đích để bảo vệ những 
người trong thành và ngăn chặn những kẻ bên ngoài, một người đệ tử 
thánh thiện là có trí; người đó có được trí-tuệ để nhận thấy sự sinh và diệt, 
(loại trí-tuệ đó) là thánh thiện và mang tính thâm nhập và dẫn tới sự chấm- 
dứt khô. Với trí-tuệ như lớp trét vôi vữa chắc chắn của tường thành, người 
đệ tử thánh thiện đẹp bỏ những điều bất thiện và tu dưỡng những điều 
thiện lành, đẹp bỏ những điều đáng chê trách và tu dưỡng những điều 
không bị chê trách, và giữ mình trong sự trong-sạch. Người đó có được 
phẩm chất tốt lành thứ bảy này. 


“Người đó có được bảy phẩm chất tốt lành này. !S3 


(B) “Và cái gì là bốn tầng thiền định (jhãna) tạo nên phần tâm bậc- 
cao và là những sự an-trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp nảy, mà 
người đó tùy ý chứng đắc một cách không khó khăn hay rắc rối gì? 


° 107 


(1) “Này các Tỳ kheo, giống như nhiều cỏ, củi, và nước được dự trữ 
trong thành trì biên cương của nhà vua đỀ có sự vui-sướng, sự khỏi-lo, sự 
an-ôn của những người ở trong thành, và cho mục đích để bảo vệ những 
người trong thành và ngăn chặn những kẻ bên ngoài, một người đệ tử 
thánh thiện: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác quan (dục lạc), tách ly 
khỏi những trạng thái bất thiện, người đó chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và 
sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ 
sự tách-ly đó”— đề có sự Vui-sướng, sự an-dỊu, và sự thư-thái, và để chứng 
nhập Niết-bàn. 


(2) “Giống như gạo và ngũ cốc được dự trữ trong thành trì biên 
cương của nhà vua để có sự vui-sướng, sự khỏi-lo, sự an-ôn của những 
người ở trong thành, và cho mục đích để bảo vệ những người trong thành 
và ngăn chặn những kẻ bên ngoài, một người đệ tử thánh thiện: “Với sự 
lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tử), người đó chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin bên trong 
và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, và có sự hoan-hỷ 
(hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm— đề có sự vui- 


sướng, sự an-dỊu, và sự thư-thái, và đê chứng nhập Niêt-bàn. 


(3) “Giống như nhiều thực phẩm ——như mè, rau củ xanh, và những 
loại đậu — được dự trữ trong thành trì biên cương của nhà vua để có sự 
vui-sướng, sự khỏi-lo, sự an-ôn của những người ở trong thành, và cho 
mục đích để bảo vệ những người trong thành và ngăn chặn những kẻ bên 
ngoài, một người đệ tử thánh thiện: “Với sự phai biến luôn yếu tô hoan-hỷ 
(hỷ), người đó an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), 
người đó trải nghiệm sự sướng bằng thân (thân lạc); người đó chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc 
thánh gọi là: “Người đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú một 
cách hạnh-phúc (tâm lạc)”— để CÓ SỰ Vui-sướng, sự an-dỊu, và sự thư- 


thái, và để chứng nhập Niết-bàn. 


(4) “Giông như nhiêu dược liệu —ván sữa, bơ, dâu, mật, mật đường, 


108 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


và muối— được dự trữ trong thành trì biên cương của nhà vua để có sự 
vui-sướng, sự khỏi-lo, sự an-ồn của những người ở trong thành, và cho 
mục đích để bảo vệ những người trong thành và ngăn chặn những kẻ bên 
ngoài, một người đệ tử thánh thiện: “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không 
còn sướng hay khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không 
còn hỷ hay ưu), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
tư (Tứ thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh- 
niệm được thanh lọc tỉnh khiết nhờ sự buông-xả'— để có sự vui-sướng, sự 


an-dịu, và sự thư-thái, và để chứng nhập Niết-bàn. 


“Đây là bốn tầng thiền định tạo nên phần tâm bậc-cao và là những sự 
an-trú hạnh phúc ngay trong kiếp này, mà người đó tùy ý chứng đắc một 
cách không khó khăn hay rắc rối gì. 


“Này các Tỳ kheo, (A) khi một đệ tử thánh thiện có được bảy phẩm- 
chất này, và (B) khi người đó có thê tùy ý chứng đắc bốn tầng thiền định 
(bốn tầng thiền định đó) tạo nên phần tâm bậc-cao và là những sự an-trú 
hạnh phúc ngay trong kiếp này, thì người đó có thể được gọi là một đệ tử 
thánh thiện không thể bị tấn công bởi Ma-vương, người không thể bị tấn 
công bởi Ác Ma.” 


68 (4) Người Biết Giáo Pháp 


“Này các Tỳ kheo, có bảy phẩm chất, một Tỳ kheo là đáng được tặng 
quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là 
ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng 
ở trên đời). Bảy đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo là một người biết Giáo 
Pháp, người biết ý-nghĩa, người biết chính-mình, người biết sự tiết-độ, 
người biết sự hợp-thời, người biết hội-chúng, và người biết những loại 
người ưu và người nhược. 

(1) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là người biết Giáo Pháp? Ở đây, 
một Tỳ kheo biết Giáo Pháp bằng từ từ nhiều thể loại—kinh văn xuôi, 


kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, kinh thi kệ, kinh tự cảm hứng nói 


„ 109 


ra (kinh Phật tự thuyết), kinh trích dẫn, kinh bổn sinh (của Phật), kinh 
những chuyện thần diệu, và kinh vấn đáp. Nếu một Tỳ kheo không biết 
Giáo Pháp bằng những thể loại kinh—kinh văn xuôi ... kinh vấn đáp— thì 
người đó sẽ không được gọi là “người biết Giáo Pháp'. Nhưng bởi vì 
người đó biết Giáo Pháp bằng những thể loại kinh—kinh văn xuôi ... kinh 
vấn đáp—nên người đó được gọi là “người biết Giáo Pháp”. Theo cách 
như vậy người đó là một người biết Giáo Pháp. 

(2) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là người biết ý-nghĩa? Ở đây, một 
Tỳ kheo biết ý nghĩa của điều (lời tuyên thuyết) này và điều kia như vây: 
“Đây là ý nghĩa của điều này; đây là ý nghĩa của điều kia'. Nếu một Tỳ 
kheo không biết ý nghĩa của điều này và điều kia như vây: ... thì người đó 
sẽ không được gọi là “người biết ý-nghĩa'. Nhưng bởi vì người đó biết ý 
nghĩa của điều này và điều kia như vầy: .... nên người đó được gọi là 
“người biết ý-nghĩa. Theo cách như vậy người đó là người biết Giáo Pháp 
và người biết ý-nghĩa. 

(3) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là người biết chính-mình? Ở đây, 
một Tỳ kheo biết bản thân mình như vây: “Ta có rất nhiều niềm-tin, giới- 
hạnh, sự học-hiểu, tâm bố-thí, trí-tuệ, và sự nhận-biết (biện giải)”. Nếu 
một Tỳ kheo không biết bản thân mình như vầy: ... thì người đó sẽ không 
được gọi là “người biết chính-mình”. Nhưng bởi vì người đó biết bản thân 
mình như vầy: ... nên người đó được gọi là 'người biết chính-mình”. Theo 
cách này người đó là người biết Giáo Pháp, người biết ý-nghĩa, và người 
biết chính-mình. 

(4) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là người biết sự tiết-độ? Ở đây, 
một Tỳ kheo biết sự tiết-độ trong việc nhận y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và 
thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh. Nếu một Tỳ kheo không biết sự 
tiết độ trong việc nhận y-phục ... với chu cấp cho người bệnh, thì người 
đó sẽ không được gọi là “người biết sự tiết-độ'. Nhưng bởi vì người đó 
biết sự tiết độ trong việc nhận y-phục ... với chu cấp cho người bệnh, nên 
người đó được gọi là “người biết sự tiết-độ'. Theo cách này người đó là 


người biết Giáo Pháp, người biết ý-nghĩa, người biết chính-mình, và 


110 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


người biết sự tiết-độ. 


(5) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là người biết sự hợp-thời? Ở đây, 
một Tỳ kheo biết sự hợp-thời như vây: “Đây là lúc để học, đây là lúc để 
hỏi, đây là lúc để chuyên-cần tu (tỉnh cần), đây là lúc để ở tách-ly (ấn 
dật)'. Nếu một Tỳ kheo không biết sự hợp-thời như vầy: ... thì người đó 
sẽ không được gọi là “người biết sự hợp-thời”. Nhưng bởi vì người đó biết 
sự hợp-thời như vầy: ... nên người đó được gọi là “người biết sự hợp- 
thời”. Theo cách này người đó là người biết Giáo Pháp, người biết ý- 
nghĩa, người biết chính-mình, người biết sự tiết-độ, và người biết sự hợp- 
thời. 

(6) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là người biết hội-chúng? Ở đây, 
một Tỳ kheo biết về hội chúng: “Đây là hội chúng của những người giai 
cấp chiến-sĩ (khattiya), đây là hội chúng của những bà-la-môn, đây là hội 
chúng của những gia-chủ, đây là hội chúng của những tu-sĩ. Trong số đó, 
một người nên đến gặp [hội chúng này] theo cách như vây; người nên 
dừng theo cách như vẩầy; người nên làm theo cách như vây; người nên 
ngôi theo cách như vầy; người nên nói theo cách như vây; người nên im 
lặng theo cách như vây'. Nếu một Tỳ kheo không biết về hội chúng như 
vày: “Đây là hội chúng của những người giai cấp chiến-sĩ ... của những 
tu-sĩ. Trong số đó, một người nên đến gặp [hội chúng này] theo cách như 
vầy ... nên im lặng theo cách như vây”, thì người đó sẽ không được gọi là 
“người biết hội chúng”. Nhưng bởi vì người đó biết về hội chúng như vây: 
“Đây là hội chúng của những người giai cấp chiến-sĩ ... của những tu-sĩ. 
Trong số đó, một người nên đến gặp [hội chúng này] theo cách như vầy 
... nên im lặng theo cách như vây, nên người đó được gọi là “người biết 
hội chúng”. Theo cách này người đó là người biết Giáo Pháp, người biết ý- 
nghĩa, người biết chính-mình, người biết sự tiết-độ, người biết sự hợp- 
thời, và người biết hội-chúng. 

(7) “Và theo cách nào một Tỳ kheo biết những loại người ưu và 
người nhược? Ở đây, một Tỳ kheo hiểu những loại người theo những cặp 


người. !535 


°lIII 


() “Hai người: một người muốn gặp những thánh nhân; một người 
không muốn gặp những thánh nhân. Người không muốn gặp thánh nhân 
thì do việc đó là đáng trách; người muốn gặp thánh nhân thì do việc đó là 


đáng khen. 


(ii) “Hai người đều muốn gặp những thánh nhân: một người muốn 
nghe Giáo Pháp tốt lành; một người không muốn nghe Giáo Pháp tốt lành. 
Người không muốn nghe Giáo Pháp tốt lành thì do việc đó là đáng trách; 
người muốn nghe Giáo Pháp tốt lành thì do việc đó là đáng khen. 


(ii) “Hai người đều muốn nghe Giáo Pháp tốt lành: một người lắng 
tai nhiệt tình nghe Giáo Pháp; một người không lăng tai nhiệt tình nghe 
Giáo Pháp. Người không lắng tai nhiệt tình nghe Giáo Pháp thì do việc đó 
là đáng trách; người lắng tai nhiệt tình nghe Giáo Pháp thì do việc đó là 
đáng khen. 


(iv) “Hai người đều lắng tai nhiệt tình nghe Giáo Pháp tốt lành: một 
người sau khi nghe xong lưu giữ trong tâm trí; một người sau khi nghe 
xong không lưu giữ trong tâm trí. Người sau khi nghe Giáo Pháp không 
lưu giữ trong tâm trí thì do việc đó là đáng trách; người sau khi nghe Giáo 


Pháp lưu giữ trong tâm trí thì do việc đó là đáng khen. 


(v) “Hai người sau khi nghe Giáo Pháp đều lưu giữ trong tâm trí: một 
người xem xét ý nghĩa của những giáo lý đã được lưu giữ trong tâm trí; 
một người không xem xét ý nghĩa của những giáo lý đã được lưu giữ 
trong tâm trí. Người không xem xét ý nghĩa của những giáo lý đã được 
lưu giữ trong tâm trí thì do việc đó là đáng trách; người xem xét ý nghĩa 
của những giáo lý đã được lưu giữ trong tâm trí thì do việc đó là đáng 
khen. 


(vi) “Hai người đều xem xét ý nghĩa của những giáo lý đã được lưu 
giữ trong tâm trí: một người hiểu được ý-nghĩa của Giáo Pháp và tu tập 
theo đúng Giáo Pháp; một người không hiểu được ý-nghĩa của Giáo Pháp 
và không tu tập theo đúng Giáo Pháp. Người không hiểu được ý-nghĩa của 
Giáo Pháp và không tu tập theo đúng Giáo Pháp thì do việc đó là đáng 


112 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


trách; người hiểu được ý-nghĩa của Giáo Pháp và tu tập theo đúng Giáo 
Pháp thì do việc đó là đáng khen. 


(vii) “Hai người đều người hiểu được ý-nghĩa của Giáo Pháp và tu tập 
theo đúng Giáo Pháp: một người tu tập vì ích-lợi của mình, không vì ích- 
lợi của người khác; một người tu tập vì ích-lợi của mình và người khác. 
Người tu tập vì ích-lợi của mình, không vì ích-lợi của người khác, thì do 
việc đó là đáng trách; người tu tập vì ích-lợi của mình và người khác thì 


do việc đó là đáng khen. 


“Chính theo cách này một Tỳ kheo hiểu những loại người theo những 
cặp người. Chính theo cách này một Tỳ kheo là người biết những loại 


người ưu vả người nhược. 


“Có được bảy phẩm chất này, một Tỳ kheo là đáng được tặng quà, 
đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng 


gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian.” 


69 (5) Pãricchatftaka 


(1) “Này các Tỳ kheo, khi lá của những cây san hô paricchafaka của 
những thiên thần cõi trời Đao-lợi [Tãvatimsa; cõi trời 33] chuyển sang 
màu vàng úa,!°#° thì những thiên thần cõi trời Đao-lợi đều hoan hỷ [nghĩ 
rằng]: 'Lá của cây san hô pãricchafiaka giờ đã chuyển sang màu vàng úa. 


Chắng bao lâu lá sẽ rụng.” (Giai đoạn vàng lá) 


(2) “Khi lá của những cây san hô pãricchatfaka của những thiên thần 
cõi trời Đao-lợi đã rụng, những thiên thần cõi trời Đao-lợi hoan hỷ [nghĩ 
rằng]: “Lá của cây san hô pãricchafaka giờ đã rụng. Chẳng bao lâu sẽ 


mọc mâm hoa.°!°Š” (Giai đoạn rụng lá) 


(3) “Khi cây san hô pãricchafaka của những thiên thần cõi trời Đao- 
lợi đã mọc mầm hoa, những thiên thần cõi trời Đao-lợi hoan hỷ [nghĩ 
rằng]: 'Cây san hô pãricchattaka giờ đã mọc mầm hoa. Chăng bao lâu sẽ 


bung thành chôi.''Ê88 (Giai đoạn mọc mầm) 


5 113 


(4) “Khi cây san hô pãricchaffaka của những thiên thần cõi trời Đao- 
lợi đã bung chổi hoa, những thiên thần cõi trời Đao-lợi hoan hỷ [nghĩ 
rằng]: 'Cây san hô pãricchaffaka giờ đã bung chôi hoa. Chăng bao lâu cây 


sẽ kêt nụ.°!°Š? (Giai đoạn mọc chôi) 


(5) “Khi cây san hô pãricchafaka của những thiên thần cõi trời Đao- 
lợi đã kết nụ, những thiên thần cõi trời Đao-lợi hoan hỷ [nghĩ rằng]: “Cây 
san hô pãricchafaka giờ đã kết nụ. Chắng bao lâu nụ sẽ nở.'!Š? (Giai 


đoạn kết nụ) 


(6) “Khi cây san hô pãricchafaka của những thiên thần cõi trời Đao- 
lợi đã nở nụ, những thiên thần cõi trời Đao-lợi hoan hỷ [nghĩ rằng]: “Cây 
san hô pãricchafaka giờ đã nở nụ. Chắng bao lâu sẽ nở bung thành 


hoa.°!?! (Giai đoạn nở nụ) 


(7) “Khi cây san hô pãricchafaka của những thiên thần cõi trời Đao- 
lợi đã nở hoa, những thiên thần cõi trời Đao-lợi hoan hỷ, và họ trải qua 
bốn tháng cõi trời dưới gốc cây san hô pãricchafaka đề thụ hưởng bản 
thân được phú và được chu cấp năm đối-tượng khoái-lạc giác quan (dục 
lạc). Khi cây san hô pãricchatfaka đã nở hoa trọn đầy, ánh sáng rạng rỡ 
của nó trải rộng xung quanh tới khoảng cách mười do-tuần và mùi hương 
của nó lan xa theo gió tới khoảng cách một trăm do-tuần. Đây là sự hùng 


Vĩ của cây san hô paãricchaf1aka. (Giai đoạn nở hoa) 


(1) “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một đệ tử thánh thiện 
ý chí từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, thì trong 
thời đó người đó là người ở “giai đoạn vàng lá”, giống như cây san hô 
pãricchatfaka của những thiên thần cõi trời Đao-lợi “có lá đã chuyền sang 
màu vàng úa` vậy. !Š?? 

(2) “Khi người đệ tử thánh thiện đã cạo bỏ râu tóc, khoát y cà sa màu 
vàng úa, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, thì 
trong thời đó người đó là người ở “giai đoạn rụng lá”, giỗng như cây san 
hô pãricchaffaka của những thiên thần cõi trời Đao-lợi “có lá đã rụng” 


^ 


vậy. 


114 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


(3) “Khi người đệ tử thánh thiện: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác- 
quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền)... thì trong 
thời đó người đó là người ở “giai đoạn mọc mầm”, giống như cây san hô 
pãricchaffaka của những thiên thần cõi trời Đao-lợi 'đã mọc mầm hoa? 


^ 


vậy. 


(4) “Khi người đệ tử thánh thiện: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự 
soi-xét (tứ), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai 
(Nhị thiền) ... thì trong thời đó người đó là người ở “giai đoạn mọc chồi”, 
giống như cây san hô pãricchaffaka của những thiên thần cõi trời Đao-lợi 


“đã mọc chôi hoa" vậy. 


(5) “Khi người đệ tử thánh thiện: “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan- 
hỷ (hỷ) ... chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) 
... thì trong thời đó người đó là người ở “giai đoạn kết nụ”, giống như cây 
san hô pãricchaftaka của những thiên thần cõi trời Đao-lợi “đã kết nụ hoa" 


vậy. 


(6) “Khi người đệ tử thánh thiện: “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ 
(không còn sướng hay khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn 
(không còn hỷ hay ưu), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền 
định thứ tư (Tứ thiền) ... thì trong thời đó người đó là người ở “giai đoạn 
nở nụ”, giống như cây san hô pãricchafiaka của những thiên thần cõi trời 
Đao-lợi “đã nở hé nở nụ hoa" vậy. 

(7) “Khi người đệ tử thánh thiện: “Với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, 
ngay trong kiếp này, băng trí-biết trực tiếp, người đó đã tự mình chứng 
ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi 
đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó, thì trong thời đó người 
là người ở “giai đoạn nở hoa”, giống như cây san hô pãricchaffaka của 


những thiên thần cõi trời Đao-lợi “đã nở hoa trọn đầy' vậy. 


“Trong thời đó, này các Tỳ kheo, những địa thần sống ở mặt đất đều 
hô lên: [“VỊ “A” này, là học trò của VỊ Thầy “B” kia, đã từ bỏ đời sống tại 


° 115 


gia từ làng hay thị xã “C” đó để đi vào đời sống xuất gia tu hành, và giờ 
thì: “Với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng trí-biết 
trực tiếp, vị ấy đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự 
giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, vị ấy an trú 


329 


trong đó.””] Sau khi nghe tiếng hô lên của các địa thần trên mặt đất, những 
thiên thần [được trị vì bởi] tứ đại thiên vương cũng cất tiếng hô lên như 
vậy. Sau khi nghe tiếng hô lên của những thiên thần [được trị vì bởi] tứ 
đại thiên vương, những thiên thần cõi trời Đao-lợi (Tãvatimsa) ... những 
thiên thần cõi trời Dạ-ma (Yãma) ... những thiên thần cõi trời Đâu-suất 
(Tusita) ... những thiên thần khoái thích sáng tạo (hóa lạc thiên) ... những 
thiên thần kiểm soát những sáng tạo của những thiên thần khác (tha hóa tự 
tại thiên) ... những thiên thần trong đoàn tùy tùng của trời Brahmä (Phạm 
chúng thiên) cũng cất tiếng hô lên: [“Vị “A” này, là học trò của Vị Thầy 
“B” kia, đã từ bỏ đời sống tại gia từ làng hay thị xã “C” đó để đi vào đời 
sống xuất gia tu hành, và giờ thì: “Với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay 
trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, vị ấy đã tự mình chứng ngộ sự giải- 
thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng 
nhập trong đó, vị ấy an trú trong đó.””] Như vậy là, trong thời khắc đó, 
trong khoảng khắc đó, trong giây khắc đó, tiếng hô vang đã truyền tới tận 
cõi trời Brahma.!Š°3 Đây là sự hùng vĩ về tâm linh của một Tỳ kheo đã tiêu 


diệt mọi ô-nhiêm (lậu tận). ” 


70 (6) Tôn Vinh 


Lúc đó, khi Ngài Xá-lợi-phất đang ở một mình trong chỗ ân cư, dòng 
ý nghĩ này đã khởi lên trong tâm thầy ấy: “Một Tỳ kheo nên tôn vinh, tôn 
trọng, và an trú nhờ dựa vào thứ gì để người đó có thể đẹp bỏ những điều 
bất thiện và tu dưỡng những điều thiện lành?” 


Rồi ý nghĩ này xảy đến với thầy ấy: “(1) Một Tỳ kheo nên tôn vinh, 
tôn trọng, và an trú nhờ dựa vào Vị Thây (Phật) đề người đó có thể đẹp bỏ 
những điều bắt thiện và tu dưỡng những điều thiện lành. (2) Người đó nên 


tôn vinh, tôn trọng, và an trú nhờ dựa vào Giáo Pháp ... (3) Tăng Đoàn ... 


116 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


(4)... sự tu-tập ... (Š)... sự định-tâm ... (6) sự chuyên-chú ... (7)... sự 
hiểu-khách để người đó có thể đẹp bỏ những điều bất thiện và tu dưỡng 
những điều thiện lành.” 


Rồi điều này đã xảy đến với thầy Xá-lợi-phát: “Những phẩm chất này 
đã được thanh lọc và trong sạch trong ta. Vậy ta hãy đến gặp đức Thế Tôn 
và kế chúng cho đức Thế Tôn nghe. Như vậy những phẩm chất này đã 
được thanh lọc trong ta và sẽ được biết rộng rãi (bởi nhiều người) là trong 


sạch. !594 


“Ví dụ một người tìm thấy một mớ vàng, đã được tinh luyện và tính 
sạch. Ý nghĩ này có thể xảy đến với anh ta: 'Mớ vàng này của ta đã được 
tỉnh luyện và tinh sạch. Vậy ta hãy mang đến cho người thợ vàng coi. Rồi, 
khi mớ vàng đã được đưa cho người thợ vàng, nó sẽ được tinh luyện vả 
chúng sẽ càng được biết rộng rãi (bởi nhiều người) là tỉnh sạch.” Cũng 
giống như vậy, những phẩm chất này đã được thanh lọc và trong sạch 
trong ta. Vậy ta hãy đến gặp đức Thế Tôn và kể chúng cho đức Thế Tôn 
nghe. Như vậy những phẩm chất này đã được thanh lọc trong ta và sẽ 
được biết rộng rãi (bởi nhiều người) là trong sạch.” 


Rồi, vào buôồi chiều tôi, thây Xá-lợi-phât ra khỏi chỗ ân cư và đến gặp 


đức Thế Tôn. Thầy ấy kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Ở đây, thưa Thế Tôn, khi con ở một mình ở chỗ ân cư, dòng ý nghĩ 
này đã khởi lên trong con... [/hẩy Xá-lợi-phất kể lại hết sự việc như trên, 
cho đến:] ... Như vậy những phẩm chất này đã được thanh lọc trong ta và 


sẽ được biết rộng rãi (bởi nhiêu người) là trong sạch.” 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Một Tỳ kheo nên tôn vinh, tôn trọng, và an 
trú nhờ dựa vào Vị Thầy để người đó có thê dẹp bỏ những điều bất thiện 
và tu dưỡng những điều thiện lành. Người đó nên tôn vinh, tôn trọng, và 
an trú nhờ dựa vào Giáo Pháp ... Tăng Đoàn ... sự tu-tập ... sự định-tâm 
... sự chuyên-chú ... sự hiễu-khách để người đó có thể đẹp bỏ những điều 
bắt thiện và tu dưỡng những điều thiện lành.” 


Sau khi điều này được nói ra, thầy Xá-lợi-phất thưa với đức Thế Tôn: 


° 117 


“Thưa Thế Tôn, con hiểu một cách chỉ tiết ý nghĩa của lời Thế Tôn vừa 


nói ra một cách văn tắt. 


(A) “Thưa Thế Tôn, không thể có chuyện một Tỳ kheo thiếu sự tôn 
kính đối với Vị Thầy mà có thể có sự tôn kính đối với Giáo Pháp. Tỳ kheo 
mà (1) thiếu sự tôn kính đối với Vị Thầy thì cũng (2) thiếu sự tôn kính đối 
với GIáo Pháp. 

“Thưa Thế Tôn, không thể có chuyện một Tỳ kheo thiếu sự tôn kính 
đối với Vị Thầy và Giáo Pháp mà có thể có sự tôn kính đối với Tăng 
Đoàn. Tỳ kheo mà (1) thiếu sự tôn kính đối với Vị Thầy và Giáo Pháp thì 


cũng (3) thiếu sự tôn kính đối với Tăng Đoàn. 


“Thưa Thế Tôn, không thể có chuyện một Tỳ kheo thiếu sự tôn kính 
đối với Vị Thầy, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn mà có thể có sự tôn kính đối 
với sự tu-tập. Tỳ kheo mà thiếu sự tôn kính đối với Vị Thầy, Giáo Pháp và 
Tăng Đoàn thì cũng (4) thiếu sự tôn kính đối với sự tu-tập. 


“Thưa Thế Tôn, không thể có chuyện một Tỳ kheo thiếu sự tôn kính 
đối với Vị Thầy, Giáo Pháp, Tăng Đoàn, và sự tu-tập mà có thể có sự tôn 
kính đối với sự định-tâm (thiền định). Tỳ kheo mà thiếu sự tôn kính đối 
với Vị Thầy, Giáo Pháp, Tăng Đoàn, và sự tu-tập thì cũng (5) thiếu sự tôn 


kính đối với sự định-tâm. 


“Thưa Thế Tôn, không thể có chuyện một Tỳ kheo thiếu sự tôn kính 
đối với Vị Thầy, Giáo Pháp, Tăng Đoàn, sự tu-tập, và sự định-tâm mà có 
thể có sự tôn kính đối với sự chuyên-chú. Tỳ kheo mà thiếu sự tôn kính 
đối với Vị Thầy, Giáo Pháp, Tăng Đoàn, sự tu-tập, và sự định-tâm thì 


cũng (6) thiếu sự tôn kính đối với sự chuyên-chú. 


“Thưa Thế Tôn, không thể có chuyện một Tỳ kheo thiếu sự tôn kính 
đối với Vị Thầy, Giáo Pháp, Tăng Đoàn, sự tu-tập, sự định-tâm, và sự 
chuyên-chú mà có thể có sự tôn kính đối với sự hiếu-khách (tiếp đãi, giúp 
đỡ đạo hữu đến ở tu hay sư thầy). Tỳ kheo mà thiếu sự tôn kính đối với Vị 
Thầy, Giáo Pháp, Tăng Đoàn, sự tu-tập, sự định-tâm, và sự chuyên-chú thì 


cũng (7) thiếu sự tôn kính đối với sự hiếu-khách. 


118 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


(B) “Thưa Thế Tôn, không thể có chuyện một Tỳ kheo có sự tôn kính 
đối với Vị Thầy mà có thể không có sự tôn kính đối với Giáo Pháp. Tỳ 
kheo mà (1) có sự tôn kính đối với Vị Thầy thì cũng (2) có sự tôn kính đối 
với GIáo Pháp. 

“Thưa Thế Tôn, không thê có chuyện một Tỳ kheo có sự tôn kính đối 
với Vị Thầy và Giáo Pháp mà có thể không có sự tôn kính đối với Tăng 
Đoàn. Tỳ kheo mà (1) có sự tôn kính đối với Vị Thầy và Giáo Pháp thì 


cũng (3) có sự tôn kính đối với Tăng Đoàn. 


“Thưa Thế Tôn, không thể có chuyện một Tỳ kheo có sự tôn kính đối 
với Vị Thầy, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn mà có thể không có sự tôn kính 
đối với sự tu-tập. Tỳ kheo có sự tôn kính đối với Vị Thầy, Giáo Pháp và 
Tăng Đoàn thì cũng (4) có sự tôn kính đối với sự tu-tập. 


“Thưa Thế Tôn, không thể có chuyện một Tỳ kheo có sự tôn kính đối 
với Vị Thầy, Giáo Pháp, Tăng Đoàn, và sự tu-tập mà có thê không có sự 
tôn kính đối với sự định-tâm (thiền định). Tỳ kheo mà có sự tôn kính đối 
với Vị Thầy, Giáo Pháp, Tăng Đoàn, và sự tu-tập thì cũng (5) có sự tôn 
kính đối với sự định-tâm. 


“Thưa Thế Tôn, không thể có chuyện một Tỳ kheo có sự tôn kính đối 
với Vị Thây, Giáo Pháp, Tăng Đoản, sự tu-tập, và sự định-tâm mà có thể 
không có sự tôn kính đối với sự chuyên-chú. Tỳ kheo mà có sự tôn kính 
đối với Vị Thầy, Giáo Pháp, Tăng Đoàn, sự tu-tập, và sự định-tâm thì 


cũng (6) có sự tôn kính đối với sự chuyên-chú. 


“Thưa Thế Tôn, không thể có chuyện một Tỳ kheo có sự tôn kính đối 
với Vị Thầy, Giáo Pháp, Tăng Đoàn, sự tu-tập, sự định-tâm, và sự chuyên- 
chú mà có thể không có sự tôn kính đối với sự hiếu-khách. Tỳ kheo mà có 
sự tôn kính đối với Vị Thầy, Giáo Pháp, Tăng Đoàn, sự tu-tập, sự định- 


tâm, và sự chuyên-chú thì cũng (7) có sự tôn kính đối với sự hiểu-khách. 


“Thưa Thế Tôn, chính theo cách như vậy con hiểu một cách chỉ tiết ý 


nghĩa của lời Thê Tôn mới nói ra một cách văn tắt.” 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Thật tốt lành thầy hiểu được một cách chỉ 


» 119 


tiết ý nghĩa của lời mà ta mới nói ra một cách ngắn tắt như vậy. Thực vậy, 
này Xá-lợi-phất: không thể nào có chuyện một Tỳ kheo thiếu sự tôn kính 
đối với Vị Thầy mà có thể có sự tôn kính đối với Giáo Pháp ... [Phái lặp 
lại toàn bộ nội dung (A) và (B) ở trên] ... Tỳ kheo mà có sự tôn kính đối 
với Vị Thầy, Giáo Pháp, Tăng Đoàn, sự tu-tập, sự định-tâm, và sự chuyên- 
chú thì cũng (7) có sự tôn kính đối với sự hiếu-khách. 


“Này Xá-lợi-phất, ý nghĩa của lời mà ta mới nói ra một cách văn tắt 
nên được hiêu một cách chi tiệt theo cách như vậy.” 


Z1 (7) Sự Tu Tập 'Š5 


(D “Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo không ứân f„y hết mình cho sự 
tu-tập, thì cho dù người đó có phát thành ước nguyện: “Cầu cho tâm ta 
“được giải thoát khỏi những ô-nhiễm nhờ sự không còn dính-chấp (thủ 
diệt)! thì tâm người đó cũng đâu có “được giải thoát khỏi những ô-nhiễm 
nhờ sự không còn dính-chấp'. Vì lý do gì? Vì người đó thiếu sự tu-tập. 
Thiếu sự tu-tập về cái gì? (1) Về bốn nền tảng chánh-niệm (tứ niệm xứ), 
(2) bốn sự chuyên-cần tu đúng đắn (tứ chánh cần), (3) bốn cơ-sở (tạo nên) 
thần thông (tứ thần túc), (4) năm căn tâm linh (ngũ căn), (5) năm năng-lực 
(ngũ lực), (6) bảy chi giác-ngộ (thất giác chỉ), và (7) con đường tám phần 
thánh thiện (Bát thánh đạo). [= 37 phần tu] 


- “Ví dụ có con gà mái với tám, mười, hay mười hai trứng mà không 
ấp, ủ và nuôi dưỡng trứng đúng cách. Thì cho đù nó có phát khởi “ước 
nguyện" trong đầu như vây: “Ôi, cầu cho những đứa gà con có thể dùng 
móng chân chọt lủng vỏ trứng, dùng mỏ mô ra và nở ra an toàn!” thì 
những con gà con cũng đâu có khả năng dùng móng chân chọt lủng vỏ 
trứng, dùng mỏ mô ra và nở ra an toàn. Vì lý do gì? Vì con gà mái đó với 
tám, mười, hay mười hai trứng không chịu ấp, ủ và nuôi dưỡng trứng đúng 
cách. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo không tận 
f„y hết mình cho sự tu-tập, thì cho dù người đó có phát thành ước nguyện: 


120 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


“Cầu cho tâm ta “được giải thoát khỏi những ô-nhiễm nhờ sự không còn 
dính-chấp!? thì tâm người đó cũng đâu “được giải thoát khỏi những ô- 
nhiễm nhờ sự không còn dính-chấp'. Vì lý do gì? Vì người đó thiếu sự tu- 
tập. Thiếu sự tu-tập về cái gì? (1) Về bốn nền tảng chánh-niệm (tứ niệm 
xứ) ... (7) con đường tám phần thánh thiện (Bát thánh đạo). 


(I) “Này các Tỳ kheo, (ngược lại) khi một Tỳ kheo /ân z„y hết mình 
cho sự tu-tập, thì cho dù người đó không ước nguyện: “Cầu cho tâm ta 
“được giải thoát khỏi những ô-nhiễm nhờ sự không còn dính-chấp!? thì 
tâm người đó cũng “được giải thoát khỏi những ô-nhiễm nhờ sự không 
còn dính-chấp”. Vì lý do gì? Vì người đó có sự tu-tập. Có sự tu-tập về cái 
gì? (1) Về bốn nền tảng chánh-niệm (tứ niệm xứ) ... (7) con đường tám 
phần thánh thiện (Bát thánh đạo). 

- “Ví dụ có con gà mái với tắm, mười, hay mười hai trứng mà có ấp, 
ủ và nuôi dưỡng trứng đúng cách. Cho dù nó không phát khởi “ý nguyện” 
trong đầu như vây: “Ôi, cầu cho những đứa gà con có thể dùng móng chân 
chọt lủng vỏ trứng, dùng mỏ mỗ ra và nở ra an toàn!” thì những con gà 
con cũng có khả năng dùng móng chân chọt lủng vỏ trứng, dùng mỏ mồ ra 
và nở ra an toàn. Vì lý do gì? Vì con gà mái đó với tắm, mười, hay mười 


hai trứng có âp, ủ và nuôi dưỡng trứng đúng cách. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo ứẩn f„y hết 
mình cho sự tu-tập, thì cho dù người đó không có ước nguyện: “Cầu cho 
tâm ta “được giải thoát khỏi những ô-nhiễm nhờ sự không còn dính-chấp!? 
thì tâm người đó cũng “được giải thoát khỏi những ô-nhiễm nhờ sự không 
còn dính-chấp'. Vì lý do gì? Vì người đó có sự tu-tập. Có sự tu-tập về cái 
gì? (1) Về bốn nền tảng chánh-niệm (tứ niệm xứ) ... (7) con đường tám 
phần thánh thiện (Bát thánh đạo). 


(HI) “Này các Tỳ kheo, khi một người thợ mộc [hay người phụ việc 
của ông ta] nhìn vào cán rìu, người đó nhìn thấy những dấu mòn vì những 
ngón tay và ngón tay cái, nhưng người đó không biết rằng: “Bữa nay cán 
rìu đã mòn đi một chút, hôm qua cũng vậy, hôm trước cũng vậy” (mỗi 


ngày mòn đi một chút). Nhưng đến khi nó mòn-rõ đi thì sự-biết mới xảy 


°«121 


ra trong tâm người đó răng cán búa đã mòn-đi nhiêu. 


“Cũng giống như vậy, khi một Tỳ kheo /áø f„y hết mình cho sự tu- 
tập, thì cho dù người đó (mỗi ngày) không biết răng: Bữa nay ô-nhiễm 
của ta đã bớt [mòn] đi một chút, hôm qua cũng vậy, hôm trước cũng vậy', 
nhưng khi chúng đã bớt-rõ nhiều thì sự-biết mới xảy ra trong tâm người 
đó rằng những ô-nhiễm đã bớt-đi nhiêu. 

- “Ví dụ có một con thuyền đi biển có những trang thiết bị (cột buồm, 
các loại dây căng buồm ...) đã bị mòn hao trong nước biển qua sáu tháng. 
Rồi nó được kéo lên bờ khô trong mùa lạnh và những trang thiết bị đó lại 
bị tấn công thêm bởi gió và năng. Rồi tới khi bị ngập ướt vì mưa rào, 
những trang thiết bị đó càng dễ dàng bị tàn mục và gãy rớt. 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo /đn f„y hết 
mình cho sự tu-tập, thì (dần dần) những gông-cùm trói buộc (kiết sử) của 


người đó sẽ dễ dàng tàn rụi và gãy rớt.” 


72 (8) Lửa 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang đi du hành giữa 
xứ dân Kosala (Kiều-tất-la) cùng với một Tăng đoàn lớn các Tỳ kheo. Lúc 
đó, khi đang đi dọc theo đường lộ cái, đến một chỗ đức Thế Tôn nhìn thấy 
một đám lửa lớn đang cháy, đang rực, cháy đỏ rực. Đức Thế Tôn ra khỏi 
đường lộ, đến ngồi xuống chỗ ngồi đã được dọn sẵn dưới một gốc cây, và 
nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, các thầy có nhìn thấy một đống lửa đang cháy, 
đang cháy rực, đang cháy đỏ kia không?” 

“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 

(U “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Cái nào tốt hơn, (¡) nhào vô 
ôm lấy đám lửa lớn đang cháy, đang rực, cháy đỏ rực đó, và ngồi hay nằm 
bên cạnh nó, hay (1) ôm lấy một cô gái với tay chân mềm mại và dịu 


dàng— dù cô ấy thuộc họ tộc giai cấp chiến-sĩ, bà-la-môn, hay gia-chủ— 


122 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


và ngôi hay năm bên cạnh cô ây?” 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt hơn nhiều nếu ôm lấy một cô gái với tay chân 
mềm mại và dịu dàng——dù cô ấy thuộc họ tộc giai cấp chiến-sĩ, bà-la-môn, 
hay gia-chủ—và ngồi hay nằm bên cạnh cô ấy. Sẽ đau đớn nếu ôm lấy 
đám lửa đang cháy, cháy rực, cháy đỏ, và ngồi hay nằm xuống bên cạnh 
nó.” 

“Này các Tỳ kheo, ta báo cho các thầy rằng, đối với một người thất- 
đức (thiếu giới-hạnh), có tính-cách xấu—là người có hành-vi không trong 
sạch và đáng ngờ, lén lút trong những hành-động, không phải tu sĩ [sa- 
môn] mà tuyên bố mình là tu sĩ, không sống độc thân mà tuyên bố mình 
sống độc thân, bên trong thối tha, suy đôi, lụn bại—thì sẽ tốt hơn nhiều 
nếu ôm lấy đám lửa đang cháy, cháy rực, cháy đỏ, và ngồi hay nằm xuống 
bên cạnh nó. Vì lý do gì? Vì do việc đó người đó có thể bị chết hay đau 
đớn gần chết, nhưng đó không phải lý do khiến người đó khi thân tan rã, 
sau khi chết, sẽ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu 
dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Nhưng khi một người thất- 
đức ... ôm lấy một cô gái với tay chân mềm mại và dịu dàng—dù cô ấy 
thuộc họ tộc giai cấp chiến-sĩ, bả-la-môn, hay gia-chủ—và ngồi hay năm 
bên cạnh cô ấy, thì việc này dẫn tới sự nguy-hại và khổ-đau dài lâu của 
người đó. Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh 
giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa 


ngục. 


(2) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Cái nào tốt hơn, (¡) nếu bị 
một lực sĩ dùng dây thừng làm bằng lông đuôi ngựa quấn quanh cả hai cổ 
chân mình và siết chặt đến nỗi nó cắt đứt lớp da ngoài, lớp da trong, lớp 
thịt, gân, và xương, cho đến tận tủy xương, hay (ii) nếu mình chấp nhận 
'sự kính lễ' từ những người giai cấp chiến-sĩ giàu có, bà-la-môn giàu có, 
hay gia-chủ giàu có? 

“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt hơn nhiều nếu một nØười chấp nhận “sự kính 
lễ” từ những người giai cấp chiến-sĩ giàu có, bà-la-môn giàu có, hay gia- 


chủ giàu có. Sẽ đau đớn nếu bị một lực sĩ dùng dây thừng làm bằng lông 


« 123 


đuôi ngựa quấn quanh cả hai cô chân mình và siết chặt đến nỗi nó cắt đứt 
lớp da ngoài, lớp da trong, lớp thịt, gân, và xương, cho đến tận tủy 
xương.” 


“Này các Tỳ kheo, ta báo cho các thầy răng, đối với một người thất- 
đức ... thì sẽ tốt hơn nhiều nếu bị một lực sĩ dùng dây thừng làm bằng 
lông đuôi ngựa quấn quanh cả hai cô chân mình và siết chặt đến nỗi nó cắt 
đứt lớp da ngoài, lớp da trong, lớp thịt, gân, và xương, cho đến tận tủy 
xương. Vì lý do gì? Vì do việc đó người đó có thê bị chết hay đau đớn như 
chết, nhưng đó không phải lý do khiến người đó khi thân tan rã, sau khi 
chết, sẽ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, 
trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Nhưng khi một người thất-đức ... 
chấp nhận “sự kính lễ từ những người giai cấp chiến-sĩ giàu có, bà-la- 
môn giàu có, hay gia-chủ giàu có, thì việc này dẫn tới sự nguy-hại và khố- 
đau dài lâu cho người đó. Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái 
sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, 


thậm chí trong địa ngục. 


(3) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Cái gì là tốt hơn, (¡) nếu bị 
một lực sĩ đâm vào ngực mình bằng ngọn giáo sắc bén được bôi dầu, hay 
nếu mình chấp nhận “sự chấp tay kính lễ” từ những người giai cấp chiến-sĩ 


giàu có, bà-la-môn giàu có, hay gia-chủ giàu có?” 


“Thưa Thê Tôn, sẽ tôt hơn nhiêu nêu một người châp nhận “sự châp 
tay kính lễ” từ những người giai cấp chiên-sĩ giàu có, bà-la-môn giàu có, 
hay gia-chủ giàu có. Sẽ đau đớn nêu bị một lực sĩ đâm vào ngực mình 


băng ngọn giáo sắc bén được bôi dâu.” 


“Này các Tỳ kheo, ta báo cho các thầy răng, đối với một người thất- 
đức ... thì sẽ tốt hơn nhiều nếu bị một lực sĩ đâm vào ngực mình bằng 
ngọn giáo sắc bén được bôi dầu. Vì lý do gì? Vì do việc đó người đó có 
thê bị chết hay đau đớn gần chết, nhưng đó không phải lý do khiến người 
đó khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, 
trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Nhưng 


khi một người thất-đức ... chấp nhận “sự chấp tay kính lễ' từ những người 


124 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


giai câp chiên-sĩ giàu có, bả-la-môn giàu có, hay gia-chủ giàu có, thì việc 
này dẫn tới sự nguy-hại và khố-đau dài lâu của người đó. Khi thân tan rã, 
sau khi chêt, người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi- 


đên xâu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 


(4) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Cái nào tốt hơn, (¡) nếu bị 
một lực sĩ quấn chặt thân mình bằng một tắm sắt nóng cháy—đang cháy, 
đang đang cháy rực, đang cháy đỏ, hay (ii) nếu mình nhận dùng y-phục 
được bồ thí vì niềm-tin bởi những người giai cấp chiến-sĩ giàu có, bà-la- 


môn giàu có, hay gia-chủ giàu có?” 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt hơn nếu một người nhận dùng y-phục được bố 
thí vì niềm-tin bởi những người giai cấp chiến-sĩ giàu có, bà-la-môn giàu 
có, hay gia-chủ giàu có. Sẽ đau đớn nếu bị một lực sĩ quấn chặt thân mình 
bằng một tấm sắt nóng cháy——đang cháy, đang đang cháy rực, đang cháy 
đỏ.” 

“Này các Tỳ kheo, ta báo cho các thầy rằng, đối với một người thất- 
đức ... thì sẽ tốt hơn nhiều nếu bị một lực sĩ quấn chặt thân mình bằng 
một tâm sắt nóng cháy—đang cháy, đang đang cháy rực, đang cháy đỏ. Vì 
lý do gì? Vì do việc đó người đó có thể bị chết hay đau đớn gần chết, 
nhưng đó không phải lý do khiến người đó khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ 
bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi 
dưới, thậm chí trong địa ngục. Nhưng khi một người thất-đức ... nhận 
dùng y-phục được bố thí vì niềm-tin bởi những người giai cấp chiến-sĩ 
giàu có, bà-la-môn giàu có, hay gia-chủ giàu có, thì việc này dẫn tới sự 
nguy-hại và khổ-đau dài lâu của người đó. Khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, 


trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 


(5) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Cái nào tốt hơn, (¡) nếu bị 
một lực sĩ cậy miệng của mình bằng mũi giáo nóng cháy— đang cháy, 
đang cháy rực, đang cháy đỏ—và nhét vào một cục đồng nóng cháy— 
đang cháy, đang cháy rực, đang cháy đỏ—sẽ đốt cháy môi, miệng, lưỡi, 


tử1?% 


cô, và bao của mình trước khi nó đô ra từ bên dưới mang theo đông 


° 125 


ruột lòng, hay (i¡) nêu mình nhận dùng thức-ăn được bồ thí vì niềm-tin bởi 
những người giai cấp chiến-sĩ giàu có, bà-la-môn giàu có, hay gia-chủ 
giàu có?” 

“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt hơn nếu một người nhận dùng thức ăn được bố 
thí vì niềm-tin bởi những người giai cấp chiến-sĩ giàu có, bà-la-môn giàu 
có, hay gia-chủ giàu có. Sẽ đau đớn nếu bị một lực sĩ một người khỏe 
mạnh cậy miệng của mình bằng mũi giáo nóng cháy—đang cháy, đang 
cháy rực, đang cháy đỏ—và nhét vào một cục đồng nóng cháy—đang 


cháy, đang cháy rực, đang cháy đỏ ...” 


“Này các Tỳ kheo, ta báo cho các thầy răng, đối với một người thất- 
đức ... thì sẽ tốt hơn nhiều nếu bị một lực sĩ một người khỏe mạnh cậy 
miệng của mình bằng mũi giáo nóng cháy—đang cháy, đang cháy rực, 
đang cháy đỏ—và nhét vào một cục đồng nóng cháy—đang cháy, đang 
cháy rực, đang cháy đỏ ... Vì lý do gì? Vì do việc đó người đó có thể bị 
chết hay đau đớn gần chết, nhưng đó không phải lý do khiến người đó khi 
thân tan rã, sau khi chết, sẽ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một 
nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Nhưng khi một 
người thất-đức ... nhận dùng thức-ăn được bố thí vì niềm-tin bởi những 
người giai cấp chiến-sĩ giàu có, bà-la-môn giàu có, hay gia-chủ giàu có, 
thì việc này dẫn tới sự nguy-hại và khô-đau dài lâu của người đó. Khi thân 
tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong 


một nơi-đên xâu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 


(6) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Cái nào tốt hơn, () nếu bị 
một lực sĩ đâm vào đầu hay vai mình và ép mình ngồi xuống hay năm 
xuống trên một tâm sắt hay ghế sắt nóng cháy — đang cháy, đang cháy 
rực, đang cháy đỏ—hay (ñ¡) nếu mình nhận dùng giường và ghế được bồ 
thí bởi những người giai cấp chiến-sĩ giàu có, bà-la-môn giàu có, hay gia- 
chủ giàu có?” 

“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt hơn nhiều nếu một người nhận dùng giường và 
chế được bồ thí bởi những người giai cấp chiến-sĩ giàu có, bà-la-môn giàu 


có, hay gia-chủ giàu có. Sẽ đau đớn nêu bị một lực sĩ đâm vào đâu hay vai 


126 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


mình và ép mình ngôi xuông hay năm xuông trên một tâm sắt hay ghê sắt 


nóng cháy——đang cháy, đang cháy rực, đang cháy đỏ.” 


“Này các Tỳ kheo, ta báo cho các thầy răng, đối với một người thất- 
đức ... thì sẽ tốt hơn nhiều nếu bị một lực sĩ đâm vào đầu hay vai mình và 
ép mình ngồi xuống hay nằm xuống trên một tắm sắt hay ghế sắt nóng 
cháy —— đang cháy, đang cháy rực, đang cháy đỏ. Vì lý do gì? Vì do việc đó 
người đó có thể bị chết hay đau đớn gần chết, nhưng đó không phải lý do 
khiến người đó khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ bị tái sinh trong cảnh giới 
đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa 
ngục. Nhưng khi một người thất-đức ... nhận dùng giường và ghế được bố 
thí vì niềm-tin bởi những người giai cấp chiến-sĩ giàu có, bà-la-môn giàu 
có, hay gia-chủ giàu có, thì việc này dẫn tới sự nguy-hại và khố-đau dài 
lâu của người đó. Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong 
cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí 


trong địa ngục. 


(7) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Cái nào tốt hơn, (¡) nếu bị 
một lực sĩ đâm mình, rồi lật chúi đầu mình xuống đất, và quăng vô bề nâu 
đồng nóng chảy—đang cháy, đang cháy rực, đang cháy đỏ—và trong khi 
bị nâu trong bê đồng sôi sục đó, thân mình lúc nối, lúc chìm, lúc bị dạt 
qua đạt lại (giống như bánh bột đang bị chiên), hay (ii) mình nhận dùng 
chỗ-ở được bồ thí bởi những người giai cấp chiến-sĩ giàu có, bà-la-môn 


giàu có, hay gia-chủ giàu có?” 


“Thưa đức Thế Tôn, sẽ tốt hơn nhiều nếu một người nhận dùng chỗ-ở 
được bồ thí bởi những người giai cấp chiến-sĩ giàu có, bà-la-môn giàu có, 
hay gia-chủ giàu có. Sẽ đau đớn nếu bị một lực sĩ đâm mình, rồi lật chúi 
đầu mình xuống đất, và quăng vô bể nấu đồng nóng chảy—đang cháy, 


đang cháy rực, đang cháy đỏ ...” 


“Này các Tỳ kheo, ta báo cho các thầy răng, đối với một người thất- 
đức, có tính-cách xấu là người có hành-vi không trong sạch và đáng 
ngờ, lén lút trong những hành-động, không phải tu sĩ [sa-môn] mà tuyên 


bố mình là tu sĩ, không sống độc thân mà tuyên bố mình sống độc thân, 


° 127 


bên trong thối tha, suy đôi, lụn bại—thì sẽ tốt hơn nhiều nếu bị một lực sĩ 
đâm mình, rồi lật chúi đầu mình xuống đất, và quăng vô bề nấu đồng nóng 
chảy——đang cháy, đang cháy rực, đang cháy đỏ ... Vì lý do gì? Vì do việc 
đó người đó có thê bị chết hay đau đớn gần chết, nhưng đó không phải lý 
do khiến người đó khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ bị tái sinh trong cảnh 
giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa 
ngục. Nhưng khi một người thất-đức ... nhận dùng chỗ-ở được bố thí bởi 
những người giai cấp chiến-sĩ giàu có, bà-la-môn giàu có, hay gia-chủ 
giàu có, thì việc này dẫn tới sự nguy-hại và khổ-đau dài lâu của người đó. 
Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, 


trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 


- “Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: 
“Khi chúng ta dùng y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp 
cho người bệnh, những thứ này [do những người khác] cúng dường cho 
chúng ta sẽ mang lại phước quả và ích lợi lớn lao cho họ, và sự xuất gia tu 
hành của chúng ta sẽ không là cằn cỗi, mà có kết quả và màu mỡ." Các 
thầy nên tu tập bản thân như vậy. Này các Tỳ kheo, (¡) xét nghĩ về sự tốt 
lành của chính mình thì cũng đủ (lý do) để mình chuyên-cần tu (tính cần 
tu tập) một cách chuyên-chú tới mục-tiêu; (1) xét nghĩ về sự tốt lành của 
người khác thì cũng đủ để mình chuyên-cần tu một cách chuyên-chú tới 
mục-tiêu; (ii) xét nghĩ về sự tốt lành của cả mình và người thì cũng đủ để 


mình chuyên-cân tu một cách chuyên-chú tới mục-tiêu.”15?7 


Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Trong khi bài thuyết giảng này đang 
được nói ra, có sáu mươi Tỳ kheo đã ói máu tươi. Có sáu mươi Tỳ kheo 
đã bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục, họ nói: “Quá khó, thưa Thế Tôn, 
khó mà tu được.” Và tâm của sáu mươi vị Tỳ kheo khác đã được giải- 


thoát nhờ sự không còn dính-chấp. !Š°8 


Z3 (9) Đạo Sự Sunetta... 


(1) “Này các Tỳ kheo, thuở xưa có một vị thầy tên là Sunetta (Diệu 


128 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


Nhãn),!”? là giáo chủ một giáo phái tâm linh, là người không còn tham- 
muốn đối với những dục-lạc (khoái-lạc giác quan). Vị thầy Sunetta có 
nhiều trăm đệ tử. Ông dạy một Giáo Pháp cho những đệ tử của mình để họ 
được (tái sinh) cộng trú (với những thiên thần và trời) trong cõi trời 
brahma. Khi ông đang chỉ dạy một Giáo Pháp như vậy, (1) những ai không 
đặt niềm-tin vào ông thì khi thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh 
giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, trong địa ngục; (1) 
nhưng những ai đã đặt niềm-tin vào ông thì được tái sinh trong một nơi- 


đến tốt lành, trong một cõi trời. 


“Thuở xưa có một vị thầy tên là Mũgapakkha ... (3) ... có một vị 
thầy tên là Aranemi ... (4)... có một vị thầy tên là Kuddãlaka ... (5)... 
có một vị thây tên là Hatthipäla ... (6)... có một vị thầy tên là Jotipäla ... 
(7) có một vị thầy tên là Araka, là giáo chủ một giáo phái tâm linh, là 
người không còn tham-muốn đối với những dục-lạc. VỊ thầy Akara có 
nhiều trăm đệ tử. Ông dạy một Giáo Pháp cho những đệ tử của mình để họ 
được (tái sinh) cộng trú (với những thiên thần và trời) trong cõi trời 
brahma. Khi ông đang chỉ dạy một Giáo Pháp như vậy, (1) những ai không 
đặt niềm-tin vào ông thì khi thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh 
giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, trong địa ngục; (ii) 
nhưng những ai đã đặt niềm-tin vào ông thì được tái sinh trong một nơi- 


đến tốt lành, trong một cõi trời. 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Có bảy vị thầy là những giáo 
chủ những giáo phái tâm linh, là những người không còn tham-muốn đối 
với những dục-lạc, họ có nhiều trăm đệ tử. Nếu một người nảo, với một 
cái tâm thù-ghét, sỉ nhục và mắng chửi họ và những cộng đồng đệ tử của 
họ, thì người đó không tạo được chút phước-đức nào, có phải không?” 

“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 

“Nếu một người, với một cái tâm thù-ghét, đã sỉ nhục và mắng chửi 
bảy vị thầy và những cộng đồng đệ tử của họ, thì người đó đã tạo nhiều 
thất-phước. Nhưng nếu, một người, với một cái tâm thù-ghét, chỉ cần sỉ 


nhục và măng chửi một người nào đã thành tựu vê chánh-kiến, thì người 


« 129 


đó còn tạo rất nhiều thất-phước hơn nữa. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, ta 
nói rằng, không có sự tổn thương nào đối với những người ngoài (ngoại 
đạo) cho bằng (sự tổn thương) đối với những tu sĩ đồng đạo (của các 
thầy). !“% Bởi vậy, này Các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vây: 
“Chúng ta không để sân hận đối với những tu-sĩ đồng đạo khởi sinh trong 


tâm mình.” Này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


Z4 (10) Đạo Sư Araka 


“Này các Tỳ kheo, thuở xưa có một vị thầy tên là Araka, giáo chủ 
một giáo phái tâm linh, là người không còn tham muốn dục-lạc (khoái-lạc 
giác quan). Vị thầy Araka có nhiều trăm đệ tử, ông đã dạy cho họ một 
Giáo Pháp như vầy: 


“Này các Bà-la-môn, đời người thật là ngắn ngủi, hữu hạn và qua 
nhanh (phù du); nó đầy khổ đau, đầy khổ sở. Điều này con người nên 
khôn ngoan hiểu rõ. Con người nên làm điều thiện lành và dẫn dắt một đời 
sống tâm linh; bởi vì không ai sinh ra mà có thể thoát khỏi cái chết.” 

(1) “Như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, sẽ nhanh chóng biến mất khi 
mặt trời lên, chăng được chút lâu; cũng giống như vậy, này các bà-la-môn, 
đời người giống như giọt sương kia. Nó ngăn ngủi, hữu hạn, và qua 
nhanh; nó đầy khổ đau, đầy khổ sở. Điều này con người nên khôn ngoan 
hiểu rõ. Con người nên làm điều thiện và dẫn dắt một đời sống tâm linh; 
bởi không ai sinh ra mà có thê thoát khỏi cái chết. 

(2) “Như giọt mưa lớn rơi xuống từ trên trời, tạo thành bong bóng 
trên mặt nước, rồi nhanh chóng tan đi, chăng được chút lâu; cũng giống 
như vậy, này các bà-la-môn, đời người giống như bong bong nước kia. Nó 
ngắn ngủi, hữu hạn, và qua nhanh ... bởi không ai sinh ra mà có thể thoát 
khỏi cái chết. 

(3) “Giống như lẫy cây roi rạch một đường trên mặt nước, đường kẻ 
trên mặt nước sẽ nhanh chóng biến mắt, chẳng được chút lâu; cũng giống 


như vậy, này các bà-la-môn, đời người giông như một đường kẻ trên mặt 


130 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


nước. Nó ngắn ngủi, hữu hạn, và qua nhanh ... bởi không ai sinh ra mà có 
thể thoát khỏi cái chết. 

(4) “Như dòng sông từ trên núi, chảy từ trên cao xuống, chảy nhanh 
qua, mang theo những thứ trôi nổi trong đó; nó không dừng lại một giây 
phút, một thời khắc, một khoảng khắc nào, cứ chảy xô, cuộn chảy, và chảy 
về phía trước; cũng giống như vậy, này các bà-la-môn, đời người giống 
như dòng nước chảy từ trên núi. Nó ngắn ngủi, hữu hạn, và qua nhanh ... 
bởi không ai sinh ra mà có thê thoát khỏi cái chết. 

(5) “Như một người khỏe mạnh tạo nhanh miếng nước bọt trên đầu 
lưỡi và nhồ ra đễ dàng: cũng giống như vậy, này các bà-la-môn, đời người 
giống như miếng nước bọt trên đầu lưỡi. Nó ngắn ngủi, hữu hạn, và qua 


nhanh ... bởi không ai sinh ra mà có thể thoát khỏi cái chết. 


(6) “Như một miếng thịt bị quăng vô cái chảo sắt đã được đun đốt cả 
ngày, nó sẽ cháy xèo tan nhanh, và chăng được chút lâu; cũng giống như 
vậy, này các bà-la-môn, đời người giống như miếng thịt cháy tan đó. Nó 
ngắn ngủi, hữu hạn, và qua nhanh ... bởi không ai sinh ra mà có thê thoát 
khỏi cái chết. 

(7) “Như một còn bò đang bị dẫn tới lò mô để giết thịt, mỗi bước 
chân nó bước là càng tới gần lò mồ, tới gần cái chết; cũng giống như vậy, 
này các bà-la-môn, đời người giống như một con bò đang bị dẫn tới lò mồ 
để giết thịt. Nó ngắn ngủi, hữu hạn, và qua nhanh; nó đầy khổ đau, đầy 
khổ sở. Điều này con người nên khôn ngoan hiểu rõ. Con người nên làm 
điều thiện và dẫn dắt một đời sống tâm linh; bởi không ai sinh ra mà có 
thể thoát khỏi cái chết. 

“Nhưng, này các Tỳ kheo, trong thời kiếp quá khứ, tuổi thọ của con 
người là 60.000 năm, và tới 500 tuổi các cô gái mới sẵn sàng lẫy chồng. 
Vào thời đó con người chỉ có sáu loại khổ: nóng, lạnh, đói, khát, đại tiện 
và tiểu tiện. Mặc dù họ sống rất lâu rất thọ và có ít sự khổ đau, nhưng vị 
thầy Araka vẫn dạy cho các đệ tử của ông một giáo lý răng: “Đời người 


thật là ngắn ngủi, hữu hạn, và qua nhanh ... như vậy. 


°131 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, trong thời kiếp bây giờ, câu này nói ra còn 
đúng hơn nữa: “Đời người thật là ngắn ngủi, hữu hạn, và qua nhanh ...”; 
bởi ngày nay con người chỉ sống lâu nhất chỉ 100 tuổi hay hơn một chút. 
Và nếu có sống thọ tới 100 năm cũng chỉ được 300 mùa: gồm 100 mùa 
mùa đông, 100 mùa hè, và 100 mùa mưa. Nếu có sống được 300 mùa 
cũng chỉ được 1.200 tháng: gồm 400 tháng mùa đông, 400 tháng mùa hè, 
và 400 tháng mùa mưa. Nếu có sống được 1.200 tháng cũng chỉ được 
2.400 nửa-tháng: gồm 800 nửa-tháng mùa đông, 800 nửa-tháng mùa hè, 


và 800 nửa-tháng mùa mưa. 


“Và nếu sống được 2.400 nửa-tháng cũng chỉ được 36.000 ngày: gồm 
12.000 ngày đông, 12.000 ngày hè, và 12.000 ngày mưa.!"! Và nếu sống 
được 36.000 ngày cũng chỉ ăn được 72.000 bữa cơm: gồm 24.000 bữa 
trong mùa đông, 24.000 bữa trong mùa hè, và 24.000 bữa trong mùa mưa. 
Và trong đó đã tính luôn những bữa ăn bằng sữa mẹ (khi còn bé ăm) và 
những lúc không có ăn. Những lúc không có ăn là gồm: những lúc đang 
bực tức,'5 lúc đang buồn rầu, hoặc lúc đang đau bệnh, hoặc lúc kiêng 
chay, hoặc khi không có được thức ăn, không kiếm được thức ăn. 


“Này các Tỳ kheo, như vậy với một người sống thọ được 100 tuổi, ta 
đã tính hết (các yếu tố): giới hạn tuổi đời, số mùa, số năm, số tháng, số 
nửa-tháng, số ngày!“ và số đêm, số bữa ăn và số bữa không-ăn. 

“Những gì một người thầy bi-mẫn phải làm, vì lòng bi-mẫn, để tìm 
kiếm phúc-lợi cho những học trò, thì ta đã làm cho các thầy. Này các Tỳ 
kheo, ngoài đây có những gốc cây, ngoài kia có những chòi trống. Này 
các Tỳ kheo, hãy thiền tập, đừng lơ-tâm phóng dật. Đừng để có lý do phải 


hối tiếc sau này. Đây là chỉ thị của ta cho các thây.” 


NHÓM 3 
GIỚI LUẬT 


75 (1) Bậc Trì Luật (1) 


132 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


“Này các Tỳ kheo, có được bảy phẩm chất, một Tỳ kheo là một bậc 
trì luật (người thông thạo về giới luật, bậc chuyên về Luật Tạng, luật sư). 
Bảy đó là gì? 

“(1) Người đó biết điều gì là tội. (2) Người đó biết điều gì không là 
tội. (3) Người đó biết điều tội nhẹ. (4) Người đó biết điều tội nặng. (5) 
Người đó có giới-hạnh; người đó sống được kiềm chế trong Pãtimokkha 
(Giới Bốn Tỳ Kheo), có được đức-hạnh và nơi nương-tựa tốt, nhìn thấy sự 
nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã thụ nhận những giới-luật tu 
hành, người đó tu tập trong những điều luật đó (6) Người đó có thê tùy ý, 
không khó khăn hay rắc rối gì, chứng đắc bón tầng thiền định (những tầng 
thiền định đó) tạo nên phần tâm bậc-cao và là những sự an-trú hạnh phúc 
(lạc trú) ngay trong kiếp này. (7) Người đó, với sự đã tiêu diệt mọi ô- 
nhiễm (lậu tận), ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, đã tự mình 
chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và 


sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó. 


“Có được bảy phẩm chất này, một Tỳ kheo là một bậc trì luật.” 


76 (2) Bậc Trì Luật (2) 


“Này các Tỳ kheo, có được bảy phẩm chất, một Tỳ kheo là một bậc 
trì luật (người thông thạo về giới luật, bậc chuyên về Luật Tạng, luật sư). 
Bảy đó là gì? 

“(1) Người đó biết điều gì là tội. (2) Người đó biết điều gì không là 
tội. (3) Người đó biết điều tội nhẹ. (4) Người đó biết điều tội nặng. (5) Cả 
hai phần Pãtimokkha đã được khéo truyền cho người đó một cách chỉ tiết, 
được khéo phân tích, được khéo nắm rõ, được khéo quyết định theo đúng 
những điều luật và giảng nghĩa chỉ tiết của chúng.!5% (6) Người đó có thê 
tùy ý ... chứng đắc bốn tầng thiền định ... (7) Người đó, với sự đã tiêu 
diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận), ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, đã 
tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí- 


tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó. 


«133 


“Có được bảy phẩm chất này, một Tỳ kheo là một bậc trì luật.” 


77 (3) Bậc Trì Luật (3) 


“Này các Tỳ kheo, có được bảy phẩm chất, một Tỳ kheo là một bậc 
trì luật (người thông thạo về giới luật, bậc chuyên về Luật Tạng, luật sư). 
Bảy đó là gì? 

“(1) Người đó biết điều gì là tội. (2) Người đó biết điều gì không là 
tội. (3) Người đó biết điều tội nhẹ. (4) Người đó biết điều tội nặng. (5) 
Người đó là người vững chắc về giới luật, bất di bất dịch. (6) Người đó có 
thể tùy ý ... chứng đắc bốn tầng thiền định ... (7) Người đó, với sự đã tiêu 
diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận), ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, đã 
tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí- 
tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó. 


“Có được bảy phẩm chất này, một Tỳ kheo là một bậc trì luật.” 


76 (4) Bậc Trì Luật (4) 


“Này các Tỳ kheo, có được bảy phẩm chất, một Tỳ kheo là một bậc 
trì luật (người thông thạo về giới luật, bậc chuyên về Luật Tạng, luật sư). 
Bảy đó là gì? 

“(1) Người đó biết điều gì là tội. (2) Người đó biết điều gì không là 
tội. (3) Người đó biết điều tội nhẹ. (4) Người đó biết điều tội nặng. (5) 
Người đó có thê nhớ lại nhiều kiếp quá khứ (túc mạng minh), đó là: một 
lần sinh, hai lần sinh ... [giống như kinh 6:02, đoạn (4)].... Người đó nhớ 
lại nhiều cõi kiếp quá khứ với những tổng quan và chỉ tiết như vậy. (6) 
Với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người (thiên nhãn 
minh) ... [giống như kinh 6:02, đoạn (5)] ... người đó nhìn thấy ... những 
chúng sinh trả giá (sông, chết, tái sinh) tùy theo những nghiệp của mình, 
như vậy. (7) Người đó, với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận), ngay 


trong kiếp này, bằng trí-biết trực tiếp, đã tự mình chứng ngộ sự giải-thoát 


134 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập 


trong đó, người đó an trú trong đó. 


“Có được bảy phẩm chất này, một Tỳ kheo là một bậc trì luật.” 


79 (5) Một Bậc Trì Luật Là Sáng Ngời (1) 


“Này các Tỳ kheo, có được bảy phẩm chất, một bậc trì luật là sáng 
ngời. Bảy đó là gì? ... [tiếp tục 07 điều như trong 7:75 ở trên]... 


“Có được bảy phẩm chất này, một bậc trì luật là sáng ngời.”1905 


80 (6) Một Bậc Trì Luật Là Sáng Ngời (2) 


“Này các Tỳ kheo, có được bảy phẩm chất, một bậc trì luật là sáng 


ngời. Bảy đó là gì? ... [tiếp tục 07 điều như kinh 7:76 ở trên]... 


“Có được bảy phẩm chất này, một bậc trì luật là sáng ngời.” 


61 (7) Một Bậc Trì Luật Là Sáng Ngời (3) 


“Này các Tỳ kheo, có được bảy phẩm chất, một bậc trì luật là sáng 


ngời. Bảy đó là gì? ... [điệp tục 07 điều như kinh 7:77 ở trên]... 


“Có được bảy phẩm chất này, một bậc trì luật là sáng ngời.” 


82 (8) Một Bậc Trì Luật Là Sáng Ngời (4) 


“Này các Tỳ kheo, có được bảy phẩm chất, một bậc trì luật là sáng 


ngời. Bảy đó là gì? ... [điệp tục 07 điều như kinh 7:78 ở trên]... 


“Có được bảy phẩm chất này, một bậc trì luật là sáng ngời.” 


83 (9) Giáo Lý 


° 135 


Lúc đó có Ngài Upäli đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngồi xuống một bên, và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy cho con Giáo Pháp 
một cách ngắn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo Pháp từ Thế Tôn, con 


sẽ sống một mình, lui về, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định (tu tập).” 


“Này Upäli, những điều nào thầy có thể biết “chúng không nhất 
hướng dẫn tới sự tỉnh-ngộ (sự không mê-thích), sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, 
sự bình-an, trí-biết trực tiếp, Sự giác-ngộ, Niết-bàn", thì thầy dứt khoát 
nhận định rằng: “Đây không phải Giáo Pháp; đây không phải giới luật; 
đây không phải giáo lý của Vị Thầy (Phật).` Nhưng những điều nào thầy 
có thê biết “chúng nhất hướng dẫn đến sự tỉnh-ngộ, sự chán-bỏ, sự chấm- 
dứt, sự bình-an, trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn' thì thầy dứt khoát 
nhận định răng: “Đây là Giáo Pháp; đây là giới luật; đây là giáo lý của Vị 
Thây.”” 


84 (10) Sự Giải Quyết 


“Này các Tỳ kheo, có bảy nguyên tắc để giải quyết “những vấn đề 
thuộc về giới luật, để giúp giải quyết và làm ồn thỏa “những vấn đề thuộc 
giới luật” có thê khởi sinh. Bảy đó là gì? 

“(1) Sự loại bỏ bằng sự hiện-diện (có mặt) có thể áp dụng;!5% (2) sự 
loại bỏ bằng trí-nhớ có thể được áp dụng; (3) sự loại bỏ dựa trên căn cứ là 
sự mắt-trí trước đó có thê được áp dụng; (4) sự thú nhận tội có thể được áp 
dụng: (5) sự biểu quyết đa số có thể được áp dụng: (6) Một tội danh về 
hành-vi xấu ác nghiêm trọng có thể được áp dụng: và (7) sự phủ cỏ xanh 


có thể được áp dụng. !57 


“Này các Tỳ kheo, có bảy nguyên tắc này để giải quyết 'những vấn 
đề thuộc về giới luật, để giúp giải quyết và làm ổn thỏa “những vấn đề 
thuộc giới luật” có thê khởi sinh.” 


136 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


NHÓM 4 
MỘT TU SĨ !9% 


85 (1) Một Tỳ Kheo 


“Này các Tỳ kheo, chính thông qua sự phá-vỡ bảy thứ mà một người 
là một Tỳ kheo.!" Bảy đó là gì? Quan-điểm có sự hiện-hữu cá thể (thân 
kiến) bị phá vỡ; sự nghi-ngờ bị phá vỡ; “sự dính-chấp sai lạc mê tín vào 
những tục lệ cắm ky, cúng bái, và những thệ nguyện" (giới-cấắm thủ) bị 
phá vỡ; tham bị phá vỡ; sân bị phá vỡ; si bị phá vỡ; sự tự-ta (ngã mạn) bị 
phá vỡ. Chính thông qua sự phá-vỡ của bảy thứ này mà một người là một 
Tỳ kheo.” 


86 (2) Một Tu Sĩ 


“Này các Tỳ kheo, chính thông qua sự làm lắng-dịu bảy thứ mà một 
›»1610 


người là một sa-môn (tu sĩ)... 
67 (3) Một Bà-la-môn 


“Này các Tỳ kheo, chính thông qua sự tống-khứ [bảy thứ] mà một 


người là một bà-la-môn ... ” 


88 (4) Một Học Giá 


“Này các Tỳ kheo, chính nhờ sự cuốn-sạch [bảy thứ] mà một người là 


một học-giả ... ” 


89 (5) Được Gội Rửa 


“Này các Tỳ kheo, chính nhờ sự giặt-sạch [bảy thứ] mà một người là 
được gội-rửa ...” 


° 137 


90 (6) Một Bậc Thây Hiểu Biết Về Vệ-Đà 


“Này các Tỳ kheo, chính nhờ có sự-biết [về bảy thứ] mà một người 
mới (đích thực) là bậc thầy hiểu-biết về Vệ-đà ...” 


91 (7) Một Bậc Thánh 


“Này các Tỳ kheo, chính thông qua sự diệt 'kẻ-thù' [đối với bảy thứ] 


mà một người là một bậc thánh ...”1H 


92 (8) Một A-la-hán 


“Này các Ty kheo, chính thông qua sự xa-lìa [của bảy thứ] mà một 
người là một A-la-hán.!5!2 Bảy đó là gì? Quan-điểm có sự hiện-hữu cá thê 
(thân kiến) bị phá vỡ; sự nghi-ngờ bị phá vỡ; “sự dính-chấp sai lạc mê tín 
vào những tục lệ cấm ky, cúng bái, và những thệ nguyện” (giới-câm thủ) 
bị phá vỡ; tham bị phá vỡ; sân bị phá vỡ; sĩ bị phá vỡ; sự tự-ta (ngã mạn) 
bị phá vỡ. Chính thông qua sự sự xa-lìa của bảy thứ này mà một người là 


một bậc A-la-hán.” 


93 (9) Tính Cách (1) 

“Này các Tỳ kheo, có bảy người này không có (thuộc) tính-cách tốt. 
Bảy đó là gì? Người không có niềm-tin, người không có cảm-nhận biết 
xấu-hồ về mặt đạo đức, người không biết sợ-hãi về mặt đạo đức, người Ít 
học-hiểu, người lười-biếng (ít tu), người có tâm mờ-rối (thiếu chánh 
niệm), và người không có trí. Đây là bảy người không có tính-cách tốt.” 


94 (10) Tính-cách (2) 


“Này các Tỳ kheo, có bảy người này có (thuộc) tính-cách tốt. Bảy đó 


138 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


là gì? Người có niêm-tin, người có cảm-nhận biệt xâu-hô vê mặt đạo đức, 
người biết sợ-hãi về mặt đạo đức, người học-hiêu nhiêu, người nỗ-lực 
(tính tân, siêng tu), người có chánh-niệm, và người có trí. Đây là bảy 


người có tính-cách tôt.” 


NHÓM 5 
ĐÁNG ĐƯỢC TẶNG QUÀ 


95 (1) Quán Sát Sự Vô Thường Trong Mắt 189 


“Này các Tỳ kheo, có bảy loại người này là đáng được tặng quả, đáng 
được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo 
trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng ở trên đời). 
Bảy đó là gì? 

(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, có người an trú quán sát (quán niệm, 
thiền quán) sự vồ-/zởng trong mắt, nhận thức sự vô-thường, trải nghiệm 
sự vô-thường, chú ý vào nó một cách thường trực, liên tục, và không gián 
đoạn, thấu biết nó bằng trí-tuệ. Với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận), 
ngay trong kiếp này, băng trí-biết trực tiếp, người đó đã tự mình chứng 
ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi 
đã chứng nhập trong đó, người đó an trú trong đó. Đây là loại người thứ 
nhất là đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, 


đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian. 


(2) “Lại nữa, có người an trú quán sát sự vô-thường trong mắt, nhận 
thức sự vô-thường, trải nghiệm sự vô-thường, chú ý vào nó một cách 
thường trực, liên tục, và không gián đoạn, thấu biết nó băng trí-tuệ. Đối 
với người đó sự tận hết ô-nhiễm (lậu tận) và sự tận hết kiếp-sống (sinh 
tận, mạng chung) xảy ra cùng lúc. Đây là loại người thứ hai đáng được 


tặng quà... 


3) “Lại nữa, có người an trú quán sát sự vô-thường trong mắt, nhận 
g 8 L 


thức sự vô-thường, trải nghiệm sự vô-thường, chú ý vào nó một cách 


« 139 


thường trực, liên tục, và không gián đoạn, thấu biết nó bằng trí-tuệ. Với sự 
đã diệt sạch năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), người đó trở thành 
người chứng ngộ Niết-bàn trong khoảng-giữa (giữa 02 kiếp). Đây là loại 
người thứ ba đáng được tặng quà ... 


(4) “Lại nữa, có người an trú quán sát sự vô-thường trong mắt, nhận 
thức sự vô-thường, trải nghiệm sự vô-thường, chú ý vào nó một cách 
thường trực, liên tục, và không gián đoạn, thấu biết nó bằng trí-tuệ. Với sự 
đã diệt sạch năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), người đó trở thành 
người chứng ngộ Niết-bàn ngay khi đáp-xuống (lập tức ngay sau tái sinh). 
Đây là loại người thứ tư đáng được tặng quà ... 


(5) “Lại nữa, có người an trú quán sát sự vô-thường trong mắt, nhận 
thức sự vô-thường, trải nghiệm sự vô-thường, chú ý vào nó một cách 
thường trực, liên tục, và không gián đoạn, thấu biết nó bằng trí-tuệ. Với sự 
đã diệt sạch năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), người đó trở thành 
người chứng ngộ Niết-bàn không cần sự cố-gắng thêm. Đây là loại người 


thứ năm đáng được tặng quà ... 


(6) “Lại nữa, có người an trú quán sát sự vô-thường trong mắt, nhận 
thức sự vô-thường, trải nghiệm sự vô-thường, chú ý vào nó một cách 
thường trực, liên tục, và không gián đoạn, thấu biết nó bằng trí-tuệ. Với sự 
đã diệt sạch năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), người đó trở thành 
người chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự cố-gắng thêm. Đây là loại người thứ sáu 


đáng được tặng quà ... 


(7) “Lại nữa, có người an trú quán sát sự vô-thường trong mắt, nhận 
thức sự vô-thường, trải nghiệm sự vô-thường, chú ý vào nó một cách 
thường trực, liên tục, và không gián đoạn, thấu biết nó bằng trí-tuệ. Với sự 
đã diệt sạch năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), người đó trở thành 
người hướng thượng, hướng lên cõi trời Akanittha (Sắc cứu kính thiên, cõi 
cao nhất trong 05 cõi trời trong-sạch (Tịnh cư thiên) của những hạng 
thánh Bắt-lai). Đây là loại người thứ bảy đáng được tặng quà ... 


“Này các Tỳ kheo, đây là bảy loại người là đáng được tặng quà, đáng 


140 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo 


trồng công-đức cao nhất trong thế gian.” 


96 (2)— 102 (8) Quán Sát Sự Khổ T tong Mắt 


“Này các Tỳ kheo, có bảy loại người là đáng được tặng quà, đáng 
được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo 
trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng ở trên đời). 
Bảy đó là gì? 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, có người (96) an trú quán sát (quán niệm, 
thiền quán) sự khổ trong mắt ... (97)... an trú quán sát sự vô-ngã trong 
mắt ... (98)... an trú quán sát sự ogi-điệt trong mắt ... (99)... an trú 
quán sát sự biến-mất trong mắt ... (100)... an trú quán sát sự phai-biến 
trong mắt ... (101) an trú quán sát sự chấm-đứt trong mắt ... (102)... an 


trú quán sát sự fừ-bó trong mắt....... 


103 (9) — 614 (520) Sự Vô Thường Trong Tai ... 


(103)-(190) “Ở đây, này các Tỳ kheo, có người an trú quán sát (quán 
niệm, thiền quán) sự vó-fhường trong tai ... trong mũi ... trong lưỡi ... 
trong thân ... trong tâm ... trong những hình-sắc ... trong những âm-thanh 
... trong những mùi-hương ... trong những mùi-vị ... trong những đối- 
tượng chạm xúc ... trong những hiện-tượng thuộc tâm (pháp)... .... 

(191)-(238) “... trong thức-mắt ... trong thức-tai ... trong thức-mũi 
... trong thức-lưỡi ... trong thức-thân ... trong thức-tâm....... 

(239)-(286) “... trong tiếp-xúc mắt ... trong tiếp-xúc tai... trong 
tiếp-xúc mũi ... trong tiếp-xúc lưỡi ... trong tiếp-xúc thân ... trong tiếp- 
xúclãm.... .:‹ 

(287)-(334) “... trong cảm-giác (thọ) được sinh ra từ tiếp-xúc mắt ... 


trong cảm-giác được sinh ra từ tiêp-xúc tai ... trong cảm-giác được sinh ra 


°14I1 


từ tiêp-xúc mũi ... trong cảm-giác được sinh ra từ tiêp-xúc lưỡi ... trong 
cảm-giác được sinh ra từ tiêp-xúc thân ... trong cảm-giác được sinh ra từ 


tiêp-xúc tâm....... 


(335)-(382) “... trong nhận-thức (tưởng) về những hình-sắc ... trong 
nhận-thức về những âm-thanh ... trong nhận-thức về những mùi-hương ... 
trong nhận-thức về những mùi-vị ... trong nhận-thức về những đối-tượng 


chạm xúc ... trong nhận-thức về những hiện-tượng thuộc tâm (pháp) ... 


(383)-(430) “... trong sự cố-ý (tư, hành) đối với (liên quan, về) 
những hình-sắc ... trong sự cố-ý đối với sự những âm-thanh ... trong sự 
cố-ý đối với những mùi-hương ... trong sự cố-ý đối với những mùi-vị ... 
trong sự cố-ý đối với những đối-tượng chạm xúc ... trong sự cố-ý đối với 


những hiện-tượng thuộc tâm (pháp)... ... 


(431)-(478) “... trong dục-vọng (ái) đối với những hình-sắc ... trong 
dục-vọng đối với những âm-thanh ... trong dục-vọng đối với những mùi- 
hương ... trong dục-vọng đối với những mùi-vị ... trong dục-vọng đối với 
những đối-tượng chạm xúc ... trong dục-vọng đối với những hiện-tượng 
thuộc tâm (pháp)... ... 


(479)-(526) “... trong ý-nghĩ (tầm) về những hình-sắc.... trong ý- 
nghĩ về những âm-thanh ... trong ý-nghĩ về những mùi-hương ... trong ý- 
nghĩ về những mùi-vị ... trong ý-nghĩ về những đối-tượng chạm xúc ... 


trong ý-nghĩ về những hiện-tượng thuộc tâm (pháp) ........ 


(527)-(574) “... trong sự soi-xét (tứ) về những hình-sắc ... trong sự 
soi-xét về những âm-thanh ... trong sự soi-xét về những mùi-hương ... 
trong sự soi-xét về những mùi-vị ... trong sự soi-xét về những đối-tượng 


chạm xúc ... trong sự soi-xét về những hiện-tượng thuộc tâm (pháp) ....... 


(575)-(614) “... Ở đây, có người an trú quán sát (quán niệm, thiên 
quán) sự vô-/hường trong đồng sắc-thân (sắc uấn) ... đồng cảm-giác (thọ 
uẩn) ... đồng nhận-thức (tưởng uẫn) ... đống những sự tạo-tác cố-ý (hành 


uấn) ... đồng thức (thức uầấn)....... an trú quán sát sự khổ ... an trú quán 


142 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


sát sự vô-ngấã.... an trú quán sát sự hoại-diệt.... an trú quán sát sự biến- 


mát ... an trú quán sát sự phai-biên ... an trú quán sát sự chảm-đưứt.... an 


” 


trú quán sát sự f-bỏ........`”. 


° 143 


NHÓM 6 
NHÓM “THAM” LẶP LẠI & TÓM LƯỢC '!9“ 


615 (1) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự ứrực-tiếp biết về tham, bảy điều (pháp tu) 
cần được tu tập. Bảy đó là gì? Đó là: (1) chỉ giác-ngộ là sự chánh-niệm 
(niệm), (2) chi giác-ngộ là sự phân-giải những hiện-tượng (trạch pháp), 
(3) chi giác-ngộ là sự nỗ-lực (tỉnh tần), (4) chi giác-ngộ là sự hoan-hỷ 
(hỷ), (Š) chi giác-ngộ là sự tnh-lặng (khinh an), (6) chi giác-ngộ là sự 
định-tâm (định), (7) chi giác-ngộ là sự buông-xả (xả). Để có sự rực-tiếp 


biết về tham, bảy điều này cần được tu tập.” 


616 (2) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự /rực-tiếp biết về tham, bảy điều (pháp tu) 
cần được tu tập. Bảy đó là gì? Đó là: (1) sự nhận-thức về sự vô-thường, 
(2) sự nhận-thức về sự vô-ngã ... (3)... sự nhận-thức sự không hấp-dẫn 
(của thân) ... (4)... sự nhận-thức về sự nguy-hại ... (5) ... sự nhận-thức 
VỀ Sự dẹp-bỏ ... (6)... sự nhận-thức về sự chán-bỏ ... (7)... sự nhận-thức 
về sự chấm-dứt. Để có sự frực-tiếp biết về tham, bảy điều này cần được tu 


tập.” 


617 (3) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự rực-tiếp biết về tham, bảy điều (pháp tu) 
cần được tu tập. Bảy đó là gì? Đó là: (1) Sự nhận-thức về sự không hấp- 
dẫn (không sạch, ô uế; của thân), (2) sự nhận-thức về cái chết, (3) sự 
nhận-thức về sự sớm-ghiếc của thức ăn, (4) sự nhận-thức về sự không 
thích-thú trong toàn bộ thế gian, (5) sự nhận-thức về sự vô-thường, (6) sự 
nhận-thức về sự khổ trong những thứ vô-thường, và (7) sự nhận-thức về 


sự vô-ngã trong những thứ khổ. Để có sự #rực-tiếp biết về tham, bảy điều 


144 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


này cân được tu tập.” 


618 (4) — 644 (30) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự hoàn-toàn hiểu về tham ... sự phả-sạch 
tham... sự đẹp-bỏ tham ... sự fiêu-điệt tham ... sự biến-mất tham ... sự 
phai-biến tham ... sự chẩm-dứr tham... sự buông-bỏ tham ... sự f-bỏ 


tham... .... Đề có sự f?-bỏ tham, bảy điều (pháp tu) này cần được tu tập.” 


645 (31) — 1124 (510) 


“Này các Tỳ kheo, đỀ có sự trực-tiếp biết ... sự hoàn-toàn hiểu... sự 
phá-sạch ... sự dẹp-bỏ ... sự tiêu-diệt.... sự biến-mát ... sự phai-biễn " 
sự chấm-dứt.... sự buông-bỏ ... sự f-bỏ sân... s1... sự tức-giận ... sự 
hung-bạo ... sự chê-bai ... sự hỗn-xược ... sự ganh-ty ... sự ti-tiện ... sự 
lừa-dối ... sự mưu-mẹo ... sự bướng-bỉnh ... sự thái-quá (quá đáng, quá 
lố, dữ dội)... sự tự-ta (ngã mạn) ... sự kiêu-ngạo ... sự say-sưa... sự lơ- 
tâm phóng đật....... để có sự từ-bỏ sự lơ-tâm phóng dật, bảy điều (pháp 
tu) này cần được tu tập.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


— HÉT QUYÊN 7— 


BẢNG VIẾT TẮT 








I. BỘ KINH AN & CHÚ GIẢI CHÍNH: 
AN Anguttara Nikãya: Bộ Kinh Tăng Chỉ 
Be: phiên bản tiếng Miến Điện (= Chaftha Sangayana Tipi†aka, bản điện tử) 
Ee: phiên bản tiếng Anh (ân bản PTS) 
Ce: phiên bản Tích Lan (= Buddha Jayamti Tripitaka Series, bản in giẫy) 
Mp ManorathapiramT: Luận Giảng Bộ Kinh AN 
Mp-t ManorathapiranT-tIkã: Tiểu Luận Giảng Bộ Kinh AN 


NDB = Nummerical Discourses of Buddha: bản dịch Pali-Anh của AN bởi 
Tỳ Kheo Bồ-Đè. 

SC = trang SuttaCentral: bản dịch Pãli-Anh các bộ kinh Nikãya bởi nhà sư 
AJahn SuJato. 


Lưu Ý: Khi chữ Be và Ce được dùng đề chỉ phiên bản của luận giảng Mp, 
là chúng tương ứng chỉ ấn bản Chaf(ha Sangäyana Tipitaka bản điện tử 4.0 
(dựa trên phiên bản Miến Điện và được ấn hành bởi Viện Nghiên Cứu Thiên 
Minh Sát Igatpuri, Ân Ðộ) và ấn bản Tích Lan Simon Hewavitarne Becquest 
(1923-31). Nếu chỉ ghi Mp không thôi thì đó là luận giảng Mp thuộc ấn bản 
điển tử của Chaƒfha Sangayana. 


II. NHỮNG KINH SÁCH PÄLI KHÁC: 
Abhi = Abhidhamma Pitaka: Vï Diệu Pháp Tạng 
+ AN = Anguttara Nikãya: Bộ Kinh Tăng Chỉ (Tăng Chị Kinh Bộ) 
As = Atthasalin (DhammasangarT-atthakath3): Chú Giải tập Dhs 
Dhp = Dhammapada: /ập? Kinh Pháp Cu (thuộc KN) 
Dhp-a = Dhammapada-atthakathã: Cw Giải tập Dhp 
Dhs = DhammasanganT: Bộ Pháp Tụ (thuộc Abhi) 
+ DN = Digha Nikãya: 5ô Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 








146 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 








It = Iivuttaka: ập Kinh Phật Tự Tì Juyết (thuộc KN) 

It-a = Itivuttaka-atthakathã: Chú Giải tập lf 

Ja: = Jãtaka: áp kinh Chuyện Ti yên Thân Của Đức Phật (thuộc KN) 
Khp = Khuddakapätha: áp Kinh Tiểu Tụng (thuộc KN) 

+ KN = Khuddaka Nikaya: Bộ Kinh Ngắn (Tiêu Kinh Bộ) 

MiI = Milindapanha: ứập kinh Milinda Vấn Đáp (thuộc KN) 

+ MN = MaJjhima Nikãya: Bộ Kinh Vừa (Trung Kinh Bộ) 

Mp = ManorathapiranmT: C”ú Giải bộ AN 

Nett = Nettippakarana: (thuộc KN) 

Nidd I= Mahä-niddesa: ập Đại Diễn Giải (Đại Nghĩa Tích) (thuộc KN) 





Nidd II = Cũla-niddesa: /ập Tiểu Diễn Giải (Tiêu Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Pafis = Patisambhidamagga: fập Con Đường Phân Biệt (Vô Ngại Giải Đạo) 
(thuộc KN) 


Pafis-a = Patisambhidamagga-atthakathãa: Chú Giải tập Patfis 
Pet = Petakopadesa: (thuộc KN) 
Pj II = ParamatthaJotikä, Phần II (Suttanipata-atthakatha): Cw Giải tập Sn 


Pp = Pugsalapannatti: bộ Phân Định Cá Nhân (Nhân Thi Thuyết Luận) 
(thuộc Abhi) 


Pp-a = Puggalapannatti-atthakathä: Chứ Giải tập Pp 

Ps = PapancasũdanI (MaJJhima Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ MN 

Pvy = Petavatthu: /£p Chuyện Quỷ Đói (Ngạ Quỷ Sự) (thuộc KN) 

+ §N = Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 

Šn = Suttanipäta: ếập Kinh Táp (thuộc KN) 

Sp = Samantapäsadika (Vinaya-atthakatha): Cú Giải Luật Tạng 

Sv = SumaogalavilasinI (Digha Nikãya-atthakathä): Cứ Giải bộ kinh DN 


Sv-p{ = SumaogalaviläsinT-puräna-tikã (Dĩgha Nikãya-tikã) (Be): Tiểu Chú 
Giải bộ kinh DN (phiên bản Miễn Điện) 








Bảng Viết Tắt * 141 








'Th = Theragathä: ấp kinh Trưởng Lão Thí Kệ (thuộc KN) 

Th-a = Theragathã-atthakatha: Chủ Giải tập Th 

Thĩ = TherIgathã: /áp kinh Trưởng Lão N¡ Kệ (thuộc KN) 

Thĩ-a = Therigathã-atthakatha (1998): Cú Giải tập Thĩ (bản 1998) 
Ud = Udãna: /ập kinh Phật Đã Nói Nhự Vậy (thuộc KN) 

Ud-a = Udãna-atthakathã: Chú Giải tập Ud 

Vibh = Vibhanga: Bộ Phán Tích (thuộc Abhi) 

Vibh-a = Vibhanga-atthakathäa (Sammohavinodam): Chú Giải bộ Vibh 
Vibh-m{ = Vibhanga-milatikã (Be): 7iểu Chú Giải tập Vbh (phiên bản Miễn 
Điện) 

Vin = Vinaya: Luật Tạng (Rỗ Luật) 

Vism = Visuddhimagga: Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 


II. NHỮNG BẢN DỊCH CỦA CÁC BỘ KINH, TẬP KINH: 


BL= Buddhist Legends: Những Huyện Thoại Phật Giáo (của học giả Burlin- 
game) 


CMA = A Comprehensive Manual of Abhidhamma: Cẩm Nang Vï Diệu 
Pháp (của Tỳ Kheo Bồ-Đè) 


EV I= Elders° Verses I: Trưởng Lão Thi Kệ T (của Ñorman) 
EV II = Elders” Verses II: Trưởng Lão Thi Kệ HI (của Norman) 
GD = Group of Discourse: /ập? Kinh Tập II (của NÑorman) 
Germ Tr = Bản dịch SN tiếng Đức (của Geiger) 


KS = Kindred Sayings: Bản dịch tiếng Anh của SN (bởi Rhys Davids, 
Woodward) 


LDB = Long Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của DN (bởi học 
giả Walshe) 


MLDB = Middle Length Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của 
MN (bởi nhà sư dịch giả Tỳ Kheo Nãnamoli và TKBĐ) 








148 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 








Ppn = Path of Purification: bản địch Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh 
Đạo) [= Vism] bởi nhà sư học giả Tỳ Kheo NãnamolI) 


SN-Anth = “Samyutta Nikãya: An Anthology”: Tuyền tập các kinh thuộc SN 
(của các học giả Ireland, Nanananda, Walshe) 


IV. CÁC NGUÒN THAM CHIẾU KHÁC: 


CPD = Critical PälI Dictionary: 7 Điển Päli Phê Bình (của Viện Khoa Học 
& Văn Chương Đan Mạch) 


CSCS = A Comprehensive Study ofthe Chinese Samyuktagama: Nghiên 
Cứu Tổng Quát về Tương Ung A-hàm Hán Tạng (của Enomoto) 


DPPN: Tự Điển Danh Từ Riêng Pali (của Malalasekera) 


MW = Monier-Williams° Sanskrit-English Dictionary: Tự Điển Phạn-Anh 
(của Monier-William) 


PED = Pali-English Dictionary: 7 Điển Päli-Anh (của PTS) 


V. CÁC CHỮ VIẾT TẮT KHÁC: 
BHS = Buddhist Hybrid Sanskrit: Chữ Lai Phạn trong Phật giáo 
BPS = Buddhist Publication SocIety: Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan 
C.Rh.D = C.A.F. Rhys Davids (tiễn sĩ học giả dịch giả Rhys Davids) 
PTS = Pali Text Society (Hội Kinh Điền Pali) 
Skt = Sanskrit: tiếng Phạn 
VẤT = Vanarata Änanda Thera: Trưởng Lão Vanarata nanda 
>> Lzu Ý: Các trích dẫn kinh gốc tiếng Pãli được so chiếu và trích dẫn trong 
phân chú thích (của TKBĐ) là ghi số quyền và số frang của ân bản PTS. Các 
trích dân từ Uđãna và Ifivuftaka thì ghi sô kính theo sau là số frang của ân 


bản PTS. Còn trích dẫn từ Vism cũng được ghi kèm theo bằng số chương và 
số đoạn trong Ppn. 








CHÚ THÍCH 


1455 [7ƒ muốn danh tiếng" là tạm dịch cụm chữ: anavaññatfikãmo. Nghĩa 
đen là: “ham muốn mình không bị kinh thường”. Mp giải nghĩa là: “Người đó 
ham danh, tham muốn được nổi tiếng” (abhiññãtabhävakãmo). Những ÿ nghĩ 
về danh tiếng của mình (anavaffiattipafisarnyuffo vifakko) là một loại của ý- 
nghĩ làm xao lãng cần phải được vượt qua để đạt được sự định-tâm. Mời coi 
thêm kinh 3:101 và chú thích trong đó.] (1455) 


1456 [Tôi dịch số này theo Ce ghi là sz/ưm bhamte sahassänam. Be và Ee ghi 
là safam bhante satasahassänam, nghĩa là: một trăm [lân) một trăm lân.”] 
(1456) 


1457 ['Bảy gông-cùm': saffa samyojanani. Khuôn mẫu “mười gông-cùm` thì 
quen thuộc với chúng ta hơn, và chúng chỉ được ghi một lần trong kinh 10:13 
của bộ kinh AN này.| (1457) 


148 [“Qông cùm thuận-theo hay thuận-tình hay dính-theo` là tạm dịch chữ 
anunayasainyojanam. Đây là loại gông-cùm hiểm khi thấy trong “danh sách 
10 gông-cùm” vẫn thường được nói đến. Mp giải thích nó như một dạng 
giống gông cùm tham-dục (kãmarägasamyojanam, tham kiết sử) vậy, (ý chỉ 
sự trói-buộc do (tâm) chạy theo, dính theo, bị hấp dẫn theo đối-tượng ... trái 
ngược lại là sự ghét-bỏ, ác-cảm, sân-bực).| (1458) 


142 [Tính ghen-£y (issã) và keo-kiệt (macchariya) có trong danh sách “10 
gông-cùm” của Vì Diệu Pháp (Abhidhamma). Coi thêm Dhs 197 (của Be 
§1118), CMA 269.] (1459) 


1460 [Chữ miranusayo ở đây không có ghi trong Be và Ee. Ee có chú thích về 
những cách ghi khác nhau của những bản chép tay. Nhưng trong kinh [SN IV 
205,17 (?)] phiên bản Be có ghi chữ ø01rzanusayo, còn Ce và Ee lại ghi chữ 
pahimarägänusayo. (TKBĐ ghi số hiệu kinh này, người dịch Việt không biết 
đó là kinh SN nào mặc dù đã quét tìm hết bằng vi tính toàn bộ bản dịch và 
chú thích của thầy ấy).] (1460) 


150 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


1461 [Đến gặp hay ghé đến những gia đình là để khất thực thức-ăn; ngôi lại 
hay ở lại tức ngồi để thăm hỏi, nói chuyện, hoặc chỉ dạy Giáo Pháp cho họ 
nếu họ yêu cầu.] (1461) 


1462 [Mp giải nghĩa câu này là: “Họ không đứng dậy khỏi chỗ ngôi một cách 
khiêm nhường lễ phép mà họ tỏ ra không tôn trọng.”] (1462) 


- (Nhân tiện, cụm chữ (2) kế tiếp: “không kính lễ một cách trân trọng” thì có 
chú thích trong kinh song hành là kinh 9:17 như vây: [Mp chú giải nghĩa là: 
“Họ không lễ lạy bằng cả năm phân chạm đất” [tức là: đầu, hai bàn chân, và 
hai tay phải chạm xuống đất (trong tư thế quỳ lạy hay bái lạy).] (1874).) 


1463 [7 loại người này đã được nói chỉ tiết trong kinh MN 70, mục 14-21, 
(và trong các chú giải của các kinh khác). (Người được giải-thoát bằng cả hai 
phương điện là người vừa (ï) có tâm được giải-thoát khỏi ô-nhiễm, tức được 
giải thoát bằng tâm sạch-nhiễm, và (11) được giải-thoát nhờ trí-tuệ). Vắn tắt, 
(1) người được giải-thoát bằng cả hai phương diện và (2) người được-giải 
thoát nhờ trí-tuệ là 02 loại A-la-hán, khác nhau ở chỗ loại thứ nhất có được 
“sự giải-thoát thuộc vô-sắc giới đầy bình-an vượt trên khỏi sắc-giới”. (3) 
Người thân-chứng, (4) người đạt tới chánh-kiến, và (5) người được giải-thoát 
nhờ niềm-tin là 03 hạng học-nhân, họ có thê đang ở bất cứ chặng nào từ 
thánh đạo Nhập-lưu cho đến thánh đạo A-la-hán; 03 hạng người này cũng đã 
được nói kỹ hơn trong kinh 3:21 (và chú thích ở đó). (6) Người fu theo Giáo 
Pháp (căn trí) và (7) người tu theo niêm-tin (căn tín) là 02 hạng người đã 
nhập vào dòng thánh đạo nhưng vẫn chưa chứng thánh quả Nhập-lưu; họ 
khác nhau chỗ căn chủ lực (trội, nỗi bật) là căn /rí-/„ệ hay căn niễm-tin của 
mỗi bên. Tiến trình họ chứng nhập vào dòng thánh đạo cũng được mô tả 
trong kinh SN 25:01 (Quyền 3).] (1463) 


1464 [Nguyên văn câu cuối này là: pãrzñgato thale titthati brãhmano. Ở đây, 
chữ “bà-la-môn” (brahmin) được dùng như chữ đồng nghĩa = A-la-hán. Coi 
sự liên hệ đồng nghĩa này theo cách diễn tả trong kinh 4:05, đoạn (4), và SN 
35:228 (Quyền 4). (Có thể dịch là một “bà-la-môn đích thực, bà-la-môn chân 
thực” theo cách dùng chữ và hàm nghĩa của Đức Phật). | (1464) 


1465 [Theo chỗ Pp 13 (theo Be §16) thì người này được gọi là một sđmasĩsĩ: 
người đắc cùng lúc hai sự kết thúc: người cùng lúc đạt hai tận, hai sự hết, hai 


Chú Thích * 151 


thứ (là kết thúc những ô-nhiễm (lậu tận = giác-ngộ, giải-thoát) và một thứ 
khác như sau). Mp chú giải rằng có 04 loại smas7s7. (1) Người đã bệnh và 
chứng đắc sự tiêu điệt ô-nhiêm (lậu tận) vào cùng lúc người đó hết khỏi bệnh 
thì được (tạm dịch với nghĩa /âu-fận = giác-ngộ là) gọi là một “người giác- 
ngộ hay người lậu-tận lúc hết bệnh” (rogasamasis?). (2) Người đã bị đau đớn 
với một cảm-giác đau đớn nghiêm trọng và chứng đắc sự tiêu diệt ô-nhiễm 
vào cùng lúc người đó hết khỏi sự đau đớn thì được gọi là một “người giác- 
ngộ lúc hết cảm-giác” (vedanasamasïs?). (3) Người đã đang tu tập sự minh- 
sát trong một tư-thế nào đó và chứng đắc sự tiêu diệt ô-nhiễm vào cùng lúc 
người đó hết (đổi) tư-thế đó thì được gọi là một “người giác-ngộ lúc hết tư- 
thể” (iriyapathasamasïs?). (4) Và một người chứng đắc sự tiêu diệt ô-nhiễm 
vào cùng lúc người đó chết thì được gọi là một “„gười giác-ngộ lúc hết sinh- 
mạng”. Kinh này đang nói tới loại (4) “người giác-ngộ lúc hết sinh-mạng”.] 
(1465) 


1466 [“Noyời chứng ngộ bát Niết-bàn trong nửa-đâu kiếp sau” là tạm dịch 
nghĩa chữ amfaräãparinibbäyï. Nghĩa gốc của nó là: “người chứng ngộ Niết- 
bàn ở-giữa” |giữa đường hay dọc đường]. Pp 16 [Be §36] định nghĩa loại 
người này là người đã loại bỏ 05 gông-cừm thấp hơn (hạ phần kiết sử), tái 
sinh tự động tự phát, và sau đó, ngay sau khi tái sinh hoặc [trễ nhất] trước 
giữa kiếp sau (tức trong nửa-đâầu kiếp sa), sẽ tạo được thánh đạo để đẹp bỏ 
05 gông-cùm cao hơn (thượng phần kiết sử) còn lại. Tương tự vậy, Mp định 
nghĩa loại người này là một người được tái sinh trong l trong 05 cõi trời 
trong-sạch (suđddhaävasesu, tịnh cư thiên), và sau đó sẽ chứng luôn thánh quả 
A-la-hán ngay lúc tái sinh, hoặc sau đó một chút, hoặc trước khi đến giữa 
kiếp sau (tức trong mửa-đẫu kiếp sau). Mặc dù đây là những định nghĩa có 
thẩm quyên, nhưng tôi vẫn tin theo bằng chứng lời kinh gốc rằng: Cái tên gọi 
của loại người này nên được hiểu một cách đơn thuần có nghĩa là người đó 
chứng đắc sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận) ở giữa-đường hay dọc-đường 
(anarä), nghĩa là giữa 02 kiếp, và sau đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn cuối cùng 
(bát niết-bàn) chứ không tái sinh nữa. 


- Mời quý vị coi lại kinh 4:131 và chú thích 829 trong đó. 


- Tôi cũng đưa ra những luận điểm cho cách diễn dịch này trong chú thích số 
1536 ở cuối đoạn (1) của kinh 7:55.] (1466) 


152 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


1467 [“Noyời chứng ngộ bát-Niết-bàn trong nửa-sau kiếp sau” là tạm dịch 
nghĩa chữ „ahaccaparimibbayr, (Người dịch Việt cũng giữ cách gọi này 
giống nhau trong bản dịch Việt các bộ kinh). Cả hai Pp 17 (của Be §37) và 
Mp đều định nghĩa loại người này là một người đã loại bỏ 05 gông-cùm thấp 
hơn (hạ phần kiết sử), tái sinh tự động [trong l trong 5 năm cối trời trong- 
sạch (tịnh cư thiên, dành cho những bậc thánh Bất-lai)], và sau đó chứng ngộ 
luôn thánh quả A-la-hán sau giữa-kiếp ở đó (tức sau mửa-kiếp sau), hoặc trễ 
nhất là ước lúc hết-kiếp ở đó (tức trong nửa-sau của kiếp sau trước khi 
chết). Một lần nữa, cho dù những định nghĩa này là thâm quyền, nhưng tôi 
vẫn theo cách hiểu đơn thuần dựa theo lời kinh gốc và vẫn giữ cách diễn dịch 
liên quan tới cách mô tả trong kinh 7:55, đoạn (4); những gợi tả trong các bộ 
kinh M/kãya cho thấy loại người này là người chứng đắc sự tiêu diệt ô-nhiễm 
(lậu tận) hầu như lập tức ngay sau khi tái sinh trong 1 trong 5 cối trời frong- 
sạch (bởi vậy lời kinh gốc mới gọi tên có nghĩa là “người chứng ngộ Niết- 
bàn ngay khi đáp xuống đất (chạm xuống đất)”). Mời quý vị đọc thêm chú 
thích 1537 ở đoạn (4) của kinh 7:5Š.| (1467) 


1468 [Sự khác nhau giữa loại (5) và (6) có lẽ dựa trên lượng sự có-găng họ 
phải bỏ ra để đạt tới mục-tiêu cuối cùng. Pp 17 [của Be §§38-39] chỉ nói 
rằng (5) là loại người phá tạo thánh đạo không cần sự cố-găng và (6) là loại 
người đạt tới mục-tiêu cuối cùng nhờ sự cô-găng thêm. Cho dù là trường hợp 
nào, theo cách diễn dịch của các luận giảng thì 02 loại này cũng không trở 
thành 02 loại thánh Bắt-lai riêng biệt, mà đó chỉ là 02 cách thức mà 02 loại 
thánh đầu tiên [người chứng ngộ Niễt-bàn trong nửa-đâu kiếp sau (antaräpa- 
rinibbäyï) và người chứng ngộ Niết-bàn trong nửa-sau kiếp sau (upahaccap- 
arinibbäyï) chứng ngộ Niết-bàn (tức là không nhất thiết phải có sự cố-gắng 
thêm hay không có sự cố-găng thêm). Các chú giải như vậy đã thu giảm số 
“hạng” những thánh Bắt-lai xuống chỉ còn 03 “hz»g”. Điều này sẽ trùng hợp 
với thứ-tự và những phẩm-chất khác nhau của bậc thánh Bất-lai, theo cách 
phân loại thành 05-hạng được nhắn mạnh trong các ví dụ ở kinh 7:55.] 
(1468) 


1469 [Về loại người (hạng thánh Bắt-lai) thứ bảy này, mời quý vị coi lại chú 
thích số 828 ở kinh 4:131, đoạn (4), như được trích nguyên sau đây: 


- [Nguyên văn câu cuối chỗ này: Uddhamsotassa akanifthagãmino puggalas- 


Chú Thích * 153 


sa (Người hướng thượng lưu, đang hướng tới cõi trời Akaniffha). Đây là hạng 
chậm nhất trong 05 hạng của bậc thánh Bắt-lai, đó là người tiễn dần dần từ 
cõi thấp đến cõi cao trong 05 năm cõi trời trong-sạch (tịnh cư thiên) và đang 
hướng thượng tới cõi cao nhất trong 05 cõi đó là cõi Akanittha (Sắc cứu kính 
thiên). Loại người này cũng được mô tả là hạng còn thô tế nhất (trong 05 
hạng của bậc Bắt-lai), là người vẫn còn dính những “gông-cừm bị tải-sinh”, 
mặc dù những hạng Bắt-lai tỉnh tế hơn cũng vẫn còn dính những gông-cùm 
này. (Tái sinh ở đây là họ tái sinh từ cõi thấp tới cõi cao trong 05 cõi tịnh cư 
thiên đó, chứ không phải tái sinh lại xuống lại thế gian).] (§28).] (1469) 


1470 [Bằng cách dùng những phần dấu chấm lửng (...), phiên bản Ee đã gộp 
các kinh 7:18 và 7:19 vào trong kinh 7:17, và do vậy tới chỗ này sự đánh số 
của Ee là ít hơn 2 số so với sự đánh số của tôi. Sự đánh số kinh của tôi là làm 
theo Ce và Be, tính riêng sự thuyết giảng về “vô-ngấ” và “Niếr-bàn” thành 
các kinh khác nhau.] (1470) 


141 [Đề ý: trong 02 kinh kế trên là sự quán sát sự vồ-thường và quán sát sự 
khổ trong tất cả những hiện-tượng có điều-kiện (những pháp hữu vì; sab- 
basankhäresu), còn trong kinh này là sự quán sát sự vô-ngã trong tất cả mọi 
hiện-tượng (mọi pháp; sabbadhammesu), chứ không chỉ riêng những hiện- 
tượng có điêu-kiện (hữu vi). (Tức: chư pháp hữu-vi vô-thường và khổ; chư 
pháp vô ngã).] (1471) 


142 ['Không có mười" (không được mười, không tới mười, dưới mười) là tạm 
dịch chữ middasavaffhini. PED coi chữ niddasa là do ghi sai chữ niddesa và 
giải thích chữ ghép này có nghĩa là “đối-tượng của sự khác biệt, hoặc đối- 
tượng đề đề cao”. SED sv nói đó là nirdaša có nghĩa là “hơn mười ngày tuổi, 
đã xảy ra hơn mười ngày.” Tuy nhiên, bản thân chữ này không nhất thiết phải 
có liên hệ tới ngày tháng, và cũng có thê được diễn giải bằng cách coi zỉ là 
một tiền tô “phủ định? và do vậy chữ ghép có nghĩa là “không có mười”. Vì 
vậy, trong ngữ cảnh lời kinh nó cũng có thê có nghĩa bóng là “không có mười 
năm” (hay không được mười năm, không tới mười năm). Mp chấp nhận chữ 
ghép này và đưa ra một chú giải về nó mà tôi sẽ dịch ngay bên dưới đây. Có 
thê rằng cái nghĩa gốc của lời diễn đạt này đã bị mắt một cách không thể nào 
truy tìm lại được, và khi diễn dịch nó chúng ta chẳng có gì để dựa vào ngoài 
sự phỏng đoán. Bên Hán Tạng thì không có các kinh tương đương với kinh 


154 + Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


này và các kinh 7:42-43 bên dưới để chúng ta có thể đối chiếu, truy tìm 
nghĩa của chữ này. 


- Đây là chú giải của Mp: “Câu hỏi [Theo cách nào là người “không có 
mười”?] được cho là đã từng khởi sinh trong số những người của các giáo 
phái. Bởi vì, người ta gọi một Ni-kiền-tử (Nigantha, tu sĩ đạo Jain) là niddaso 
(“không mười”) là người chết lúc 10 tuổi [dasavassakale; hoặc: “lúc người đó 
có 10 năm tu” (2) (tuôi đạo của tu sĩ, giống tuổi hạ bên đạo Phật)]. Bởi vì, 
như luận giảng này nói, người đó không còn trở thành mười tuổi người nữa, 
[người đó không trở thành] chín tuổi hay thậm chí một tuổi. Theo tương tự, 
họ gọi một Ni-kiền-tử chết lúc 20 tuổi ... vân vân... là nibbïso (“không có 
hai mươi), niHimso (“không có ba mươi), niccatälSo (“không có bốn 
mươi"), nippaññäso ('không có năm mươi). Khi thầy Änanda đang đi trong 
làng và nghe được những lời như trên, thầy ấy về thưa lại với đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn đã nói: “Này Änanda, theo giáo lý của ta, đây không phải là 
cách gọi để chỉ những người ngoại đạo đó mà để chỉ người đã tiêu diệt ô- 
nhiễm [A-la-hán].' Bởi vì nếu người tiêu diệt ô-nhiễm chứng ngộ Niết-bàn 
cuối cùng (bát niết-bàn) khi người đó 10 tuổi [hoặc: có 10 tuổi hạ (2)], thì 
người đó sẽ không trở thành một người 10 tuổi lần nào nữa. Không chỉ người 
10 tuổi, người đó không trở thành một người 9 tuổi ... người l tuổi nào nữa. 
Không chỉ người I1 tuổi, người đó không trở thành một người I1 tháng tuổi 
... hay thậm chí người một giây phút tuổi nào nữa. Tại sao? Bởi vì người đó 
không bao giờ tái sinh nữa. Cũng cách tương tự khi nói về người “không có 
hai mươi”... vân vân. Như vậy, đức Thế Tôn bắt đầu giáo lý này để chỉ ra 
những nguyên-nhân đề trở thành người “không có mười".`”] (1472) 


143 [Nguyên văn câu này là: /cchãvinaye tibbacchando hoti äãyaHica ic- 
chãvinaye avigatapemo. Ở đây tôi dịch chữ icchäã là “những ước nguyện vô 
ích” và chữ chanda là “mong-muốn”. Còn Mp thì diễn dịch chữ ¿cchã là 
đồng nghĩa fanha: dục-vọng (á1).] (1473) 


1424 [Giáo lý này cũng được nói trong kinh dài DN 16, mục 1.5. (Nhân tiện 
người Licchavi cũng được gọi là người VaJjJi (Bạt-kỳ), vì người Licchavi là 
bộ tộc lớn nhất và chủ yếu của vương quốc Vajji).] (1474) 


1475 [Tôi thêm vào chữ [thành, kinh thành] dựa theo sự giải nghĩa của Mp là: 


Chú Thích * 155 


“ở bên trong thành” (antonagare thitãm).| (1475) 


1475 [Mp giải thích như vầy: “Khi người ta lơ-là những bốn phận thờ cúng 
chính đáng thì những thiên thần không phủ hộ họ, và ngay cả khi những thiên 
thần không thể tạo ra khổ đau mới nào, họ cũng làm cho sự khổ đau đang có 
nặng hơn, ví dụ như ho thì ho hơn, nhức đầu thì nhức đầu hơn; và khi lâm 
vào thời chiến tranh, những người đó không có ai là đồng minh. Nhưng nếu 
người ta không lơ-là những bổn phận đó thì những thiên thần phò hộ họ, và 
ngay cả khi những thiên thần không thể tạo ra những hạnh phúc mới nào, họ 
cũng làm cho hết khỏi bệnh tật; và khi lâm vào thời chiến tranh, những người 
đó có nhiều đồng minh.”] (1476) 


1477 [Nội dung bài kinh này hầu như giống nội dung trong kinh dài DN 16, 
mục 1.1—5.1, chỉ khác một số chỉ tiết phụ và câu cú.] (1477) 


18 [Nội dung các kinh từ 7:23-27 cũng có ghi trong kinh dài DN 16, mục 
1.6—-10.] (1478) 


147 [Mp giải nghĩa là: “Nếu họ không dừng lại giữa-đường ở một mức chứng 
đắc nào đó [ví dụ như chỉ sau khi mới thanh lọc giới-hạnh, mới chứng tầng 
thiền định, sự minh-sát, hoặc mới ở thánh đạo Nhập-lưu ... vân vân, nhưng 
chưa chứng thành A-la-hán], thì chỉ có thể coi những Tỳ kheo đó đang tăng 
trưởng.” (1479) 


1480 [Tất cả Ø7 sự nhận-thức này, được cộng thêm 03 loại nữa thành 70 nhận- 
thức, sẽ được giảng giải trong kinh 10:60.] (1480) 


14! [Chỗ này đọc theo Ee là: na i pafisafñcikkhari. Ce và Be thì bỏ chữ na. 
Nhà sư Brahmäli nói nghĩa kinh ở đây là “Người đó lẽ ra nên để việc này cho 
các vị trưởng lão, vì họ là những người được cho là sẽ xem xét giải quyết 
nó. `] (1481) 


142 [Câu này Ce ghi là a#anã voyogdm aãpajjari; Ee ghì aitanã vo yogam 
ãpaJ/afi; Be ghi aftana tesu yogam äãpajjafi. Lại nữa, ở đây tôi làm theo sự 
diễn dịch của nhà sư Brahmäli theo nghĩa là: “Bởi việc đó là trách nhiệm của 
những bậc trưởng lão đó, cho nên họ cũng sẽ lãnh trách nhiệm cuối cùng cho 
dù chuyện đó sẽ được giải quyết ra sao [và chê hay khen, tội hay công] hay 


156 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


bởi ai. Do vậy vị Tỳ kheo đó nên để việc đó cho các vị trưởng lão giải 
quyết.”] (1482) 


1433 [Nguyên văn câu cuối này: 7øha ca pubbakãram karoti. Mp giải nghĩa 
là: “Người đó chọn cúng dường cho những người giáo phái khác và sau cùng 
mới bố thí cho các Tỳ kheo.” Mời coi lại kinh 5:175, điều (4) và chú thích 
1171 của nó, và kinh 6:93 và chú thích 1443 để liên đới về nghĩa này.] 
(1483) 


1484 [Ce và Ee không có, nhưng Be thì có ghi thêm câu quen thuộc này trước 
bài thi kệ: “Đây /à điều đức Thể Tôn đã nói. Sau khi nói xong, bậc Phúc 
Lành, Vị Thầy đã nói thêm như vây: ...”.] (1484) 


1435 [Ee gom kinh này và kinh kế tiếp lại thành một, nhưng lại tính sai lố 
thành tới 03 kinh (28, 29, và 30) nên nó ghi số kinh gộp là (28-30) trong 
phiên bản của nó. Như vậy cách đánh số của Ee trước đây đã ít hơn 2 số so 
với cách đánh số của tôi, giờ chỉ còn ít hơn 1 số.] (1485) 


1486 [Kinh này chính là kinh 6:32 mở rộng từ 6 điều lên 7 điều (thêm “kính 
trọng sự định-tâm`), và phần thi kệ khác nhau vài chỗ.] (1486) 


1487 [Kinh này chính là kinh 6:33 mở rộng từ 06 điều lên 07 điều (thêm “kính 
trọng sự định-tâm`).| (1487) 


1488 [Kinh này chính là kinh 6:69 mở rộng từ 06 điều lên 07 điều (thêm “sự 
định-tâm'), nhưng trong kinh này không tả lại cảnh đầu mà Phật kể lại luôn 
cho các Tỳ kheo cảnh vị thiên thần đã xuất hiện và nói với Phật trong đêm 
khuya hôm trước. | (1488) 


1489 [Lời kinh này giống nội dung kinh 3:135 được mở rộng từ 03 điều lên 07 
điều.] (1489) 


1490 [Nguyên văn câu cuối này: KJipena nãtimaññari. Tôi dịch với giả định 
chữ khimena là một trạng từ có nghĩa “một cách làm tồn thương, một cách thô 
lỗ, rẻ rúng” [coi thêm DOP sv khima"]. Tuy nhiên, Mp giải thích câu này 
theo giả định chữ kJ#ïpena có nghĩa là “rong [những lúc] mắt mát, khi tài sản 
đã cạn kiệt”, nghĩa dài dòng là: “Khi tiền của tài sản của mình hết sạch, 


Chú Thích * 157 


người đó không khinh khi mình vì sự mất sạch đó. Người đó không tự cho 
mình cao sang và khinh rẻ người khác” (tassa bhoge khime tena khayena tam 
natimañnati, tasmim omanam attani ca aiimanam na karori). Cho dù Mp đã 
luận giải dài thêm như vậy, tôi vẫn không thấy điều này có nghĩa nào khác 
với nghĩa ngăn gọn là “không khinh khi bạn một cách thô lổ” như tôi đã dịch 
theo giả định kia.| (1490) 


141 [Nguyên chữ là va: người nói. Mp chỉ nói “đó là người thiện khéo về 
lời nó? (vacanakusalo). Bởi vì sự “nói lời sâu sắc” đã là một điều riêng, tức 
điều (6), nên ở đây theo cách giải thích của Mp chỉ có thể giả định nghĩa của 
nó là “người đó nói lời khuyên khéo tố£”.] (1491) 


1492 [Về bốn loại frí-biết mang tính phân tích (patisambhidä, vô ngại giải trì), 
mời coi thêm lại kinh 4:172.] (1492) 


1493 [Tôi địch lời kinh một cách chính xác như đã được truyền thừa, nhưng 
dường như trong quá trình truyền tụng có một cụm chữ đã bị bỏ mất cho thấy 
cái “sự trì-trệ của tâm” đã phát sinh trong một dịp đặc biệt nào đó. Do vậy 
Mp đã cung cấp lại cụm chữ đã bị mất là „ppanne cefaso lĩnafte, có nghĩa 
“khi sự trì-trệ của tâm đã khởi sinh”.] (1493) 


144 [Mp nối kết “sự kừn hãm ở bên trong) với nghĩa là “sự đò-đân và buồn- 
ngủ`, và “sự xao lãng ở bên ngoài" với nghĩa là “sự hấp dẫn đối với năm đối 
tượng khoái-lạc giác quan`. Mời quý vị coi lại sự diễn dịch nối kết như vầy 
trong kinh SN 51:20 (Quyền 5).] (1494) 


149 [Trong kinh 4:41, điều/đoạn (3), thì đây được gọi là “sự ứw tập sự định- 
tâm dẫn tới sự chánh-niệm và sự tỉnh-giác”. Mp giải thích: “Cảm-giác ... là 
những gốc rễ của sự tăng-phóng này nọ của tâm (papañca). Vì cảm-giác là 
sốc rễ của dục-vọng, nó khởi sinh liên quan với khoái-lạc (sự khoái sướng). 
Nhận-thức là gốc rễ của những quan-điểm này nọ (tà kiến), nó khởi sinh đối 
với một đối-tượng không (chưa) rõ ràng (do nhận lầm, do tưởng). Và ý-nghĩ 
là gốc rễ của sự tự-ta (ngã mạn), nó khởi sinh từ ý nghĩ có cái “ta” (ngã kiến, 
ngã chấp).”] (1495) 


14 [Mp giải thích chữ dấu-hiệu hay tướng (nimifa) ở đây có nghĩa là = 
nguyên-nhân (karana).] (1496) 


158 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


147 [Ee xếp kinh này như phần liên tục của kinh trước; nhưng tôi làm theo 
Ce và Be, coi đây là một kinh riêng như vây. Và đo vậy tới chỗ này sự đánh 
số kinh của tôi lại vượt hơn Ee 2 số.] (1497) 


1498 [Mặc dù lời kinh ở đây dùng chữ pa/Znii ở thời hiện tại, nhưng tôi chắc 
đây là thuộc thời hiện tại đã qua, tức diễn tả thời gian trước khi thầy Xá-lợi- 
phất chứng thánh quả A-la-hán. Khi đã là một A-la-hán thì thầy ấy không còn 
bị sự frì-trệ của tâm, sự kùn-hãm ở bên trong, hay sự xao-lãng ở bên ngoài 
nữa. | (1498) 


1422 [Sáu kỹ năng (2)-(7) này, trừ kỹ năng (1), cũng đã được nói trong kinh 
6:24 là (1)-(6), (và trong chú thích của kinh đó).] (1499) 


- {Và nhân tiện, chép luôn lại chú thích khá dài trong kinh 6:24 về các kỷ- 
năng thiện khéo đó, như sau: [Mp chú giải: “Người đó thiện khéo về chứng 
đắc sự định-tâm (samaädhissa samäpatrikusalo): là người đó thiện khéo trong 
sự chứng nhập vào sự định-tâm (tầng thiền định), sau khi đã hiểu rõ loại thức 
ăn và khí hậu nào là phù hợp (!). Tện khéo về thời-gian (chứng nhập trong) 
sự định-tâm (samadhissa thifiRusalo): là người đó có khả năng ồn định sự 
định-tâm (trong bao lâu). 72⁄ện khéo về sự thoát-ra khỏi sự định-tâm 
(samadhissa vufthänakusalo): là người đó có thể thoát ra khỏi trạng thái định- 
tâm vào một thời-điểm đã chọn (trước khi nhập định). 7ên khéo về sự phù- 
hợp cho sự định-tâm (samadhissa kallitaRusalo): là người đó có thể làm ho- 
an-hỷ cái tâm để đạt-định, làm cho nó phù hợp. Tiện khéo về trú-xứ [lĩnh 
vực} của sự định-tâm (samadhissa gocarakusalo): là sau khi đã tránh bỏ 
những điều là không thích hợp và không hữu ích cho sự định-tâm, sau khi 
theo đuôi những điều là thích hợp và hữu ích cho sự định-tâm, người đó hiểu: 
“Sự định-tâm này lấy một dấu-hiệu (tướng) làm đối-tượng của nó; sự định- 
tâm này lây một đặc-điểm (nét) làm đối-tượng của nó.” Thiện khéo về giải- 
pháp đối với sự định-tâm (samädhissa abhinihärakusalo): đề mà có thể 
chứng nhập những tầng chứng đắc thiền định cao hơn và cao hơn, người đó 
có thể hướng [cái tâm] tới sự định-tâm của tầng thiền định thứ nhất và tiếp 
tục cao hơn.” Mp-† bố sung thêm những thông tin về những kỹ năng này là: 
“Thiện khéo về sự phù-hợp: là có khả năng làm cái tâm chứng nhập [sự định- 
tâm] bằng cách loại bỏ những trạng thái đối nghịch và bằng cách áp dụng một 
cách cân bằng những nhân cộng tác để tạo ra sự định-tâm. Thiện khéo về trú- 


Chú Thích * 159 


xứ: là thiện khéo về điều được làm để tạo ra sự định-tâm; là thiện khéo về 
“nơi” nó xảy ra, đó là: chủ-đề thiên hay đề-mục thiên, và thiện khéo về sự cài 
sự chánh-niệm và sự rõ-biết vào khu-vực để đi khất-thực một vòng. 7/ên 
khéo về giải-pháp: là có khả năng hướng hay dẫn dắt [cái tâm] tới sự định- 
tâm của tầng thiền định thứ nhất ... thứ hai ... vân vân, bởi vì chúng thuộc về 
sự khác-biệt.” Đề đọc thêm những kỹ năng cần có để làm chủ sự định-tâm, 
mời coi thêm kinh 7:40-41 và cả Chương 34 của 5ô Kinh Liên Kết (SN).] 
(1291) 


- (Nhân tiện: Về chữ rr/-xứ (lĩnh vực, lãnh địa), có một câu trong kinh MN 
33 coi như đã giải nghĩa chữ này như vây: “Này các Tỳ kheo, theo cách nào 
một Tỳ kheo là thiện khéo về những trú xứ? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ 
kheo hiểu được 'bốn nên tảng chánh-niệm` (satipafthana, tứ niệm xứ) đúng 
như chúng thực là. Này các Tỳ kheo, đây là cách một Tỳ kheo là thiện khéo 
về những trú xứ."”). 


1500 [Lại lần nữa, Ee coi kinh này là phần liên tục của kinh kế trên; tôi làm 
theo Ce và Be, coi đây là một kinh riêng như vầy. Như vậy sự đánh số kinh 
của tôi giờ lại vượt Ee 3 số.] (1500) 


1501 [Về cách mô tả người “không có mười, mời quý vị đọc lại kinh 7:20 và 
những chú giải về thành ngữ này. Bảy điều đang nói ra cũng giống trong kinh 
7:20 đó.]| (1051) 


1502 [* Những trạm-trú cho thức” (hay tùy theo ngữ cảnh có thê gọi là 'những 
trạm-trú của thức' hay 'những trạm-trú đối với thức” (tức là những cõi giới 
dịch chữ “viñnãnaƒfhifiyo”. [Chữ này được dùng ở đây theo nghĩa khác với 
nghĩa của nó trong kinh SN 22:54 (Quyên 3), trong đó 04 viññãnaffhitiyo là 
04 uẩn có chức năng là những sự hộ-frợ cho thức (viññana).] Còn trong kinh 
AN này, chúng có nghĩa là những “cảnh-giới tái sinh” (của thức, tâm thức). 
Mp gọi chúng là “những nền-tảng cho thức tái-sinh” (patisandhiviiñänassa 
thănãmi). Cái nghĩa nguyên-thủy của *07-điểu', như được mô tả ở đây, có lẽ 
đã bị mất. Mp đã chú giải chúng dựa theo nền tảng phân biệt của V¡ Diệu 
Pháp (Abhidhamma) đối với những loại thức tái-sinh; về điều này mời coi 
thêm CMA 179-80.] (1502) 


160 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


1503 [Mp giải thích: “Chúng sinh con người khác nhau về thân (nãnz/akãyä) 
bởi không có hai người nào có thân giống nhau y hệt như đúc. Họ khác nhau 
về nhận-thức (øãnafasaññino) bởi trong một số người nhận-thức tái sinh 
(pafisandhisañfñä) của họ có ba gốc rễ (3 căn), trong có những người khác có 
hai gốc rễ (2 căn), và có những người khác không có gốc rễ nào (0 căn). 
Những thiên thần được nói ở đây là sáu loại thiên thần thuộc cõi dục-giới. 
Những chúng sinh trong cõi dưới (đọa xứ) là chỉ một số quỷ dạ-xoa (yakkha) 
và những ngạ quỷ trong cảnh đày đọa thống khổ.”] (1503) 


15 [Mp giải thích: “Đây là những thiên thần trong thiên triều của Trời 
Brahma (Phạm thiên), những quan thần của trời Brahmã, và những vị trời 
brahmaã lớn khác. Thân của họ khác nhau tùy theo hạng của họ, nhưng nhận- 
thức của họ là giống nhau bởi họ đều có nhận-thức thuộc tầng thiền định thứ 
nhất (Nhất thiền). Những chúng sinh trong bốn cảnh giới đày đọa (đọa xứ, 
cõi dưới) cũng thuộc về nhóm này. Tức thân của họ khác nhau, nhưng tất cả 
họ đều có cùng một nhận-thức [tái sinh] là nghiệp quả bắt thiện không gốc-rễ 
(vô căn).”]| (1504) 


155 [Mp đã coi ở đây “những thiên thân chiếu hào quang thành dòng” (devä 
ãbhassarä, quang âm thiên) là đại diện cho tất cả 03 loại thiên thần [có tâm 
thức] thuộc tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), 03 đó là: øwững thiên thân 
chiếu sáng hạn chế (thiểu quang thiên), những thiên thân chiếu sáng vô 
lượng (vô lượng quang thiên), và những thiên thân chiếu hào quang thành 
dòng (quang âm thiên). Trong mỗi cảnh giới, thân của họ giống nhau vì họ có 
cùng hạng nhưng nhận-thức của họ khác nhau, trong đó có số không còn ý- 
nghĩ (tầm) nhưng còn sự soi-xét (tứ), tức hết tầm còn tứ (avừakka- 
vicäramaiiä), một số khác thì không còn tầm và tứ (aviiakka-avicärä).”] 
(1505) 


1506 [Mp giải thích: “Những thiên thân hào quang chói lọi (subhakinhä, biến 
tịnh thiên) giống nhau về thân, và cũng giống nhau về nhận-thức bởi họ đều 
có nhận-thức thuộc về tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền) [theo khuôn mẫu của 
V¡ Diệu Pháp về 05 tầng thiền định]. Những thiên thần phước quả lớn (quảng 
quả thiên) [là những thiên thần được tái sinh thông qua (tâm thức của) tầng 
thiền định thứ năm (Ngũ thiền) theo khuôn mẫu “05-/âng thiển định) của Vi 
Diệu Pháp như mới nói] thì có thể nằm trong trạm-trú thứ tư này của thức. 


Chú Thích * 161 


Những chúng sinh không còn nhán-thức (phi tưởng) thì không có thức và do 
vậy không tính trong số này.”] (1506) 


1507 [Njjgyz thiên thân không có nhận-thức (phi tưởng) và những thiên thần 
thuộc cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức 
(phi tưởng phi phi tưởng xứ) cũng nằm trong số “09 cối chứng sinh' [như 
kinh 9:24] nhưng không nằm trong “07 frạm-trú cho thức” này.] (1507) 


158 [Nguyên văn câu cuối: Ariyo sammäãsamadhi sa-upaniso itipi saparik- 
khäro itipi. Ö đây, “những phần hộ-trợ” (upanisä) và “những phụ-liệu” 
(parikkhärä) chính là 07 chỉ phần còn lại của bát thánh đạo. Coi thêm kinh 
MN 117.] (1508) 


1509 LÝ nghĩa của 07 loại lửa này được giảng giải trong kinh kế tiếp.] (1509) 


1510 [Mp giải thích bản thân chữ /”„a là trụ (cột) tế đàn: yữpasankhäãtam 
thunam.] (1510) 


15! [Nguyên văn câu này là: Ce và Be ghi a/ohayam [Ee ghi aío “yam], 
brãhmana, ãhufo sambhữio. Mp diễn dịch: afohayan tỉ afo hỉ mãtãpitifto 
ayam ãhufo tỉ ãgato. Ở đây dường như có sự chơi chữ giữa chữ đua là đại 
diện cho ba (bắt nguồn, xuất thân) và lại là quá khứ phân từ của ãjwhati 


(cúng, cúng tế). Coi thêm DOP sv ãz„Ì và ã#„za2.] (1511) 


1512 [Nguyên văn cụm chữ này: appafikulyatä santhäti. Nghĩa gốc là: “nếu sự 
không ghê-sợ được thiết lập”.] (L512) 


1513 [Nguyên văn câu này: Na#hi me pubbenäparam viseso. Tôi dựa theo 
cách diễn dịch cụm chữ pubbenäpararn visesa trong Mp chú giải là: “Không 
có sự khác-biệt nào giữa lúc trước tôi chưa tụ và lúc sau tôi đã tw” (naHthi 
mayham pubbena abhavitakalena saddhinm aparam bhaävitakale viseso). 
Trong một ngữ cảnh khác thì cụm chữ øubbenaäpararn visesa có nghĩa là “các 
giai đoạn tu-giỏi tuân tự liên tục đã đạt được nhờ sự tu tập tâm (thiên tập). 
nhưng sự giải nghĩa này thì không phù hợp với ngữ cảnh lời kinh chỗ này.] 
(1513) 


1514 [Mp đã quy kết sự fgo-nên cái 'ta` (ahankära; ngã kiến) là những quan- 


162 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


điểm này nọ (tà kiến), sự /@o-nên cái “của-ta` (mamankaära; ngã sở chấp) là 
dục-vọng (ái), và sự /-/a (ngã mạn) là 09 sự tự-ta (navavidhamana), đó là: 
coI “7a” là hơn, bằng, hay kém so với mỗi người /jc sự là hơn, bằng, hay 
kém. “Đã vượt trên sự phân-biệt đối đãi” (vidhãsamatikkamta) có nghĩa đã 
vượt khỏi 03 sự phân biệt “72' là hơn, bằng, hay kém.] (1514) 


1515 [Mp chú giảng đại ý răng: Ông bà-la-môn hỏi như vậy vì ông ta nghĩ 
rằng: “Theo hệ thống bà-la-môn giáo, một người sống đời sống độc thân 48 
năm để học các kinh Vệ-đà (Veda). Nhưng sa-môn Cồ-đàm, đã từng sống ở 
nhà, thụ hưởng ba loại vũ nữ trong ba cung điện. Giờ ông ta sẽ nói sao?” Ông 
ta đã hỏi với hàm ý như vậy. Rồi đức Thế Tôn, cứ như nắm được sự điều 
khiển một con rắn đen bằng một bùa chú có công hiệu thực hoặc cứ như bước 
được chân lên cổ của một kẻ thù, cất lên tiếng gầm sư tử. Phật đã chỉ ra rằng: 
ngay cả trong 06 năm phẩn-đấu tu khổ hạnh (tinh cần khổ hạnh, để tìm kiếm 
sự giác-ngộ) của mình, đó là thời Phật vẫn còn đầy những ô-nhiễm, thì lúc đó 
cũng không khởi sinh một ý-nghĩ nào về sự khoái-lạc của sự làm vua chúa 
hay sự có các vũ nữ trong ba cung điện.”| (1515) 


1516 [Nguyên văn câu này là: Sz„yogavisamyogdm dhammapariyayam. Tựa 
bài kinh cũng có thể được dịch là sự kết-hợp và sự không kết-hợp, Sự giao- 
hợp và sự không giao-hợp.] (1516) 


1517 [Nguyên văn Päli của những chữ này là: /h/ku#fam, itthãkappam, ithivi- 
dham, itthicchandam, 1fthissaram, itthalankaram. Rõ ràng, đây là Ö7 điều, và 
bên phía nam [purisa thay chữ ¡/rhï] cũng 07 điều nên kinh này được kết tập 
trong Quyển “Bảy” này. Tôi dịch căn cứ theo sự chú giải mà Mp đã đưa ra] 
(1517) 


1518 [Đây là tên những thánh bà-la-môn thời cổ (brahmin rishi), họ được cho 
là những người biên soạn của các kinh chú Vệ-đà. Họ đã được đề cập về khả 
năng này trong kinh 5:192, và kinh dài DN 2, mục 2.8, và kinh MN 95, mục 
13.] (1518) 


151 [Chỗ này 03 phiên bản ghi khác nhau chút ít. Tôi làm theo Ce ghi là: ci- 
tãlankäram citaparikkhäranii. Cả Be và Ee đều không có dấu trích dẫn ¡i. 
Mp chú giải rằng: “Đó là một thứ trang sức, một phụ liệu, của cái tâm thuộc 
về Sự vắng-lặng (định) và sự mình-sát (tuệ) (samathavipassanacifIassa).`”] 


Chú Thích * 163 


(1519) 


1520 [Trong kinh 2:133 và 4:177, mục 4, cô được Phật coi là người mẫu mực 
cho những nữ đệ tử tại gia. Cô cũng có thể chính là người với tên gọi là Ut- 
tara Nandamätä, đã được Phật tuyên bố trong kinh 1:262 là bậc nhất trong sỐ 
những người tu thiền là những nữ đệ tử tại gia.] (1520) 


- (Nhân tiện, về “Pãrãyanđ” ở cuối câu: Mời quý vị coi lại chú thích chữ này 
trong kinh 6:61 như sau: [Đây chính là kinh Šn 1042. Chương “Parayand” 
(Đáo Bỉ Ngạn, Vượt Qua Bờ Kia) là chương thứ năm và cuối cùng của quyền 
Kinh Tập, thuộc Bộ Kinh Ngắn (Tiểu Kinh Bộ). (Giỗng như chú thích thứ hai 
trong kinh 3:32).| (1394) 


152! [Ở đây lời kinh dùng chữ Z//heyya nghĩa là: món quà theo truyền thống 
để tặng cho khách như một biểu hiện của lòng mến khách.] (1521) 


1522 [Nguyên văn lời tán thán này là acchariyam abbhurzm. Mặc dù cụm chữ 
này thường được dịch nghĩa là “k) điệu và tuyệt vởỉ”, nhưng nó không phải 
luôn luôn có nghĩa chỉ sự fán thán, ca ngợi mà có lúc có nghĩa chỉ sự đáng 
ngạc nhiên, làm sửng sở. Dĩ nhiên sự khác nhau giữa 02 ý nghĩa này cũng 
không xa hay quá khác biệt, giống như kiểu hai chữ “kỳ diệu” và “tuyệt vời” 


cũng không quá khác biệt vậy, chúng đều có thê diễn tả sự thán phục và ngợi 
khen cũng có thê diễn tả sự đáng ngạc nhiên và kỳ lạ.] (1522) 


152 [Be và Ee ghi là sa//apissasĩ ti. Ce ghi là sallapissafr tỉ, ở ngôi thứ ba, có 
lẽ do lỗi biên tập.] (1523) 


152 [Be và Ee ghi là vadhe vã vajjhamane vã; Ce ghi là baddhe vã va- 
jjhamäne vã. Bản dịch tiếng Tích Lan cổ [Sinhala] theo Ce cũng không nhất 
quán với phiên bản Päli của bài kinh. Tôi gợi ý đọc khác với cách ghi của cả 
03 phiên bản, và nên đọc là baddhe vã bajjhamane va. Theo cách này thì 03 
cặp ngữ sẽ thê hiện thứ tự là bắt, nhốt tù, và xử tử.] (1524) 


1525 [“%+ biến đối của tâm” là tạm dịch cụm chữ: ciassa añãñathattam. Lời 
diễn đạt này cũng được lặp lại trong đoạn kế dưới. Cách dịch của tôi có ý để 
cho phù hợp với cả 02 trường hợp. Trong trường hợp này, “sự biến đổi của 


^ ” 


tâm” là chỉ tâm của mọi người bình thường chưa tu tập thì sẽ bj điên tiết quấn 


164 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


rí vì con bị bắt bị giết; trường hợp thứ hai, “sự biến đổi của tâm” diễn tả sự 
kinh sợ khi nhìn thấy chồng là quỷ dạ-xoa như vậy.] (1525) 


15 [Nguyên văn câu này: Yara hỉ nãma cifuppadampi parisodhessasi. 
Nghĩa gốc là “rằng cô sẽ thanh lọc ngay cả sự khởi-sinh của tâm.|] (1526) 


1527 [Nguyên văn: Yakkhayonim. Mp giải thích: “Cõi quỷ thần này là trạng 
thái của một địa-thần (bhumnmadevatabhavam)”. Chữ yoni được dùng ở đây 


theo nghĩa là “cõi”, và do vậy chữ yakkhayoni không hàm nghĩa rằng những 
quỷ yakkha được sinh ra từ bào thai.| (1527) 


1523 [Điều này làm nên trạng thái thánh quả Bắt-lai, là người đã dẹp bỏ z„ăm 
gông-cùm thấp hơn, nhưng còn năm gông-cùm cao hơn thì chưa dẹp bỏ 
được. | (1528) 


1529 [Njhynơ điễu (hay luận điểm) đã không được tuyên bố (abyäkatavatthini) 
là 10 vấn đề mà Phật đã không nói ra, đó là: thê giới là trường tồn hay không 
trường tôn; thế giới là vô hạn hay hữu hạn; “linh hồn" [nguyên lý sự sống] và 
thân thê là một hay khác với thân thể, và 04 vấn đề liên quan trạng thái của 
Như Lai sau khi chết.] (1529) 


1530 [Nguyên văn các cụm chữ này: na chambhan, na kampaHi, na vedhati, na 
santasam ãpajjafi abyakatavatthisu. Ce cũng có ghì chữ na calari, nhưng Be 
và Ee thì không.] (1530) 


1531 [(Người fu ở đây là cách dịch qua tiếng Việt. Nguyên văn là: người, cá 
nhân, cá thể). Mp đã giải nghĩa chữ purisagatiyo = purisassa ñãnagatiyo (*sự 
di chuyển về sự-biết. của một người”. Tuy nhiên, bài kinh có vẻ chủ ý nói về 
những øơi-đến (gai) của họ sau khi chết. Bản Hán tạng tương đương, MA 6 
(T I427a13-c24), thì dịch tựa đề nguyên gốc tiếng Ấn Độ [tương ứng với 
satta purisagatiyo] là i38 ÁN BT†E®Jã (bảy nơi mà những người tốt được tái 
sinh).] (1531) 


1532 [Nguyên văn là: No c°assa no ca me siyä, na bhavissai na me bhavis- 
sai. Câu “mật ngữ” này được ghi trong các bộ kinh N/kãya theo 02 phiên 
cách. (1) Một phiên cách là cách ngôn của những người tư tưởng đoạn-diệt 
(tự hủy diệt, diệt vong; đoạn kiến) là những người phi Phật giáo; (ii) phiên 


Chú Thích * 165 


cách thứ hai là sự ứng dụng của Đức Phật để chuyên công thức đó bằng 
cách gán vào những lời của Phật để chỉ dạy theo giáo lý của Phật. (¡) Phiên 
cách tư tưởng đoạn-diệt ghi là: no c` assa1m no ca me siya, na bhavissãmi na 
me bhavissati (Ta có thể không có, và lẽ ra không có cái *củúa-tg`. (Giỏ) Ta 
sẽ không có, và sẽ không có cải *cúa-fg`). Vì 02 phiên cách này chỉ khác 
nhau ở 02 động từ—“no c°assam khác với no c°assa, và na bhavissami` 
khác với “na bhavissati—nhiều phiên bản tái kết tập khác nhau đôi khi làm 
lẫn lộn chúng. Từ những sự giải nghĩa thuộc luận giảng, có vẻ như sự lẫn 
lộn này đã có từ trước thời của những luận giảng. Những cách ghi này cũng 
khác nhau trong những ấn bản khác nhau của cùng lời kinh. Nói chung tôi 
ưu tiên theo cách ghi của Ce. 


- Công thức này đã được xác định một cách rõ ràng là quan-điểm diệt-vong 
(ucchedadifthi, đoạn kiến) trong kinh SN 22:81 (Quyền 3), đoạn (xxử). 
Trong bộ AN, kinh 10:29, đoạn §, nó được cho là bác nhất của những quan- 
điểm do suy đoán từ bên ngoài (etadaggam bähirakãnam dilthigatänam). 
Đức Phật đã chuyển đổi công thức này thành một “cbi-để để thiên quán” 
phù hợp với giáo lý của mình bằng cách thay thế những động từ ngôi thứ 
nhất bằng những dạng động từ ngôi thứ ba của chúng. Dự thay đổi này đã 
chuyên sự nhắn-mạnh từ gwan-điểm có cái *fa` (ngã kiến) được ngầm hiểu 
trong phiên bản đoạn-diệt [“Tói sẽ bị diệt vong”) sang một cách-nhìn phi 
chủ-thể (vô ngã) để hòa hợp với giáo thuyết vô-ngã (ana#a) của Phật. Trong 
một số đoạn kinh, ví dụ như trong kinh SN 22:55 (Quyền 3), thì sự thực 
hành dựa trên cơ sở công thức này được cho là dân fới đỉnh cao là sự phá 
bỏ năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), đó là, trong giai đoạn Bắt-lai. 
Đôi lúc, như trong kinh này, công thức gồm có một đoạn trích dẫn [coi bên 
dưới], sự quán-xét về nó được cho là dẫn tới sự buông-xả. Sự thực hành 
được hướng dẫn bởi công fhức đầy đủ này sẽ dẫn tới 01 trong 05 hạng của 
bậc Bắt-lai hoặc dẫn tới thánh quả A-la-hán. 


- Trong các bộ kinh Nikãya thì nghĩa chính xác của công thức này chưa bao 
giờ là rõ ràng, điều này cho thấy rằng có lẽ nó chỉ có vai trò như “ôi 
hướng-dẫn để mở” cho sự thiên-quán và sẽ được giải đáp bởi một người 
thiền thông qua trực-giác cá nhân của người đó. Những luận giảng, kế cả 
Mp, đã coi phân từ viết tắt để mở c' là đại diện chữ ce (“nếu”) và diễn dịch 
thành 02 phần của công thức là những thuộc tính điêu-kiện (nhân duyên). Ở 


166 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


đây tôi dịch từ Mp [đúng theo sự diễn dịch của nó] là: “Nếu nó đã không là 
vậy: Nếu, trong quá khứ, không có nghiệp sản sinh sự hiện-hữu cá thể; /ẽ ra 
nó không là của-ta: thì giờ ta đã không có sự hiện-hữu cá thể. Sẽ không có: 
Giờ sẽ không có nghiệp sản sinh một sự hiện-hữu cá thể tương lai cho (đối 
với) ta; Sẽ không có cái của-fa: là trong tương lai sẽ không có sự hiện-hữu 
cá thể cho (đối với) ta.” 


- Tôi không đồng ý với những giảng luận về nghĩa của chữ c; tôi thì coi nó 
là đại điện cho chữ ca (“và”). Cú pháp của toàn bộ cụm chữ này yêu cầu 
phải là như vậy. Những chữ tương đương trong tiếng Phạn gồm có chữ ca 
[ví dụ: trong kinh Phạn là Udãnavarga 15:4, tương ứng kinh Ủd 78,I—3, có 
ghi: no ca syãn no ca me syã[n]; và trong bản Hán tạng MA 6 có chứa ký tự 
7? ( “và”) ở những chỗ thích hợp của công thức. Như tôi đã dịch nghĩa, 
chữ “zớ” thứ nhất là đề cập “„ăm-uẩn” cá thể (của mỗi người"); chữ “nớ” 
thứ hai là chỉ thể giới được nhận biết thông qua năm-uẩn. Đôi với người 
phàm phu thì cặp mệnh đề này bị hiểu sai là sự hai mặt đối đãi của cái “7z” 
(ngã) và /hế giới; còn đới với người đệ tử thánh thiện thì đó chỉ đơn giản là 
hai mặt của những hiện-tượng bên trong và bên ngoài. Dựa trên cơ sở này 
tôi đã diễn dịch công thức như vầy: Dựa trên cơ sở này tôi có thể diễn dịch 
công thức như vậy: “Năm-uẩn có thể được kết thúc, và thế giới được thể 
hiện bởi chúng sẽ được kết thúc. Tôi sẽ chuyên-cần tu (tỉnh cần) như vậy để 
cho năm uấn sẽ được kết thúc, jnàj để cho thể giới được thể hiện bởi chúng 
sẽ được kết thúc.” 


- Đoạn trích dẫn được ghi trong tiếng Päli là: yađ afthi yam bhữtam tam pa- 
JjahämI tỉ upekkham pafilabhati. Theo chủ giải của Mp, tôi hiểu “thứ hiện 
hữu, thứ (đã) ắt hắn sẽ hiện thành” (vadatthi yam bhữfan) chính là năm-uẩn 
đang hiện hữu. Những điều này đã đi đến hiện thành thông qua dục-vọng 
(ái) của những kiếp trước và sẽ bị trừ bỏ bằng sự trừ bỏ cái nguyên-nhân 
làm chúng tái khởi sinh trong kiếp tương lai, nguyên-nhân đó là đ/c-vong 
hay tham-muốn và nhục-dục. 


- (Mời quý vị đọc lại thêm chú thích số 75 trong kinh SN 22:55 (Quyền 3) 
và chú thích số 1017 trong kinh MN 106, mục 10 để hiểu rõ thêm về chú 
thích này và về nghĩa của câu công-thức nảy). | (1532) 


Chú Thích * 167 


1533 [Nguyên văn cả câu này: A/fhˆuitarin padam santam sammappaññaya 
passari. Mp dịch nghĩa là: “Người đó nhìn thấy bằng trí-tuệ của đạo cùng với 
sự minh-sát rằng: “Có một trạng thái bình an cao siêu hơn, đó là Niết-bàn.] 
(1533) 


1534 [Chỗ này chỉ ra 03 loại ô-nhiễm chưa được trừ bỏ là để phân biệt bậc Bất- 
lai với bậc A-la-hán; bậc A-la-hán thì đã loại bỏ sạch sẽ mọi ô-nhiễm.] 
(1534) 


l53Š [Người chứng ngộ Niết-bàn trong khoảng-giữa là tạm dịch chữ 
antaraparinibbayr. Theo lập trường thông thường của luận giảng thuộc Ther- 
avada (Trưởng Lão Bộ), Mp đã giải thích anfaraparinibbayr có nghĩa là 
người chứng ngộ Niết-bàn—sự hoàn toàn tắt ngắm mọi ô-nhiễm (lậu tận)— 
trong khoảng thời gian /ờ lúc ngay sau tái-sinh cho đến giữa kiếp sau (tức = 
trong nửa-đâu kiếp sau). Tuy nhiên lập trường này dường như mâu thuẫn với 
03 ví dụ đi kèm bên dưới.] (1535) 


153 [Những ví dụ này đã minh họa 03 loại anaräparinibbäyT (người chứng 
ngộ Niết-bàn trong khoảng-giữa (tức giữa 02 kiếp = trong nửa-đầu kiếp sau). 
Mặc dù những cách mô tả trong các ví dụ không phải lúc nào cũng là chính 
xác và đáng tin cậy, ở đây 03 ví dụ này đã gợi ý rằng amaräparinibbäyï 
chứng ngộ Niết-bàn ước khi có sự tái-sinh. Ö đây 03 ví dụ nói rằng 03 
mảnh vụn sắt nguội tắt sau khi bay ra khỏi nổi sắt nun đỏ và trước khi chạm 
xuống đất, do vậy [theo sự diễn dịch của tôi] 03 loại người lần lượt là chứng 
ngộ bát niết-bàn (ï) ngay sau khi bước vào trạng thái trung-gian, hoặc (ii) 
trong trạng thái trung-gian, hoặc (iii) trong khoảng khắc trước khi sự tái-sinh 
xảy ra. Trong trường hợp này họ chứng nhập yếu-ô Niết-bàn không còn tàn 
đự (vô dư y Niết-bàn giới; anupadisesanibbanadhafs).| (1536) 


1537 [Ngyưởi chứng ngộ Niết-bàn ngay khi đáp-xuống. Mp diễn dịch loại người 
(4) này là người chứng ngộ Niết-bàn trong thời gian fừ giữa-kiếp cho tới hết- 
kiếp (tức = trong nửa-sau kiếp sau). Tuy nhiên, (ï) chữ upahacca (sau khi 
đụng, sau khi đánh vào, sau khi chạm) và (i1) ví dụ nói rằng mảnh vụn sắt đã 
bay ra chạm xuống đất đã gợi ý rằng loại người này là người chứng ngộ bát 
niết-bàn hầu như lập-tức sau khi tái-sinh (theo cách lời kinh diễn đạt là ngay 
khi chạm xuống đất, tức = ngay khi đáp-xuống).] (1537) 


168 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


1538 [Theo cách diễn dịch của các giảng luận thuộc 7zưởng Lão Bộ (Thera- 
vãda) thì coi 02 hạng Bắt-lai kế tiếp này— đó là: (5) người chứng ngộ Niếr- 
bàn không cần sự cô-gắng thêm (asankhäraparinibbäyn) và (6) người chứng 
ngộ Niết-bàn nhờ sự cô-găng thêm (sasankharaparinibbayï)—là (có thêm) 
02 kiểu khác nữa mà loại người aaräparinibbäyT (người chứng ngộ Niết- 
bàn trong khoảng-giữa) và loại người upahaccaparinibbayT (người chứng 
ngộ Niết-bàn ngay khi đáp-xuống) có thể chứng ngộ mục tiêu Niết-bàn, thì 
những ví dụ về mụn sắt đã cho thấy, một cách rõ ràng, rằng 05 hạng Bár-lai 
[hoặc 07 hạng, nếu không tính gộp chung 03 loại đầu thành 01 hạng] /à khác 
biệt nhau, tạo thành dãy xếp hạng từ mức độ nhạy-bén hơn xuống mức độ 
chậm-trễ hơn. Như vậy nêu, nếu như Mp (của Trưởng Lão Bộ) đã nhất quyết 
định nghĩa loại upahaccaparinibbäyï là = người chứng ngộ Niễt-bàn trong 
nửa-sau kiếp sau, thì sẽ đâu còn chỗ nào cho (đề nói về) 02 loại sau là người 
chứng ngộ Niết-bàn không cân sự cô-gắng thêm và loại người chứng ngộ 
Niết-bàn nhờ sự cô-găng thêm? (Cho nên sự chú giải bởi các luận giảng 
thuộc Trưởng Lão Bộ lúc này lại bị mâu thuẫn).] (1538) 


1539 [VỀ hạng thánh Bát-lai này và cõi trời Akaniftha: mời quý vị coi lại chú 
thích 828 ở kinh 4:131, đoạn (2). Nhân tiện trích dẫn luôn chú thích đó như 
vày: [Nguyên văn câu cuối chỗ này: Uddhamsotassa akanifthagãmino pug- 
galassa. Chỗ này là chỉ hạng chậm-trễ nhất trong 05 hạng thánh Bắt-lai; đây 
là người đang riến dân dân từ cõi thấp đến cõi cao hơn trong 05 cối trời 
trong-sạch (05 Tịnh cư thiên) và đang hướng thượng tới cõi cao nhất trong số 
đó là cõi trời Akanittha (Sắc cứu kính thiên). Loại người này cũng được nói 
ra đề chỉ hạng còn thô tế nhất (trong 05 hạng thánh Bắt-lai) là người vẫn còn 
dính những gông-cừm bị tái-sinh, mặc dù những hạng tinh tế nhạy bén hơn 
hơn của bậc Bắt-lai cũng còn dính những gông-cùm này. (Tái-sinh ở đây là 
họ tái-sinh từ cõi thấp tới cõi cao trong 05 cõi trời trong-sạch đó, chứ không 
còn tái sinh lại cõi nào thấp hơn).] (§28).] (1539). 


- (Nhân tiện, quý vị có thê coi lại 07 nơi-đến tương tự (07 sự chứng-ngộ Niết- 
bàn) và chú thích số 65 trong kinh SN 46:03 (Quyền 5).) 


1540 [Nguyên văn cụm chữ này: anupadisesa suvimufiä. Mp nói cụm chữ này 
mô tả sự chứng đắc của 500 Tỳ kheo nỉ trong Ni đoàn của trưởng ni Mahãpa- 
jãpati (dì mẫu của Đức Phật), là những người đã được giải-thoát không còn 


Chú Thích * 169 


tàn dư hơi hướng sự dính-chấp (thủ) nào (w„pãdãnasesam a{thapetva). Nhưng 
lời kinh tiếp theo của bài kinh đã nói rõ chữ anwpädisesa ở đây có nghĩa là họ 
đã loại bỏ tất cả mọi ô-nhiễm, không còn tàn dư ô-nhiễm nào, chứ không phải 
là họ đã chứng yếéu-ó (giới) Niết-bàn không-còn tàn dư (anupädises- 
anibbãänadhätu, vô dư y niết-bàn giới).] (1540) 


1541 [Tiếp theo từ (1)-(7) lần lượt nói ra 07 loại người. Hai loại đầu (1)-(2) là 
những A-la-hán không còn tàn dư ô-nhiễm nảo; năm loại sau (3)-(7) là những 
bậc học-nhân vẫn còn ít nhiều tàn dư ô-nhiễm.] (1541) 


- (Nhân tiện, cũm chữ quen thuộc kế dưới “sự giải-thoát về cả hai phương 
điện có nghĩa là vừa (1) được giải thoát bằng cái tâm đã hết ô-nhiễm (sạch 
nhiễm) và vừa (ii) được giải thoát bằng trí-tuệ. Có những người tu chỉ được 
giải-thoát bằng 01 trong 02 phương diện này mà thôi.) 


1542 [Theo cách xếp loại thông thường của 07 loại thánh nhân thì loại người 
thứ bảy này là người tu theo trì niềm-tin (saddhãnusãrï, người căn-tín). Tuy 
nhiên, trong kinh này vị trí thứ bảy lại là “người an trú trong sự vô dấu-hiệu” 
(animifftavihar7). Mp nói rằng Đức Phật thực sự đang mô tả n0gười căn-fín là 
người tu tập sự minh-sát (thiền quán) mạnh mẽ (balava-vipassakavasena). 
Mp giải thích rằng “ứá? cả mọi dấu-hiệu” là tất cả mọi dẫu-hiệu của *vô- 
thường, khổ, vô-ngã`, và “sự định-tâm vô dấu-hiệu” (animiftan cefo- 
samadhim) là sự định-tâm của sự mình-sát mạnh mẽ (balavavipassan- 
samädhim). Có khả năng Mp đang cô hợp lý hóa chỗ sai biệt bất thường về 
fhứ fự này trong kinh điển, vốn có thể biểu lộ một sự-biết nào khác về loại 
thánh nhân thứ bảy.] (1542) 


1543 [Đây là bài kinh song hành được mở rộng của kinh 5:34, bằng cách đưa 
thêm vào bừng các phần nội dung có trong kinh 5:38] (1543) 


154 [Mp chú giải nghĩa là: “Họ phát khởi sự bi-mẫn với ý nghĩ: 'Ai chúng ta 
nên giúp đỡ hôm nay? Sự cúng dường của ai chúng ta nên nhận hoặc aI 


chúng ta nên chỉ dạy Giáo Pháp?””| (1544) 


1545 [Kinh này thuộc dạng kết hợp thành “bảy-điễu” (bảy pháp), gồm một bộ 


170 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


bốn-điểu và bộ ba-điểu, mà không bộ nào đã từng xuất hiện trong một kinh 
riêng nào của AN. Tuy nhiên ở đây bộ bốn-điêu này có hơi hướng như kiểu 
trong kinh 5:100.] (1545) 


154 [Tôi đọc theo Be và Ee ghi là /œva sãvaka, khác với Ce ghi là /4/hãga- 
tasavaka.] (1546) 


154” [Kinh này là một kinh song hành được mở rộng từ kinh 5:201 và 6:40, 
chỉ chen thêm sự định-tâm là thành điều số (5). (Mời coi thêm các chú thích 
1209 và 1210 trong kinh 5:201 để hiểu thêm các chỉ tiết ở đoạn mở đầu của 
kinh này).] (1547) 


1548 [Dqcqjãyamäno nỉisinno hoii: đang ngồi và ngủ gục. Ngay bên dưới có 
câu hỏi của Phật nguyên văn là “Pacalayasi no?”, Mp đã giải nghĩa là 
“Niddäyasi nụ”: Có phải thây đang ngủ thiếp phải không? Mp chú giải rằng: 
“Khi đang ở trong một ngôi làng để nhờ thức ăn khất thực, thầy Mục-kiền- 
liên đã thiền tập ở trong khu rừng. Sau bảy ngày thầy ấy đã nỗ lực đi-thiền và 
sự nỗ lực đó đã làm thầy ấy đuối sức. Vì vậy thầy ấy đã ngủ gục [ở chỗ ngồi] 
ở cuối lối đi-thiền.] (1548) 


154 [Phần đối thoại này cũng có ghi trong kinh [MN 37, mục 2-3, nhưng ở đó 
vua trời Đề-thích (Sakka) là người hỏi (thay vì là thầy Mục-kiền-liên). 


- Mp chú giải đoạn kinh kế tiếp như vây: (a) “Không có gì [nghĩa gốc: không 
phải tất cả mọi thứ] là đáng để bám vào (hay nắm giữ) (sabbe dhammä 
nãlam abhinivesäya): ở đây, chữ 'sabbe dhamm8' (tất cả mọi thứ) là chỉ tất 
cả năm-uẩn, mười hai cơ-sở cảm-nhận (sáu nội xứ và sáu ngoại xứ), và 7ưởời 
tám yếu-tồ (giới). Những thứ này đều không đáng để nắm chấp hay bám vào 
theo cách của dục-vọng (ái) và những quan-điểm này nọ (tà kiến). Tại sao 
không đáng? Bởi chúng đâu có tồn tại theo cách chúng được người ta nắm 
chấp hay bám vào. Chúng được nắm chấp là thường-hằng, sướng, và có bản- 
ngã nhưng đích thực chúng lại là vô-thường, khổ, và vô-ngã! Bởi vậy chúng 
đâu đáng đề nắm chấp hay bám vào. (b) Người tu #ực-tiếp biết chúng nhờ sự 
hoàn-toàn hiểu về mọi sự/mọi thứ đã được biết (ñãtapariñnaya abhÙanañ) 
(hiển nhiên, đễ dàng thấy được) là vô-/hưởờng, khổ, và vô-ngã. Người tu 
hoàn-toàn hiểu chúng theo cách tương tự nhờ sự hoàn-toàn hiểu nhờ tra xét 
kỹ càng (ñranapariñfñaya parÿanafi).” 


Chú Thích * 17l 


- Chữ “tất cả mọi thứ" theo cách dịch của tôi (TKBĐ) là dựa theo chú giải 
của Mp liên quan tới nghĩa “chẳng có gì, không có gì” của bài kinh, bởi cụm 
chữ Paäli này trong bài kinh là một dạng phủ-định của chữ sabbe dhamma 
(nên ra nghĩa là “không phải tất cả mọi thứ"). Về 03 loại sự hoàn-toàn hiểu 
(pariññã; liễu tri), mời coi thêm Vism 606,1§-607,23; Ppn 20.3-6.] (1549) 


155 [Ee không tính kinh này là một kinh riêng, mặc dù Ee đã đóng khung 
toàn bộ lời kinh trong ngoặc. Phân kệ tóm lược (uddãna) ở cuối chương này 
trong phiên bản Ee không có ch nhấc-nhớ nào cho bài kinh này, điều này có 
thê là lỗi ghi chép. Ce dùng chữ m: puñña là chữ nhắc-nhớ; còn Be thì dùng 
coi me/ä là chữ nhắc-nhớ và đặt tên kinh là Kinh Tâm-Từ (Meta Sufa).] 
(1550) 


1551 [Về sự tiễn-hóa (hay khởi tạo, hình-thành lại) của một hệ thế giới mới sau 
thời kỳ tan-hoại, mời coi lại kinh dài DN 1, mục 2.2-4.] (1551) 


1552 [Ce có ghi trong ngoặc chữ sz/akkhattưm (bảy lần), trong Be và Ee thì 
không có. Việc thêm vào chữ này cũng có thể được làm để cho khớp giống 
với lời của thi kệ.] (1552) 


1553 [Đoạn này là đoạn “mẫu mô tả một vị vua quay chuyên bánh xe (chuyền 
luân vương). và bảy báu, mời coi thêm kinh MN 129, mục 34-41.] (1553) 


155% [Ee ghi danh từ này là .Jambusandassa; Ce ghi Jambudipassa [có lễ là sự 
bình thường hóa]; Be ghi Jambunangdassa. Chữ Jambusandassa cũng được 
ghi trong kinh Sn 552 = Th 822. Tôi thì quen dùng với chữ Jambudipa: Đảo 
Táo Hồng, tức chỉ đại lục Ấn Độ, HV phiên âm: Diêm-phù-nê.] (1554) 


155 [Tôi đọc theo Ce và Ee là asahasena dhammena, khác với Be ghi là 
asahasena kammena.] (1555) 


155 [Câu này Ce ghi là pathavyo [Ee pathabyo] yena vuccari. Cách ghi của 
Be là ít thỏa đáng nhất như vầy: pathabyo me na vipajjafi.] (1556) 


1557 [“Taq đã là" hay “Ta từng là, chữ này tôi đọc theo Ce và Ee là homi ở đây 
và ở dòng đầu của câu kệ kế tiếp. Còn Be thì ghi là nøri ở cả 02 chỗ.] (1557) 


1558 [Đoạn thi kệ cuối cũng giống đoạn thi kệ cuối của kinh 4:21.] (1558) 


172 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


1559 [Nguyên văn cụm chữ cuối: vadhadandaiajjita. Mp diễn dịch đó là tình 
huống đáng sợ kiểu như: “Lúc đó chồng cô ta cẩm roi gậy và dọa đánh giết: 


“Tao sẽ giết mày." (dandakam gahetvä vadhena tajjitä, “ghãtessãmi nan” tỉ 
yu£a).] (1559) 


156 [Bài kinh quan trọng này có bản tương đương trong Hán Tạng là MA 
129, trong Đại Tạng (TaIso) chỗ T I617b19-618b16.] (1560) 


156! [Nguyên văn câu kệ này: 4/ho attham gahetvana, anattham adhipajjari. 
Cả 03 phiên bản đều ghi giống nhau như vậy, nhưng bản cô hơn bằng tiếng 
Tích Lan lại ghi chữ ađhigacchari và một bản cô tiếng Thái cô (Xiêm-la, Si- 
am) có ghi chữ øz/ipajj/aii. Cả 03 cách ghi đều có nghĩa tương đương, chỉ 
khác nhau một chút về những cách biểu nghĩa. Dòng kệ này rõ ràng nói về s 
nguy-hại thứ hai của sân-hận được ghi trong phần lời kinh văn xuối ở trên. 
Mp nói rằng “sau khi đạt được điểu ích lợi, người đó lại nghĩ 'Ta đã có thứ 
nguy hại” (vuddhim gahetva ... anattho me gahito tỉ sallakkhefi). Bản tương 
đương tiếng Hán trong Đại Tạng chỗ 618al2 chỉ ghi là JÈ3#ƒ# KH, 
J4Mi?3 ®Rl (khi người đó lẽ ra đã đạt được sự giàu, ngược lại người đó lại 














có được thứ nguy hại), (nghe cũng có lý riêng của nó). | (1561) 


152 [Tất cả 03 phiên bản đều ghi vadham katvana (sau khi đã giết chóc), tôi 
cũng dịch theo như vậy, như ở đây có một biến từ là vapaim kahãna (sau khi 
đã làm bị thương). Mp dường như ủng hộ chữ vađham nên nó giải nghĩa là 
“người đó phạm vào hành vì sát sanh” (panđtipatakammam kafxa). Bản Hán 
tạng trong Đại Tạng 618a1l5 thì chỉ ghi HÄñ{E  LI%š (người sân hận làm một 
nghiệp bằng thân hay lời-nói), tức chỉ đề cập thân nghiệp và khẩu nghiệp, 
không đề cập tâm nghiệp.] (1562) 


153 [Đoạn kệ này thể hiện những sự nan giải. Dòng kệ (pãđa) a ghi là đưm- 
mankuyarm padasseti. Học giả Hardy, trong Lời Mở Đầu nói về bộ kinh AN 5 
[ở trang v-vi] đã ghi rằng “chữ đươnanku biểu thị một người đang lạng 
quạng trong một tư cách 'khó được chấp nhận, đáng bị ngăn cắm, và đáng tai 
tiếng”, bởi vì người đó không biết xấu-hỗ về hành vi cư xử như vậy của mình 
hay những điều xấu sai giống vậy.” Mp giải nghĩa chữ này là: dubbannamu- 
khatam (một vẻ mặt xấu xi), bản Hán tạng [chỗ 61§a21] ghi ƒ#Ã42. là gần 
giống với nghĩa này. Động từ trong dòng kệ c ghi là pz/ãyzii, là không rõ 





Chú Thích * 173 


nghĩa. Mp giải nghĩa nó là = nibbaffafi (được sản sinh, được tạo ra) cũng 
không được rõ nghĩa cho đầy đủ. PED thì đưa ra nghĩa là “được trải rộng” 
[có lẽ từ chữ *s2hz/ayari; coi SED sv sphaƒ], tôi chọn theo nghĩa này. Bản 
Hán tạng ghi là ƒt¿?E lRÈ (ừ điều này sự ghen-tức thù địch được tạo r4) 
có thê là dựa trên một chữ khác trong trong tiếng Ấn cô của nó, có lẽ là chữ 
spyhayafiơ [coi SED sv sprh] vốn đã phát sinh từ một sự hư sai của một chỗ 
nào đó liên quan tới chữ *sphđ/ayari.| (1563) 


1564 [Tôi đọc theo Ce và Be là ya/hatatham, khác với Ee ghi là yathäakatham.] 
(1564) 


155 [Mp nhận định chữ “bà-ia-môn” ở đây (nghĩa) là một A-la-hán 
(khmasavabrahmanam) (giống như Phật có mô tả một người giác ngộ, đã qua 
bờ bên kia và đạt tới sự an toàn tối thượng, là “mộ bà-la-môn đứng trên vùng 
đất cao').] (1565) 


1566 [Nguyên văn câu này: Hami kuddho puthuffãnam. Tôi dịch câu này theo 
cách Mp đã chú giải chữ pu/huftanam là: puthu nãnãkaranehi aftãnam.] 
(1566) 


15 [Nguyên văn câu này: Bhữnahaccani kammani. Các luận giảng đã dứt 
khoát giải nghĩa chữ bhữnahafa đơn giản là: hafavuddhi (người húy diệt sự 
trưởng thành, sự phát triển). SED, sv bhrữna, đã xếp chữ Đhrữnahati là “sự 
giết chết một phôi thai" và chữ bhrữnahatyä là “sự giết chết một bà-la-môn trí 
thức`.| (1567) 


1568 [Đọc theo Ce là ekam etam akusalam; khác với Be ghi là yathä metam 
akusalam và Re ghi là ekam ekam akusalam. Tôi coi chữ 'phẩm chất bắt 
thiện" ở đầy chính là sự sân-hận.|] (1568) 


1562 [Tôi đọc theo Ce là viamohä (không còn sĩ, vô sĩ), khác với Be và Ee ghi 
là vialobha (không còn tham, vô tham).| (1569) 


1579 [Tôi đọc theo Ce và Be là parimibbanii, khác với Ee ghi là parinibbiisu. 
Một biến từ là parinibbissatha tạo nên lời thốt ra của ngôi thứ hai số nhiều là: 
“Vô nhiễm, các ngài sẽ chứng ngộ Niếr-bàn.] (1570) 


174 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


15! [Đây là một kinh song hành được mở rộng từ các kinh 5:24, 6:50.] 
(1571) 


- (Nhân tiện dẫn lại chú thích ở kinh 5:24 như vầy: [Đây gần giống như kinh 
5:24; trong kinh này được mở rộng thêm điều thứ (1), và do vậy năm điều 
(1)-(5) trong kinh 5:24 trở thành điều (2)-(6) trong kinh này. (Và lại được mở 
rộng thành kinh “bảy-điều? là 7:65).] (1354).) 


- (Trong kinh 7:65 này, “sự biết xấu-hồ về mặt đạo đức và sự sợ-hãi về mặt 
đạo đức" được đưa vào ngay thành điều (1), và do vậy sáu điều từ (1)-(6) của 
kinh 6:50 trở thành điều (2)-(7) trong kinh này.) 


1572 [Be và Ee thì có thêm câu mở đầu là evzm me sufam (Tôi nghe như vầy).] 
(1572) 


1573 [Một do-tuần (yojana) dài khoảng 7-9 đặm Anh (khoảng 11-15 km.] 
(1573) 


154 [Nguyên văn: Aññara diffhapadehi. Mp chú giải lời kinh có nghĩa là: 
“Ai sẽ tin điều này, ngoại trừ những thánh đệ tử, những bậc nhập-lưu (vào 
dòng thánh đạo) là những người đã nhìn thấy sự-thật?” Sự-thật hay tình-trạng 
(pada), được nhìn thấy bởi bậc nhập-lưu vào dòng (từ Nhập-lưu), chính là 
Niết-bàn, sự chấm-dứt khổ.] (1574) 


155 [Nguyên văn: Ko maniä ko saddhaia. Mp (của Ce) giải nghĩa là: “A1 có 
khả năng thảo luận điều này với mục đích để tạo ra niềm-tin vào điều này, 
hoặc ai có niềm-tin vào điều này?” (ko 1assa saddhãpanatthäya mantetun 
samattho, ko vã tassa saddhätä). Chữ saddhaiä là một đạng số ít của danh từ 
tác nhân sađdharar. Vì vậy, chữ mamra, vốn là tương đương với nó, chắc hắn 
cũng là một danh từ tác nhân từ chữ mamfar (một người nghỉ). Bản tương 
đương Hán tạng, MÃ 8, thì chăng có chữ nảo tương đương với chữ mazwã 
trong bản Päli. Tôi dịch từ bản Hán tạng (chỗ T I 429b7-11) ra như vầy: 
“Giờ ta nói cho các thầy rằng, núi Tu-di (Sineru), vua của những ngọn núi, sẽ 
sụp đồ và bị tiêu hủy. Ai có thể tin điều này, ngoài những người đã nhìn thấy 
sự-thật? Giờ ta nói cho các thầy, nước trong những đại đương sẽ khô cạn và 
bốc hơi. Ai có thể tin điều này, ngoài những người đã nhìn thấy sự-thật? Giờ 
ta nói cho các thầy, địa cầu vĩ đại này sẽ hoàn toàn cháy rụi và sẽ bị tiêu hủy 


Chú Thích * 175 


bởi lửa. Ai có thể tin điều này, ngoài những người đã nhìn thấy sự-thật?”] 
(1575) 


1576 [Ông cũng được nói trong kinh 6:54, chỗ đoạn (1).] (1576) 


1577 [Đoạn từ (i)-(vi) này nói về 06 cảnh giới của 06 cối trời dục-giới, từ cao 
nhất tới thấp nhất.] (1577) 


1578 [Để ý răng: nội dung đoạn này và nguyên đoạn kế tiếp, thì trong kinh 
7:62 ở trên Đức Phật cũng nói về mình y hệt như vậy trong những kiếp trước. 
(CoI lại kinh 7:62).] (1578) 


157 [Đoạn này nói về lý-do “chưa giải thoát, chưa hết tái sinh và khổ đau' là 
giống tương tự nội dung của kinh 4:01, và đặc biệt các đoạn tiếp theo, kể cả 
phần thi kệ, thì giống hệt như trong kinh 4:01 đó. (Mời đọc thêm 02 chú thích 
trong đoạn song hành của kinh đó).] (1579) 


1589 [Nguyên văn: salakañceva jevanikañca. Mp chú giải: “Salaka là những 
vũ khí có thể được phóng bỏ đi (øissaggiya), như tên, phi lao, giáo; còn jev- 
anika là những vũ khí khácm như những gươm kiếm một lưỡi.” SED sv chữ 
salyaka là chỉ những “tên, phi lao, phi tiêu, giáo”. PED thì định nghĩa 7ev- 
anika là “một loại vũ khí bắn ra” (phóng đi, như tên bắn, như hỏa tiễn)” 
nhưng những thứ này, theo Mp, là nằm trong nhóm vũ khí gọi là sa/Zka.] 
(1580) 


1581 [(Có các chú giải đài về các danh từ mô tả những loại binh lính, người 
dịch đã dịch nghĩa các danh từ và giải thích đại ý trong các ngoặc (...) cho 
gọn)]| (1581) 


1582 [Cụm chữ “sự vui-sướng, sự khởi-lo' là tạm dịch cho đủ nghĩa; nguyên 
văn là chữ: apariassäya, nghĩa gốc là: “để không có sự bị kích động bất 
ổn”.] (1582) 


1583 [Nguyên văn cụm chữ này: /ilzmuggamäsãparannam. Mp nhất quyết chú 
giải đó là: //lamuggamasa ca sesãparannuañnca. Theo Mp, tôi coi chữ apa- 
rawna là một thuật ngữ chung trong đó //la, mugga, và mãsa là các ví dụ. Vì 
vậy tôi đã dịch chữ aparaw—na đơn giản là những “đô ăn" hay “?hực phẩm'”. 


176 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


Mời coi thêm Sp IV 784.31-33 có ghi là: “Bằng chữ aparanna có nghĩa là 
rau đậu màu xanh, những hạt đậu, mè; chữ kuia/ha nghĩa là đậu khô, khổ 
qua, bí đỏ, và vân vân” (muggamasafilakulatthalabukumbhandadibhedañca 
aparannarn adhippefam).| (1583) 


1584 [Chỗ này tôi muốn đính chính chữ đhammmehi trong Ce thành chữ sađ- 
dhammehi [như trong Be và Ee]. Bản dịch tiếng Tích Lan cổ (Sinhala) cũng 
ủng hộ sự đính chính này với sự diễn dịch nghĩa của nó là: sap/a saddharma- 
yen.] (1584) 


1585 [Nguyên văn câu này: Dvayena puggalã viditä honii. Ở đây có một nhóm 
07 cặp [)-(vii)] nằm bên trong một nhóm 07 lớn hơn là nhóm 07 phẩm-chất 
[(1)-(7)|; như vậy kinh này gồm có 02 “nhóm-07”.] (1585) 


1586 [DPPN có chú giải cây pãricchafaka là một cây lớn lên trong Vườn 
Nandana (Hỷ lạc viên) ở cõi trời Đao-lợi (Tãvatimsa, 33). Tán nó rộng một 
trăm đặm đường chu vi và dưới gốc nó có ghế đá để ngồi của vua trời Đế- 
thích (Sakka). Cây pãricchattaka được cho là một trong 07 loại cây sống thọ 
một đại-kiếp. [Tôi biết ơn tiến sĩ Julie Plummer thuộc Khoa Sinh Học của 
Đại học Western Australia, đã gửi cho tôi những thuật ngữ sinh học của 
những giai đoạn phát triển từ mầm tới hoa được nói đến trong kinh này|.] 
(1586) 


1587 [Nguyên văn câu này là: Na cirass°eva dãni jãlakajato bhavissari. Mp: 
“Vào lúc này cây sẽ mọc ra những mầm nhỏ từ cành và nách cành ...”; (tức 
sẽ bước sang “Giai đoạn mọc mầm", dễ thấy như cây mai, cây đào ở Việt 
Nam vậy). | (1587) 


1588 [Nguyên văn câu này: Na cirass°eva dãni khãrakaqjaäto bhavissaii. Mp: 
“Vào lúc này những mầm hoa sẽ bung ra thành chồi hoa, tách biệt khỏi chồi 
lá, và lớn lên; (tức sẽ bước sang “Giai đoạn mọc chồi').] (1588) 


1582 [Ce và Ee ghi là: kudumalakajaio; Be ghi: kuftumalakajaio. Mp chú giải 
là: “Giờ cây bắt đầu kết nụ hoa.”; (tức sẽ bước sang “Giai đoạn kết nụ').] 
(1589) 


1520 [Ce và Ee ghi là: kokãsakajato; Be ghi: korakajäto. Mp chú giải rằng: 


Chú Thích * l7? 


“Cây đã có hoa nụ, miệng còn hé khép, chưa nở bung thành những cánh 
hoa.”; (tức sẽ bước sang “G1ai đoạn nở nụ').| (1590) 


15! [Ce ghi là: sabbapaliphulio; Be và Ee ghi: sabbaphaliphullo. Mp giải 
thích rằng: “Cây giờ đã nở hoa toàn diện.”; (tức sẽ bước sang “Giai đoạn nở 
hoa”).] (1591) 


152 [Ví dụ này không chỉ so ví người đệ tử thánh thiện với cây san hô ở 
những giai đoạn lá-hoa khác nhau mà còn dùng “/ên gọ?” của những giai 
đoạn đó để mô tả những giai đoạn tu-tiễn của người đệ tử thánh thiện. Người 
đó là “một đệ tử thánh thiện ở [giai đoạn như vây, như vậy] giống như cây 
san hô pãricchataka của những thiên thân cõi trời Đao-lợi vậy.” Re bỏ đi 
đuôi chữ -va sau chữ đevãnzm, mặc dù nó nhận biết đây là một cách ghi biến 
thê. 


- (Người dịch Việt đã đặt luôn tên “G72? đoạn mọc mâm"... 'Giai đoạn nở 
hoa' cho gọn rõ trong tiếng Việt, nhưng vẫn giữ nguyên lời mô tả của kinh 
cuối câu để trong ngoặc đơn “...°.) - Và bên dưới người dịch Việt thêm vào 
các tên (A), (B), (C) để người đọc dễ hiểu).] (1592) 


153 [Nghĩa là, theo cách nghe và truyền như vậy, lời hô vang bởi các thiên 
thần đã truyền từ cõi trời thấp tới những cõi trời cao hơn. Sự hô truyền nhua 
vầy cũng có trong phần kết luận của bài (huyết giảng đấu tiên của Đức Phật 
(kinh Chuyên Pháp Luân). Coi lại cuối kinh SN 56:11.] (1593) 


1524 [Tôi đọc theo Be và Ee là parisuddhasankhatatara, khác với Ce parisud- 
dhasankhatatara. Mp giải nghĩa là: “những phẩm chất đó sẽ được thanh lọc 
và vô nhiễm thậm chỉ tới một mức độ lớn hơn” (bhiyyosomattăya parisuddhä 
bhavissanti nimmalä), mà tôi nghĩ cách cách giải nghĩa này không “bắt” được 
nghĩa của chữ -sz2khãiafarä. Chữ này có thể có nghĩa là “được biết là, hiện 
rõ là, được tuyên bồ là” và nghĩa này là nghĩa trong lời kinh.] (1594) 


1595 [Đây là kinh song hành với kinh SN 22:101, trừ đoạn đầu trong kinh đó. 
(Ví dụ cuối cùng cũng có trong kinh SN 45:158 (Quyền 5).] (1595) 


1526 [Chỗ này tôi đọc theo Ee là chữ đarzm, khác với Ce và Be ghi là ram 
(ngực).| (1596) 


178 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


1597 [Giống lời các câu ở cuối kinh SN 12:22.] (1597) 


15% [Khi luận giải về kinh 1:53, Mp đã thảo luận đầy đủ về đoạn cuối này 
như sau: “Những Tỳ kheo bÿ ói máu fươi do họ đã phạm vào những tội lớn 
nặng (parđ/ika, ba-la-di). Những Tỳ kheo bỏ íu hoàn tục là những người đã 
có phạm vảo những tội lớn nhẹ và những giới-luật nhẹ. Và những Tỳ kheo đã 
chứng thánh quả A-la-hán nhờ họ đã thanh lọc hành-vi. Bài thuyết giảng của 
bậc Bổn Sư mang lại phước quả cho tất cả 03 loại Tỳ kheo này. [Câu hỏi:] 
Cứ cho bài thuyết giảng mang lại phước quả cho những người đã chứng được 
A-la-hán, vậy theo cách nào mà nói nó cũng mang lại phước quả cho những 
người kia? [Trả lời:] Vì nếu họ chưa nghe bài kinh này, [loại Tỳ kheo thứ 
nhất] có thể trở nên lơ-tâm phóng dật và khó có thể đẹp bỏ tình trạng hiện tại 
của họ. (¡) Những hành-vi xấu ác của họ càng tăng thêm và kéo họ xuống 
những cõi dưới đầy thống khô. Nhưng nếu họ nghe được kinh này, họ sẽ 
được có-đầy một cảm-nhận về sự cáp-bách. Sau khi dẹp bỏ tình trạng (không 
tiếp tục phạm tội nặng), một sỐ người đó trở thành những sa-di (sãmanera), 
hoàn thiện 10 giới sa-di, ứng dụng tu tập bản thân với sự chú-tâm kỹ càng 
(như lý tác ý), và trở thành bậc Nhập-lưu, bậc Nhất-lai, hay Bắt-lai, trong khi 
đó có một số thì được tái sinh trong những cõi trời. Như vậy bài kinh mang 
lại phước quả cho những Tỳ kheo thậm chí đã phạm tội lớn nặng (par-/¡ika, 
ba-la-di). (1) Loại Tỳ kheo thứ hai nếu không nghe kinh này thì dần dà họ sẽ 
phạm vào những tội lớn nặng (øđz/ika) ngoài những tội nhẹ hơn 
(sanghadisesa, tăng-tàn) mà họ đã phạm phải. Và do vậy họ sẽ bị tái sinh vào 
những cảnh khổ đau và nếm trải khổ đau kinh khủng. Nhưng nếu họ đã nghe 
kinh này, cho dù họ nghĩ họ không thê tu thành trong kiếp này nên đã bỏ tu 
hoàn tục, nhưng họ sẽ vẫn quy y Tam Bảo, tuân giữ 05 giới căn bản, hoàn 
thiện bốn phận của một đệ tử tại gia, và có thể trở thành bậc Nhập-lưu, Nhất- 
lai, hay Bất-lai, trong khi một số khác của họ có thể được tái sinh trong 
những cõi trời. Như vậy là bài kinh cũng mang lại phước quả cho họ.”] 
(1598) 


15 [Lời bài kinh này nói về những đạo sư từ Sunetta cũng giống như trong 
kinh 6:54 (từ đoạn (1) ở phần sau), chỉ khác là trong kinh 6:54 chỉ nói tới vị 
thầy thứ sáu Jotipäla (không có vị thầy thứ bảy Araka như trong kinh này). 
Và coi thêm 7:66 trong đó thì chỉ nói riêng về vị thầy tên Sunetta này. (Mời 
coI lại các chú thích 1362, 1263, 1264, và 1366 trong kinh đó để rõ ý các câu 


Chú Thích * 179 


tương ứng trong kinh này). | (1599) 


1600 [Tôi đọc chỗ này theo Be và Ee ghi là: ya/hã °mam sabrahmacärisu, 
khác với Ce ghi là: ya/ha amham sabrahmacarisu. Ce có ghi chữ yathäã *mam 
trong câu tương ứng của kinh song hành 6:54.] (1600) 


- (Câu kế trên: “Đối với những người ngoài (ito bahiddhä), như chú thích 
1365 trong kinh 6:54 ghi: “Ở đây chỉ những người ngoài đạo Phật, những 
người ngoài đạo, ngoại đạo. ”) 


- (Câu kế dưới: “Chúng ta không để sân hận đối với những tu-sĩ đông đạo 
khởi sinh trong tâm mình, như chú thích 1366 cuỗi kinh 6:54 ghi: [Ce ghi là 
na no ãmasabrahmacarisu; Be ghì na no samasabrahmacarisu; Ee ghì na no 
sabrahmacärisu. DOP sv nói chữ ãmaŠ có nghĩa “cùng một nhà; thuộc một 
nhà” và cho rằng chữ đma-sabrahmacäri (n) cô nghĩa là “một tu sinh tôn 
giáo cùng thuộc một nhà hay một cộng đồng.” Tuy nhiên đây chỉ là một tham 
khảo duy nhất, vì đường như trong các Mikãya không có chỗ nào ghi nghĩa 
này.] (1366).) 


1601 [Lời kinh gốc dùng chữ rzi (đêm) như cách tính khoảng thời gian 24 
giờ, là cách tính phô biến trong văn chương Phật giáo.] (1601) 


1902 [Chữ này đọc theo Ce và Ee ghi là kupio; khác với Be ghi là kapimiddho 
(sự ngủ kiểu khi).] (1602) 


1603 [Tôi đọc chỗ này theo Ce và Be ghi là rzffipi sankhätã, đivãpi sankhäãiä.] 
(1603) 


1604 [S$D TV 790,12-20 có ghi rằng cả đoạn giải thích như vầy: “() ÄM⁄ột cách 
chỉ tiết cô nghĩa là cùng với cả Vibhanga (Bộ Phân Tích, thuộc Vị Diệu Pháp 
Tạng). (11) Được khéo truyền có nghĩa được truyền tải, truyền thụ, truyền dạy 
một cách hay khéo. Đề thể hiện cách chúng được “khéo truyền”, người ta nói 
nghĩa là “được khéo phân tách, vân vân". (11) Được khéo phân tách có nghĩa 
là từng chữ từng điều được phân tích không còn lò-mờ hay sai-sót. (1v) Được 
khéo nắm rõ có nghĩa là được làm cho thông thuộc, được tụng giảng. (v) 
Được khéo quyết định theo đúng những điểu luật có nghĩa là được khéo 
quyết định theo đúng điều luật được tụng giảng trong phần Khandhaka (Hợp 


180 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


Phần) và Pzrivara (Tập Yếu); (vi) được khéo quyết định theo đúng giảng 
nghĩa chỉ tiết có nghĩa được khéo quyết định, không lỗi, không sai về chữ 
nghĩa nhờ sự hoàn thiện về từ ngữ và câu chữ.” (Tatha vithärenä tỉ ubha- 
tovibhangena saddhim. SvãgatãmT tỉ suị†hu ãgalanl Yathä ãgafani pana 
svãgaftãm homfi, tam dassetun “suvibhattanf 1i adi vuftam. Tattha su- 
vibhattãnT tỉ su†hu vibhattani padapaccabhaftha- sankaradosavirahitani. 
Suppavaffirr tỉ pagunãni vãcuggaftãni. Suvinicchitãni suftaso tỉ khandhaka- 
parivarato qaharitabbasuftavasena suf†hu vinicchitani Anubyafjanaso tỉ 


(1604) 


1605 [Tôi đọc theo Be đơn giản ghi là vinayadharo hơn là ghi bhikkhu vinaya- 
dharo như trong các kinh 7:79-8§2. Ce có ghi bhikkhu vinayadharo trong 
kinh 7:79 và 7:80, ở câu mở đầu, nhưng chỉ ghi viayadharo trong kinh 7:80, 
trong câu kết thúc, và trong các kinh 7:81-82. Ee ghi bhikkhu vinayadharo 
trong kinh 7:79 (= kinh số lxxv trong Ee) và chỉ ghi vinayadharo trong các 
kinh 7:80-82 (= bằng các kinh lxxvi-lxxviii trong Ee).| (1605) 


1606 [Nguyên văn chữ này: samnukhãvinaya (sự loại bỏ bằng sự hiện-diện). 
Theo như xem xét về sự giảng giải chi tiết trong Vin II 93,32—100,6, thì sự 
diễn dịch trong kinh MN 104, mục 14 [sự loại bỏ bằng cách hiện-điện hay 
đối-đâu, đồi-chấr] là không thỏa đáng.] (1606) 


1607 [Đề đọc chỉ tiết về những nguyên-tắc này và cách áp-dụng chúng, mời 
coi kinh MN 104.13-20; Luật Tạng Vin II 73-104; đọc Thãnissaro 2007a: 
trang 546—-561.] (1607) 


1608 [le không tính NHÓM này là một nhóm kinh riêng mà chỉ coi nó là phần 
bắt đầu của NHÓM những kinh “7n lược & Lặp lại” tiếp theo bên dưới.] 
(1608) 


1609 [Chỗ này có liên quan với cách chơi chữ, rất rõ trong tiếng Päli: bhinnar- 
tã bhikkhu hoti. Những cách chơi chữ cũng giải thích được những nguồn gốc 
phái sinh của từ ngữ trong những kinh tiếp theo, ví dụ như cụm chữ sziiatã 
samano hofi, và bãhitaftä brahmano hoíi. Những cách chơi chữ này chỉ hoàn 
toàn “mang tính sư phạm chỉ dạy, chứ không rõ rệt về mặt từ nguyên. ] 
(1609) 


Chú Thích * 181 


1610 [Mỗi bài kinh trong NHÓM này đều được rút gọn thành một câu từ bản 
gốc Päli, nhưng rõ ràng mỗi kinh đều hàm nghĩa đầy đủ 07 điều như đã được 
liệt kê trong kinh 7:85 ở đầu nhóm.] (1610) 


161! [Chữ chỗ này tôi đọc theo Ee là zr7ha/aa. Ce ghi là arahatiä, Be ghi 
ãrakafiä; [ba phiên bản cũng đều ghi chữ này như vây trong kinh kế tiếp]. 
(1611) 


1612 [Nguyên văn cụm chữ này: 4rakaftã arahä hori.| (1612) 


1613 [Trong tất cả các phiên bản, NHÓM kinh này không có phần kệ /óm lược 
(uảdãna) cuối chương. Từ chỗ này trở đi, Be không còn đặt tên cho các bài 
kinh, giống như cách Ee mới làm ở trên. Tôi lẫy tên các bài kinh theo như 
Ce.] (1613) 


1614 [Cả 02 phiên bản Ce và Ee đều không đánh số cho NHÓM kinh này. Be 
thì đánh số nó là NHÓM I1, tức liên tục sự đánh số đã được áp dụng cho 10 
NHÓM kinh trước. Tôi đánh số NHÓM kinh này như NHÓM thứ 6 trong 
phần [Năm Mươi Kinh Thứ Hai] này. 


- Ce đánh số các bài kinh từ (1)-(510) (giống y dãy số bài kinh trong NHÓM 
cuối cùng của Quyển “Sáu” vậy). Be thì đánh số các bài kinh theo sự liên tục 
từ các kinh trong toàn Quyển “Bảy”, tức nó đánh số kinh từ 615 tới 1124. Tôi 
cũng đánh số các bài kinh theo cách của Be.] (1614) 


++++ 


182 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 7 


